TH WAY 0E ZEN IN VIETINAM 


NGUYEN GIAC 


THIỀN TÔNG VIỆT NAM 


NGUYÊN GIÁC 


Published by 
Ananda Viet Foundation - 2020 


NGUYÊN GIÁC 


Copyright © 2020 Nguyên Giác 
AIl rights reserved. 
ISBN: 9798641109602 


ACKNOWLEDGMENTS 


This book 1s dedicated to my teachers -- The late Zen Masters 
Thịch Tích Chieu and Thịch Thuong Chieu; the late Dharma 
Masters Thích Thien Tam and Thịch Tai Quang; and all the 
teachers whose books I read and learned from, Including H.H. 
the 14th Dalail Lama, Thịch Thanh Tu, Thích Nhat Hanh, 
Thịch Minh Chau, Thích Duy Luc, Le Manh That, Tue Sy, 
etc. This book 1s also dedicated to all my parents in this life 
and other lives, and to all other sentient beings. 


Specrfically, I[ am indebted to the Zen Master Thích Thanh 
Tu, Prof Le Manh That, researcher Tran Dinh Son, 
Thanissao Bhikkhu, Bhikkhu Bodhi Bhikkhu SuJato, 
Bhikkhu Nguyen The Dang (who 1s also my elder Dharma 
brother), and many others whose works I relied on while 
working on this book. 


AIso, I would like to thank the layperson Tâm Diệu, who 
posted my articles on Thư Viện Hoa Sen (thuvienhoasen.org) 
for decades and now helped publish this book via the Ananda 
Viet Foundation. 


Lastly, the author would like to say a special thanks to Dan 
Phan for helping to check the spelling and grammar of this 
book. 


NGUYÊN GIÁC 


Sách nảy được dâng cúng cho các vị Thây của tôi — hai cố 
Thiền sư Thích Tịch Chiếu và Thích Thường Chiếu; hai Thầy 
Thích Thiền Tâm và Thích Tài Quang: vả tất cả quý Thầy có 
sách mà tôi đã đọc và học từ đó, trong đó có Đức Đạt Lai Lạt 
Ma đời 14, quý Thầy Thích Thanh Từ, Thích Nhất Hạnh, 
Thích Minh Châu, Thích Duy Lực, Lê Mạnh Thát, Tuệ Sỹ, 
vân vân. Sách này cũng xin dâng cúng tới ba mẹ tôi trong 
kiếp này và các kiếp khác, và tới tất cả các chúng sinh. 


Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn tới Thiền sư Thích Thanh 
Từ, Giáo sư Lê Mạnh Thát, nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, 
Thanissaro Bhikkhu, Bhikkhu Bodhi, Bhikkhu SuJato, Tỳ 
kheo Nguyễn Thế Đăng (vị này cũng là Pháp huynh cùng 
Thầy của tôi) và nhiều vị khác với các văn bản mà tác phẩm 
này tham khảo. 


Thêm nữa, tác giả xin cảm ơn Cư sĩ Tâm Diệu, người đã đăng 
các bài tôi viết lên Thư Viện Hoa Sen (thuvienhoasen.org) 
trong nhiều thập niên và bây giờ giúp phát hành sách này qua 
Ananda Viet Foundation. 


Cuôi cùng, tác giả xin nói lời cảm ơn đặc biệt tới Dan Phan 
đã giúp dò lỗi chính tả và văn phạm cho sách này. 


PRLFACL 


Everyone can see that Vietnamese Zen has played a 
significant role in the history of Vietnam 1n all aspects, 
especially In Vietnamese Buddhism. How exactly did this 
transpire? Some have said that after being transmitted from 
China to Vietnam, the Zen doctrine has blended Into the 
Vietnamese culture, being constantly accompamied by the 
Vietnamese people, becoming a uniquely Vietnamese Zen. 


According to Prof. Le Manh That In his studies of the book 
Thiên Uyển Tập Anh (A Collection of Outstanding Figures of 
the Zen Garden), before arriving in China, Buddhism had 
spread in the second or third century CE from India to 
Vietnam. During this time, the two best known Buddhist 
Masters were Mau Tu and Khuong Tang Hoi. 


In the sixth century, Chinese Zen was infroduced Into 
Vietnam by the Zen Master Tỳ NI Đa Lưu Chi (VinTtaruc1), a 
native South Indian and a student of the Third Chinese 
Patriarch Tăng Xán (Sengcan). This Zen sect lasted nineteen 
generatlons. Their students studied and practiced mostly In 
accordance with the scriptures of Northern Buddhism, the Six 
Paramitas, the PraJna Wisdom, and the meditaion of 
contemplating the Buddha's mind-seal. 


In the eighth century, the Zen Master Vô Ngôn Thông (Wu 


NGUYÊN GIÁC 


Yantong), a student of Bách Trượng Hoài Hải (Balzhang 
Hualhal), came to Vietnam and Introduced the Zen tradition 
inherited from the sixth Chinese Zen Patriarch Huệ Năng 
(Hui Neng) that cemphasized the Ideas of sudden 
enlightenment and mind-to-mind transmission. This Zen sectf 
lasted fifteen generations. 


In the 11th century, the Vân Môn Zen sect (Unmon Zen) was 
brought Into Vietnam by the Zen Master Thảo Đường, a 
student of Tuyết Đậu Trùng Hiển (Xuedou Chongxian). Thảo 
Đường, who had traveled from China to Chiêm Thành 
(Champa) to Introduce Zen, was capfured as a prisoner of war 
by Vietnamese soldiers In the war between Vietnam and 
Champa, only being released after the war. After establishing 
the Thảo Đường Zen school in Trấn Quốc Temple, Thảo 
Đường was consecrated by King Lý Thánh Tông as the 
Kingdom's Supreme Master. Arguing that Buddhism should 
cherish Confucianism, literature and academic achievement, 
the Thảo Đường Zen School became fondly acquainted with 
the era”s scholars and nobility. Ultimately, the Thảo Đường 
Zen School greatly influenced the Buddhist landscape 1n the 
Trần Dynasty. 


In the 13th century during Trần Dynasty, King Trần Nhân 
Tông studied Zen under the guidance of Tuệ Trung Thượng 
ST, who was considered an enlightened person. Years later, 
King Trần Nhân Tông voluntarily relinquished the throne to 
his son, and went forth as a monk named Trúc Lâm Đầu Đà. 
He then established Trúc Lâm Zen, a meditation school that 
blended Vietnamese culture with socially cengaged 
spIrituality. Thus, Trúc Lâm Z⁄en Inherited and combiIned the 
Ideas of the three previous Zen schools --- Tì Ni Đa Lưu Chi, 


vì 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Vô Ngôn Thông, and Thảo Đường. The most Important three 
patriarchs of Trúc Lâm Zen were Trần Nhân Tông, Pháp Loa, 
and Huyền Quang. 


In the I7th century, the Tào Động Zen (Japanese: Soto 
School; Chinese: Caodong School) was brought to North 
Vietnam by the Zen Master Thông Giác Thủy Nguyệt. Prior 
to this, he had traveled from Vietnam to China to study with 
the Zen Master Nhất Cú Trí Giáo for six years, becoming a 
dharma herr of the Chinese Tào Động Zen In the process. The 
main practice of this Zen school was Thiền Mặc Chiếu (the 
Sient lIlluminalon Mediaton) throuph whích the 
practitioners could attain enlightenment. Also In this century, 
the Chinese Zen Master Thạch Liêm, a 29th-generation 
Dharma successor of Caodong School, came to Central 
Vietnam, taught Zen meditation that mixed with the Huatou 
practice of the Lâm Tế School (Japanese: Rinzai School), and 
declared that "the three teachings (Confucianism, Buddhism, 
and TaoIsm) are harmon1Ious as one." 


Also in the 17th century, the Chinese Zen Master Chuyết 
Chuyết came to North Vietnam and introduced the Lâm Tế 
Zen School, which later had a dharma successor named Chân 
Nguyên, who revived the Trúc Lâm Zen School. 


Due to frequent conflicts and wars, the Vietnamese people 
constantly wished for peace and stabilty. The two Zen 
schools above gradually Intertwined with the Pure Land 
School, and theiIr monastics later practiced both meditation 
and chanting the Buddha's name. 


Nowadays, the Zen Master Thích Thanh Từ (b. 1924) has led 
the effort to revive the spirit of Trúc Lâm Zen, built dozens 


vi 


NGUYÊN GIÁC 


Of Zen monasteries, and adapted the teaching methods of the 
Zen Master Khuê Phong Tông Mật (Guifeng Zongmn) for his 
followers who try to recognize the minđs empty and 
luminous nature, and practice in accord with that recognition. 
Thus, these practitloners study the scriptures and ancIent Zen 
records, constantly keep theIr mind out of any false thought 
and meditate as Instructed in Lục Diệu Pháp Môn (the Six 
Wonderful Ways). 


Recently the Zen Master Thích Duy Lực (1923 - 2000) --- a 
dharma successor of Ven. Thích Hoằng Tu, who came from 
China to South Vietnam to introduce the Thiền Tào Động 
(Caodong Chan) as a branch founded by the Zen Master Vĩnh 
Giác Nguyên Hiền (1578-1657) --- taught his followers Thiền 
Khán Thoại Đầu (Huatow Meditation), a method of Lâm Tế 
School, now a popular method in South Vietnam. 


The summary above shows that several branches of Zen 
Buddhism (I.e., Tì NI Đa Lưu Chị, Vô Ngôn Thông, Thảo 
Đường, Tào Động, and Lâm Tế) spread to Vietnam from 
overseas, three of which blended 1nto the Vietnamese culture 
to become Trúc Lâm Zen. A question should be raised: what 
1s the Way of Zen In Vietnam? Should there be one or many 
answers? Should the answer be a wordless gesture? Who has 
the authority to answer those questions? 


The author of this book tries to answer these questions via 
poems and verses of the Zen masters who laid the foundation 
for the Zen practices In Vietnam. He hopes to provide a 
generally correct view ofthe Way of Zen in Vietnam. 


This bilingual book 1n English and Vietnamese 1s a collection 
of 95 poems and verses which were translated into modern 


VI 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Vietnamese by the Zen Master Thích Thanh Từ, Prof. Lê 
Mạnh Thát, and the researcher Trần Đình Sơn. Th¡s collection 
was then translated Iinto English by the author Nguyên Giác, 
whose commentaries are provided below the translations. The 
95th piece, a long verse by King Trần Nhân Tông (who was 
the founder ofthe Trúc Lâm Zen School), shows the practice 
methods of this Zen school --- from which the last four lines 
1S a famous poem that 1s learned by most Buddhists, scholars, 
and writers in Vietnam. 


It 1s an honor to write the preface to this book, which would 
help those who want to understand the Way of Zen 1n 
Vietnam. 


Ananda Viet Foundation Publisher | Tâm Diệu 


NGUYÊN GIÁC 


GIỚI THIẾU 


Thiền tông Việt Nam chiếm một vai trò trọng yếu trong lịch 
sử Phật giáo Việt Nam nói riêng và trong lịch sử nước nhà nói 
chung là một sự thật mà ai nây đều công nhận. Nhưng hỏi vì 
sao nó được địa vị như thế thì có người nói tư tưởng Thiền 
tông Việt Nam thoát thai từ tư tưởng Thiên tông Trung Hoa 
nhưng khi qua Việt Nam, Thiền tông Việt Nam hoà đồng 
cùng với văn hoá Việt và đồng hành cùng với dân tộc Việt tạo 
nên một sắc thái riêng rất Việt Nam. 


Theo lịch sử Phật Giáo qua qua cuốn Nghiên Cứu về Thiển 
Uyển Tập Anh của GS. Lê Mạnh Thát, Phật giáo được truyền 
vào Việt Nam từ Ấn Độ rất sớm, vào thế kỷ thứ 2 và thứ 3 
trước cả Trung Hoa với các thiền sư như Mâu Tử vả Khương 
Tăng Hội. 


Mãi cho đến thế kỷ thứ 6 Thiền Tông Trung Hoa mới được 
truyền sang Việt Nam bởi Thiền sư Tì Ni Đa Lưu Chi, người 
nước Nam Thiên Trúc, đệ tử của Tam tổ Tăng Xán. Tư tưởng 
chính là tu tập theo các kinh Phật Giáo Bắc Truyền, Lục Độ 
Ba La Mật và Trí Tuệ Bát Nhã, cùng pháp Thiền quán về tâm 
ân chư Phật. Thiền phái này được truyền qua 19 thế hệ. 


Vào thế kỷ thứ § đệ tử của Thiền sư Bách Trượng Hoài Hải là 
Vô Ngôn Thông sang Việt Nam truyền pháp Thiền Nam 
Phương của Lục Tổ Huệ Năng, với chủ trương đốn ngộ và “dĩ 
tâm truyền tâm” (tâm truyền tâm). Thiền phái này được 
truyền qua 15 thế hệ. 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Đến thế kỷ thứ 11 thiền phái Vân Môn được Thiền sư Thảo 
Đường, đệ tử của Thiền sư Tuyết Đậu Trùng Hiến nhân đi 
qua nước Chiêm Thành truyền giáo bị Việt Nam bắt làm tù 
binh trong cuộc chiến tranh Việt - Champa, sau đó sư được 
phóng thích. Sư tu tại chùa Trấn Quốc, thành lập phái Thiền 
Thảo Đường và được vua Lý Thánh Tông phong làm Quốc 
sư. Thiền phái Thảo Đường chủ trương Nho Giáo đồng hành 
và có khuynh hướng thiền học trí thức và văn chương nên rất 
gần gũi với các tầng lớp trí thức và quý tộc, điều này đã làm 
ảnh hưởng nhiều tới Phật giáo thời Trần. 


Đến thế kỷ thứ I3 vào thời đại nhà Trần, vua Trần Nhân Tông 
thường tham học Thiền với Tuệ Trung Thượng Sĩ, người 
được xem là đã kiến tánh giác ngộ, sau đó vua nhường ngôi 
vua cho con vả xuất gia tu hành theo đạo Phật, hoằng pháp 
với hiệu là Trúc Lâm Đầu Đà, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, 
một dòng thiền Phật giáo mang bản sắc văn hóa Việt Nam với 
tinh thần nhập thế. Là sự kết hợp và kế thừa Tư tưởng của ba 
thiền phái là Tì Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, và Thảo 
Đường. Ba vị tổ quan trọng nhất của Thiền phái này là Trần 
Nhân Tông, Pháp Loa, và Huyền Quang. 


Đến thế kỷ thứ 17, thiền phái Tảo Động được truyền sang 
miền Bắc Việt Nam bởi Thiền sư Thông Giác Thủy Nguyệt, 
sau sáu năm tu học ở Trung Quốc với Thiền sư Nhất Cú Trí 
Giáo và nối pháp tông Tào Động. Pháp tu chính yếu của dòng 
Thiền này là Thiền Mặc chiếu với chủ trương tọa thiền để 
khai ngộ. Thiền Tào Động cũng được Thiền sư Thạch Liêm 
đời thứ 29 truyền qua miền Trung Việt Nam, tuy nhiên Thiền 
sư Thạch Liêm ảnh hưởng và mang đậm tư tưởng Thiền Khán 
Thoại Đầu của tông Lâm Tế và thuyết Tam giáo đồng 
nguyên. 


XI 


NGUYÊN GIÁC 


Thiền phái Lâm Tế cũng được truyền vào miền Bắc Việt Nam 
vào thế kỷ thứ 17 bởi thiền sư Chuyết Chuyết người Trung 
Hoa và từ thiền phái này đã sản sinh ra Thiền sư Chân 
Nguyên là người có công khôi phục dòng Thiền Trúc Lâm. 


Do chiến tranh loạn lạc liên tục, dân tộc Việt Nam thường 
trực ước mơ hòa bình và ôn định. Cả hai Thiền phái này có 
khuynh hướng hòa nhập với Tư Tưởng Tịnh Độ, vừa chuyên 
tâm tu thiền định vừa niệm Phật. 


Trong thời hiện đại, Hòa thượng Thích Thanh Từ (sinh năm 
1924) là người chủ trương khôi phục lại tinh thần của Thiền 
phái Trúc Lâm và xây dựng nhiều Thiền viện cùng là dạy 
tăng chúng tu tập theo đường lối của Thiền sư Khuê Phong 
Tông Mật, đó là kiến tánh khởi tu, thiền giáo song hành và 
thực hành phương pháp Thiền Tri Vọng (biết vọng không 
theo) và pháp Lục Diệu môn. 


Và mới đây cũng có Thiền sư Thích Duy Lực (1923 - 2000), 
đệ tử Hòa thượng Thích Hoằng Tu, cao tăng người gốc Hoa 
sang Chợ lớn, Sài Gòn hoằng pháp, thuộc dòng Tào Động hệ 
phái Cổ Sơn do ngài Vĩnh Giác Nguyên Hiền (1578-1657) 
sáng lập, chủ trương đào tạo các đệ tử theo phương pháp 
Thiền Khán Thoại Đầu của tông Lâm Tế, khá thịnh hành tại 
miền Nam Việt Nam. 


Đó là sơ lược sự truyền bá Phật giáo tại Việt Nam từ những 
ngày đầu lập quốc cho đến ngày nay với các dòng thiền du 
nhập từ nước ngoài --- Tì Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, 
Thảo Đường, Tào Động, và Lâm Tế -- và ba dòng Thiền 
trong đó hòa nhập với văn hóa Việt để trở thành Thiền phái 
Trúc Lâm. Câu hỏi nên nêu ra: đường lỗi Thiền Tông tại Việt 
Nam là gì? Có một câu trả lời, hay nhiều hơn? Hay là, câu trả 


xI 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


lời nên là một cử chỉ không lời? Ai có thắm quyên trả lời 
những câu hỏi đó? 


Tác giả sách này đã tìm cách trả lời các câu hỏi trên qua các 
thi kệ thiền của chư Thiền sư, những người đã đặt nền móng 
cho tu học Thiền tại Việt Nam, và hy vọng trình bày được 
một cái nhìn chính xác và xuyên suốt về đường lỗi Thiền 
Tông tại Việt Nam. 


Sách thuộc loại song ngữ Việt Anh gồm 95 bài thi kệ thiền 
dịch Việt bởi Thiền sư Thích Thanh Từ, Giáo sư Lê Mạnh 
Thát và nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn. Tác giả dịch sang 
Anh ngữ với lời ghi chú nơi mỗi bài. Đặc biệt bài 95 là bài 
phú khá dài của Vua Trần Nhân Tông, sáng tô dòng Thiền 
Trúc Lâm, được trình bầy như là toát yếu đường lối tu hành 
của dòng thiền nảy, trong đó có bài thi kệ cuối nổi tiếng mà 
các nhà văn học, các văn nhân thi sĩ cũng như mọi người theo 
đạo Phật đều biết đến. 


Trân trọng kính giới thiệu. Sách này sẽ giúp các độc giả muốn 
tìm hiểu về Thiền Tông Việt Nam. 


Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation | Tâm Diệu 


XxII 


ABBREVIATIONS 
CHỮ VIẾT TẮT 


Dhp Dhammapada, Kinh Pháp Cú 

AN_ Anguttara Nikaya, Kinh Tăng Chi Bộ 
DN Digha Nikaya, Kinh Trường Bộ 

MN Majjhima Nikaya, Kinh Trung Bộ 

SN Samyutta Nikaya, Kinh Tương Ưng Bộ 
Ud_ Udana, Kinh Phật Tự Thuyết 

Sn Suttanipata, Kinh Tập 

Thag Theragatha, TRưởng Lão Tăng Kệ 
Thig Therigatha, Trưởng Lão Ni Kệ 

DA Dirghagama, Kinh Trường A Hàm 

EA Ekottarikagama, Kinh Tăng Nhất A Hàm 
MA Madhyamagama, Kinh Trung A Hàm 
SA Samyukatagama, Kinh Tạp A Hàm 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


MỤC LỤC 


Phần 1. 1. Advising People To Enter The Way | Khuyên Đời 
Vào Đạo 2. The Treasure | Kho Báu 3. Sitting | Ngôi 4. The 
Mind Seal | Tâm An 5. This Land, This Mind | Đât Này, 
Tâm Này 6. Wordless | Không Lời 7. Rise and Decline | 
Thạnh Suy 8. Illusory | Huyên 9. The Mind of Emptiness | 
Tâm Không 10. Serenity | Tịch Lặng 

Phân 2. 11. Existence and Nonexistence | Có Và Không 12. 
True Nature | Chân Tánh 13. Crossing the Ocean | Qua Biển 
Sinh Tử 14. Empty Mind | Tâm Không 15. The Spring | Mùa 
Xuân 16. Emptiness | Không 17. At Home | Tại Nhà 18. 
Werrd Thing | Việc Kỳ Đặc 19. The Sun | Mặt Trời 20. 
Wisdom | Tuệ 

Phần 3. 21. IIlusory Body | Ảo Thân 22. Breathing | Thở 23. 
Buddha Seed | Hạt Giống Phật 24. Learning | Học Đạo 25. 
Taming The Mind | Luyện Tâm 26. Watchful | Thâm Sát 27. 
Dharma Friends | Bạn Đạo 28. The Present | Hiện Tại 29. Not 
Two Things | Không Hai Pháp 30. Swallow Flying | Nhạn 
Bay 

Phần 4. 31. At Ease With Birth And Death | Sống Chết Nhàn 
Mà Thôi 32. Bodhi Scenes | Bồ Đề Cảnh 33. Mind Teachings 
| Tâm Tông 34. Death Poem | Kệ Thị Tịch 35. The Moon 
Shining | Trăng Sáng 36. Fire | Lửa 37. The Unconditioned | 
Vô VỊ 38. Like An Echo | Như Vang 39. Nowhere | Không 
Một Nơi 40. Taming The Mud Ox | Chăn Trâu Đất 

Phần 5. 41. Butterflies | Bướm 42. Echo In Sky | Tiếng Vang 
43. In Front Of Your Eyes | Trước Mắt 44. Cessation | Tịch 
Diệt 45. The Thus Come One | Như Lai 46. Dharma of 
Equality | Bình Đăng 47. The Way Of Patriarchs | Tổ Sư 
Thiền 48. Illusions | Huyễn 49. Daisies | Cúc Hoa 50. Mind 
Only | Duy Có Tâm Thôi 


XV 


NGUYÊN GIÁC 


Phần 6. 51. The Nature Of The Mind | Kiến Tánh 52. The 
Buddhas Withim | Chư Phật Trong Ta 53. The Lamp | Ngọn 
Đèn 54. Leaving The World | Xuất Thế 55. From The 
Emptiness | Từ Không Mà Tới 56. The Highest | Bậc Nhất 57. 
Practice | Thiền Tập 58. The Six Words | Sáu Chữ 59. Like A 
Dragon | Như Rồng 60. Birth and Death | Sinh Và Tử 

Phần 7. 61. Not For Proñt | Không Vì Lợi 62. Urgently 
Practice | Gấp Tu 63. The 'What Is' | Cái Đương Thể 64. 
Siting Still Tĩnh Tọa 65. At Ease With Birth And Death | 
Sống Chết Nhàn Mà Thôi 66. Be Wise | Hãy Có Trí Tuệ 67. 
Nothing Attainable | Vô Sở Đắc 68. Stone Horse | Ngựa Đá 
69. Outside The Scriptures | Giáo Ngoại 70. Sun Of Wisdom | 
Mặt Trời Trí Tuệ 

Phần 8. 71. Foolish S¡ | Độn 72. Message | Lời Nhắn 73. 
Dharma Heïr | Người Nối Dòng Pháp 74. Seeking The Mind | 
Tìm Tâm 75. Not A Word | Không Một Lời 76. The Three 
Studies | Giới Định Tuệ 77. Originally Emptiness | Vốn Là 
Không 78. The Iron Girl | Cô Gái Sắt 79. Seeing The Buddha 
| Thấy Phật 80. Always There | Thường Trụ 

Phần 9. 81. Feeling Inspired | Phòng Núi Khởi Hứng 82. 
Mountain Temple | Chùa Núi 83. Going Home | Về Nhà 84. 
Manifesting | Hiển Lộ 85. Encouraging | Sách Tân 86. Going 
Home | Về Quê 87. The True Body | Chân Thân 88. Be 
Awakened | Tỉnh Giác 89. The Serene Mirror | Gương Lặng 
Lễ 90. No Difference Between Ignorance And Enlightenment 
| Mê Ngộ Không Khác 

Phần 10. 91. Zen | Thiền 92. Bodhi | Bồ Đề 93. The Great 
Way | Đại Đạo 94. Song Of The Buddha Mind | Phật Tâm Ca 
95. Living Amid Dust And Enjoying The Way | Cư Trần Lạc 
Đạo 


INTRODUCTHION 


What 1s the way of Zen in Vietnam? Is there only one answer, 
or many? Should the answer be a wordless gesture? Who has 
the authority to answer those questions? 


This book 1s wriffen to give a glimpse of the way of Zen In 
Vietnam. Personally, [ am nobody. Thouph I have studied and 
practiced Zen for nearly half a century, I feel I will always 
remain a student of Zen. Readers can find many of the 
senfences here in some books of Buddhism 1n Vietnam; some 
are my memorles of the things [ve read or heard. The 
comments and the English translation In this book are mine; 
otherwIse wIll be Indicated. 


Three of those I am Indebted to are Zen Master Thích Thanh 
Từ, Prof. Lê Mạnh Thát, and researcher Trần Đình Sơn. In 
this book, I use many poems that were translated into modern 
Vietnamese language by the three scholars above. The ancient 
Zen masters In Vietnam wrote poems 1n the Chinese and Nôm 
languages. At times, I paraphrase poems Into simple prose fo 
make them easler to understand. 


This book 1s not for profit. You are free to copy or reproduce 
noncommercially. May all beings be healthy and happy; may 
all beings be free. 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Đường lối Thiền Tông tại Việt Nam là gì? Có một câu trả lời, 
hay nhiều hơn? Hay là, câu trả lời nên là một cử chỉ không 
lời? Ai có thẩm quyên trả lời những câu hỏi đó? 


Sách này được viết để cho một cái nhìn về Thiền Tông tại 
Việt Nam. Bản thân tôi không là gì cả. Dù tôi học và thực tập 
Thiền trong gân nửa thế kỷ, tôi cảm thấy mình vẫn là một 
Thiền sinh vĩnh viễn. Độc giả có thê thấy nhiều câu nơi đây 
trong các sách về Phật Giáo Việt Nam; một số là ký ức tôi 
nhớ về những gì tôi đã đọc hay nghe. Các ghi nhận và phần 
Anh dịch trong sách là của tác giả, trường hợp khác sẽ kế rõ 
tên người ghi nhận. 


Ba tác giả tôi mang ơn là Thiền sư Thích Thanh Từ, Giáo sư 
Lê Mạnh Thát và nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn; trong sách 
nảy, tôi sử dụng nhiều bài thơ được ba học giả này dịch sang 
tiếng Việt hiện nay. Các Thiền sư tại Việt Nam nhiều thế kỷ 
trước đã làm thơ băng tiếng Hán và tiếng Nôm. Có những lúc, 
tôi chuyển các bài thơ sang văn xuôi đơn giản để đễ hiểu hơn. 


Sách này viết không vì lợi nhuận. Ai cũng có quyên tự do sao 
chép hay phổ biến lại, một cách phi thương mại. Xin nguyện 
cho tất cả chúng sinh được sức khỏe vả hạnh phúc; xin 
nguyện cho tất cả chúng sinh được giải thoát. 


PHÂẦN I 
1 


ADVISING PEOPLE TO ENTER THEWAY 


Then spring now autumn, the four seasons revolve. 

Then young now old, you see the hair turn white. 

Then wealth and nobility, now a long dream. 

'Years and months go by, carrying ten thousand pecks of 
SOTTOW. 

In the path of suffering, the wheel of rebirth rolls endlessly. 
In the river of passion, we swim like bubbles forming and 
pOpping. 

Now comnng to the right place to learn the Way, 

why don'”t you touch your nose? 

See that this 1s your very good chance of a million lifetimes. 


TUỆ TRƯNG THƯỢNG SĨ (1230-1291)` 


NOTE: Tuệ Trung Thượng Sĩ said that all things change all 
the time. The Buddha said that the fire of Iimpermanence 1s 


constantly burning everybody and everything. You should 


observe Impermanence 1n all conditions, see that nothing has 
an abiding self, and notice that the feeling of suffering arIses 
when the river of passion sweeps through your body and 


mind constantly. How does one learn the Way to escape 


suffering? You cannot see the Way, because 1f 1s 1nvisIble; 
however, the Way 1s ripht in front of you. Similarly, your 


20 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


nose 1s right In front of you, but 1fs hard for you fo see 1t. 
Only when you wash your face, you touch your nose and 
know that 1t 1s always there, In front of you. Washing your 
face here means you have to step on the right path: listen to 
the dharma, contemplate the dharma, and practice the dharma 
with virtue, concentration, and Insight. Touching your nose 
also means that you experience In the moment of here and 
now the mind of emptiness In which there 1s not any trace of 
desire, hatred, and delusion. In this moment, you w1Ïll glimpse 
NIrvana. 


KHUYÊN ĐỜI VÀO ĐẠO 


Thời tiết xoay vần xuân lại thu 

Xăm xăm tuổi trẻ đã bạc đầu. 

Giàu sang nhìn lại một trường mộng 
Năm tháng ôm suông muôn hộc sâu. 
Nẻo khổ luân hồi xe chuyên bánh 
Sông yêu chìm nỗi tợ bọt chùm. 
Gặp trường chẳng chịu sờ lên mũi 
Muôn kiếp duyên lành chỉ thế thôi. 


TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ (1230-1291) - Bản dịch Thầy 
Thanh Từ 


GHI NHẬN: Tuệ Trung Thượng Sĩ nói rằng tất cả đều biến 
đổi không ngừng. Đức Phật nói rằng ngọn lửa vô thường đang 
liên tục đốt cháy mọi người và mọi thứ. Bạn nên quan sát vô 
thường trong mọi trường hợp, sẽ thấy rằng không có gì thực 
sự có tự ngã, và ghi nhận rằng thọ khổ khởi dậy khi dòng 
sông tham ái cuốn thân và tâm bạn liên tục. Làm cách nào 


21 


NGUYÊN GIÁC 


học được Chánh Đạo thoát khổ? Bạn không có thể thấy được 
Đạo, vì nó vô hình; tuy nhiên, Đạo nằm ngay phía trước bạn. 
Tương tự, mũi bạn năm ngay trước bạn, nhưng bạn khó thấy 
nó. Chỉ khi rửa mặt, bạn mới sờ mũi và biết là nó vẫn mãi ở 
đó, trước mặt bạn. Rửa mặt nơi đây còn có nghĩa là đi vào 
chánh đạo: văn (nghe và học chánh pháp), tư (suy nghĩ, biện 
biệt về chánh pháp), và tu -- thực tập chánh pháp với giới, 
định và tuệ. Sờ vào mũi cũng có nghĩa bạn trải qua kinh 
nghiệm cái khoảnh khắc hiện tiền (bây giờ và ở đây) của tâm 
rỗng rang, nơi đó không có chút gì tham, sân, si; nơi khoảnh 
khắc đó, bạn nhìn thấy một thoáng Niết bản. 


THE TREASURE 


Living In the world, happy with the Way, you should let all 
things take theIr course. 

When hungry, Just eat; when tired, Just sleep. 

The treasure 1s In your house; don”t search anymore. 

Face the scenes, and have no thoughts; then you don”t need to 
ask for Zen. 


TRẤN NHAN TONG (1258-1308) 


NOTE: Live with the water, not with the waves rising and 
falling; live with the nature of mirror to reflect, not with the 
Images appearing and disappearing. Live with the essence of 
the mind, not with the thoughts arising and vanishing. When 
you see the essence of the mind, then you catch a glimpse of 
Nirvana — the state of unborn, uncreated, unconditioned 


22 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


peace. After that moment, you know how to live with the 
mind unmoved while walking, standing, siting and lying 
down. How can you see the essence of the mind? Please, 
remember: You are never away from 1t, Just like the water 
holds all the waves and 1s never away from the waves, Jusf 
like the emptiness of the mirror hold all the Images and 1s 
never away from the Images. The essence of the mind 1s non- 
self, so 1t manifest as a great magiclan: your mind has no 
form, so 1t takes all forms you see as 1ts forms; your mind has 
no color, so 1t takes all colors you see as 1s colors... Now 
look out the window. When you see a bird, your mind now 
has the form of a bird; and when the bird flies, your mind 
flies too. Your mind 1s all things you see, all things you hear, 
all things you feel; the observer 1s all things observed. The 
Sixth Patriarch Hue Nang told two monks arguing over the 
banner flying that that was not the banner moving, and also 
not the wind moving, but Just their minds moving. 


This 1s one of the most famous poems from Truc Lam Zen 
School. The advice 1s so simple but extremely powerful. You 
live In this world and you notice that you are actually living 
In every moment of talking, smiling, eating, walking, 
standing, sitting, or lying down. When you are happy, hungry, 
or tired, you notice that you are happy, hungry, or tired; you 
notice all the feelings arise and vanish In yourself as a øroup 
of flesh, bone, skin, blood, legs, arms, hands, head and harr. 
While you notice the wind of impermanence 1s flowing 
endlessly through your whole body and mind, you don't need 
to do anything. When you actually live the here and now, and 
feel the wind of impermanence flowing through your whole 
body and mind, you mindfully experience the thoughtless and 


23 


NGUYÊN GIÁC 


wordless state of mind. Your mind 1s clear and bright, arising 
not a thought of desire, hatred, and delusion. In case any 
thought arises, you know 1t must be the products of the past, 
not of the here and now. Live mindfully the here and now, 
and see a glimpse of NIrvana. 


KHO BÁU 


Ở trần vui đạo hãy tùy duyên 

Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền 
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm 
Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiên. 


TRẤN NHÂN TÔNG (1258-1308) -Bản dịch HT Thanh Từ. 


GHI NHẬN: Hãy sống với nước, chứ đừng sống với các đợt 
sóng sinh rồi diệt; hãy sống với tánh sáng của gương, chứ 
đừng sống với các ảnh đến rồi đi; và hãy sống với tự tánh của 
tâm, chứ đừng sống với các niệm sinh diệt. Khi bạn thấy tánh 
của tâm, lúc đó bạn thấy lóe một tia của Niết Bàn — trạng thái 
của an tỉnh bất sinh, vô tác, vô vi. Làm sao bạn có thể thấy 
tánh của tâm? Xin hãy nhớ: Bạn chưa từng bao g1ờ rời xa nó, 
y hệt như nước là tòan bộ các sóng và chưa hè xa lìa đợt sóng 
nào, y hệt như tánh không của gương bao trùm tòan bộ các 
ảnh và chưa hề xa lìa ảnh nào. Tánh của tâm là vô ngã, nên nó 
hiển lộ như một nhà đại ảo thuật: tâm của bạn không có hình 
tướng, nên nó lấy mọi hình tướng mà bạn thấy làm như hình 
tứơng của nó; tâm bạn không màu sắc, nên nó lấy mọi màu 
sắc bạn thấy làm màu sắc của nó... Bây giờ, hãy nhìn ra cửa 
số. Khi bạn thấy một con chim, tâm của bạn bấy giờ có hình 
tướng một con chim; và khi con chím bay lên, tâm của bạn 


24 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


cũng bay lên. Tâm của bạn là tòan bộ những gì bạn thấy, tòan 
bộ những gì bạn nghe, tòan bộ những gì bạn cảm thọ; người 
quan sát là toàn bộ những gì được quan sát. Lục Tổ Huệ Năng 
đã nói với hai vị sư đang tranh cãi về chuyện lá cờ bay, rằng 
không phải lá cờ động, và cũng không phải gió động, nhưng 
thực sự là tâm của họ động. 


Đây là một trong những bài thơ nối tiếng từ Thiền phái Trúc 
Lâm. Lời dạy rất đơn giản nhưng cũng rất mãnh liệt. Bạn 
sông trong thế giới này, bạn ghi nhận bạn thực sự đang sống 
trong từng khoảnh khắc nói, cười, ăn, đi, đứng, ngồi hay nằm. 
Khi bạn vui, đói hay mệt, bạn ghi nhận rằng bạn đang vui, đói 
hay mệt; bạn ghi nhận tất cả cảm thọ hiển lộ và biến mất 
trong bạn như một khối thịt, xương, da, máu, chân, cánh tay, 
bàn tay, đầu và tóc. Trong khi bạn ghi nhận làn gió vô thường 
chảy không ngừng xuyên qua thân tâm bạn, bạn không cần 
làm gì hết. Khi bạn thực sự sống cái ở đây và bây giờ, và cảm 
nhận cơn gió vô thường chảy xuyên thân tâm, bạn kinh 
nghiệm một cách tỉnh thức trạng thái tâm vô niệm và vô 
ngôn. Tâm bạn trong trẻo và sáng rõ, không khởi một niệm 
nào của tham, sân si. Trường hợp có niệm nào khởi lên, ban 
biết nó hăn là sản phẩm của quá khứ, không phải của cái bây 
giờ và ở đây. Hãy sống tỉnh thức cái bây giờ và ở đây, và thây 
một thoáng Niết Bàn. 


SITTING 


There are three ways of sifting in mediftation. 
Ftrst, sit and keep your mind on breathing; 


25 


NGUYÊN GIÁC 


Second, sit and chant the sutras; 
And third, sit and happily listen to the chanting of sutras. 


Sitting has three levels. 

Ftrst, sit with the union of mind and body. 
Second, sit in peacefulness; 

And thrrd, sit without fetters. 


What does 1t mean to sit with the union of mind and body? 
That means your mind becomes one with your body. 


What does 1t mean to sit in peacefulness? 
That means your mind has no thought. 


What does 1t mean to sit without fetters? 
When all fetters are destroyed — That 1s what 1t means fo SIf 
wlIthout fetters. 


KHUONG TANG HOI (2? - 280) 


NOTE: When mindful of your breathing, you are also 
mindful of your mind. Later, you will see your mind 
becoming one with your breath. When mindful of your bodily 
movemernt, you are also mindful of your mind. Later, you wIÏÏ 
see your mind becoming one with your body. Looking at your 
mind, you see thoughts coming and going, Just like waves 
rising and falling. Your breaths wIll become very subtle and 
almost disappear; then you wIll see that body and mind 
become onenes and peacefulness  Thus, practicing 
mindfllness of breathng leads to practicing the four 
foundations of mindfulness. The suttas said that when your 
body 1s Immersed In happIness, you are enfering the first 
Jhana; also, in SN 36.11 Sutta, Buddha said that speech 


26 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


ceased and stilled for someone who attained the first jhana. 
When your mind has not any thought and when your whole 
body and mind Immerse 1n the blissful silence, you are 
entering the second Jhana; also, in SN 36.11 Sutta, Buddha 
said that the placing of the mind and keeping 1t connected 
ceased and stilled for someone who attained the second Jhana. 
How can all thoughts vanish? Don't try to stop any thought; 1t 
will disappear when you observe and see 1s nature of 
emptiness. The sutfas (e.øg., MN 52, MN 64) said that from 
the first or second Jhana, you can observe and feel the wind of 
Impermanence flow consfantly through your whole body and 
mind. In that state of mind, you are letting go of all things. 
All fetters wIll gradually fade and vanish. 


NGÒI 


Có ba lỗi ngồi theo đạo. 

Một là ngồi số tức. 

Hai là ngồi tụng kinh. 

Ba là ngồi vui nghe kinh. Đó là ba. 
Ngồi có ba cấp. 

Một là ngồi hiệp vị. 

Hai là ngồi tịnh. 

Ba là ngồi không có kết. 

Ngồi hiệp vị là gì? 

Là ý bám lây hạnh không rời, đó là ngồi hiệp vị. 
Ngôi tịnh là gì? 

Là không niệm nghĩ, đó là ngồi tịnh. 


27 


NGUYÊN GIÁC 


Ngồi không có kết là gì? 
Là kết đã hết, đó là ngồi không có kết. 


KHƯƠNG TĂNG HỘI (? - 280) --- Bản Việt dịch GS Lê 
Mạnh Thát. 


GHI NHẬN: Khi tỉnh thức niệm hơi thở, bạn cũng đang niệm 
tâm của bạn. Sau đó, bạn sẽ thấy tâm bạn trở thành một với 
hơi thở. Khi tỉnh thức niệm thân, bạn cũng đang niệm tâm 
bạn. Rồi bạn sẽ thấy thân và tâm là một. Nhìn vào tâm bạn, 
bạn thấy các niệm đến rồi đi, hệt như sóng lên rồi xuống. Hơi 
thở bạn sẽ địu dàng, vi tế hơn, vả gần như biến mắt; rồi bạn sẽ 
thấy thân và tâm hợp nhất và bình lặng. Như thế, chánh niệm 
hơi thở dẫn tới chánh niệm tứ niệm xứ. Kinh nói rằng khi bạn 
thấy toàn thân ngập tràn an định trong hạnh phúc, lúc đó bạn 
đang vào sơ thiền; thêm nữa, trong kinh SN 36.11, Đức Phật 
nói rằng khi chứng được Thiền thứ nhứt, lời nói được đoạn 
diệt, tịnh chỉ. Khi bạn thấy tâm không còn niệm nào, và toản 
thân tâm an định ngập tràn trong tịch lặng hạnh phúc, là bạn 
đang vào nhị thiền; cũng trong kinh SN 36.11, Đức Phật nói 
rằng khi chứng được Thiền thứ nhì, tầm (đặt tâm vào) và tứ 
(dán tâm vào) được đoạn diệt, tịnh chỉ. Làm cách nào các 
niệm biến mất? Đừng ngăn chận niệm; niệm sẽ tự biến mất 
khi bạn quan sát và thấy bản tánh rỗng không của nó. Nhiều 
kinh (như, Trung Bộ Kinh MN 52, MN 64) nói rằng từ SƠ 
thiền hay từ nhị thiền, bạn có thể quan sát và cảm nhận ngọn 
gió vô thường đang trôi chảy xuyên khắp thân tâm bạn liên 
tục. Trong trạng thái này, bạn sẽ buông bỏ mọi thứ; tất cả lậu 
hoặc phiên não sẽ từ từ nhạt đi và biến mắt. 


4 


THE MIND SEAL 


28 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


The mind seal of Buddhas 1s unfeigned, encompassing the 
universe, neither deficlent nor excessive, neither going nor 
coming, neither gaIning nor losing, neither one nor difference, 
neither Infinite nor finite, having nowhere to arIse or vanish, 
and netther far apart nor close by. It is grudgingly named like 
that, Just only for comparison with unreal circumstances. 


VINITARUCI ( - 594) 


NOTE: The Buddha said that we have to realize that form 1s 
like a lump of foam; feeling, a bubble; perception, a mirage; 
volition, a banana tree; consciousness, a magic trick. That 
means all things are empty. Zen masters said that all things 
are revealed via your mind, and when you see the emptiness 
1n all things, you see the mind seal. Your mind 1s a mirror that 
reflects all things; the Images come and go, but the ability to 
reflect 1s motionless. Suppose that you love the sound of a 
lute. Suttas (e.g. SN 35.246) said that 1f you try to catch the 
sound by splitting the lute Into a hundred pIeces, you wIÏll faIl. 
Similarly (e.ø. Nagasena Sutra) you can see the emptiness of 
self in body and mind, and the emptiness of a carrlaøe In a 
CaTr1age. 


We came to this world, and will be gone someday. Millions 
of children around the world are suffering from hunger and 
abuse, while other millions enJoy luxury and comfort. The 
suffering 1s real. Then, what 1s companionless among all 
those phenomena? What 1s unmoving while we come and go, 
while we grow up and become old, while we go through 
millions of different bodies? 


29 


NGUYÊN GIÁC 

TÂM ÂN 

Tâm ấn của chư Phật, không có lừa dối, tròn đồng thái hư, 
không thiếu không dư, không đi không lại, không được không 
mắt, chăng một chẳng khác, chăng thường chẳng đoạn; vốn 
không có chỗ sanh, cũng không có chỗ diệt, cũng chẳng xa 
lia, mà chăng phải chẳng xa lìa. Vì đối với vọng duyên mà giả 
lập tên ấy thôi. 


TỶ-NI-ĐA-LƯU-CHI (? - 594) - Bản Việt dịch của HT 
Thanh Từ 


GHI NHẬN: Đức Phật nói rằng cho ta phải nhận ra rằng sắc 
(thân) y hệt một chùm bọt nước, cảm thọ y hệt bong bóng 
nước, tưởng chỉ như ráng nắng, hành như cây chuối, thức như 
trò ảo thuật. Nghĩa là, tất cả đều rỗng không. Các Thiền sư 
nói rằng tất cả các pháp hiển lộ qua tâm mình, và khi bạn thấy 
bản chất rỗng không trong mọi thứ, lúc đó bạn thấy được tâm 
ấn. Tâm bạn là tâm gương phản chiếu mọi thứ; ảnh tới và đi, 
nhưng tánh phản chiếu vẫn bất động. Hãy giả sử rằng bạn yêu 
thích âm thanh từ một cây đàn. Các kinh (như, Tương Ưng 
Kinh SN 35.246) nói răng nếu bạn tìm cách chụp bắt tiếng 
đàn bằng cách chẻ đàn ra trăm mảnh, bạn sẽ không tìm ra. 
Tương tự (như, Kinh Na Tiên Tỳ Kheo) bạn có thể thấy 
không có tự ngã nảo trong thân và tâm, và thấy không hề có 
cái gì gọi là xe trong một cỗ xe. 


Chúng ta tới thế giới này, và sẽ có ngày ra đi. Hàng triệu trẻ 
em khắp thế giới đang thọ khổ vì đói và lạm dụng, trong khi 
nhiều triệu người khác hưởng dụng xa hoa và tiện nghi. Đau 
khổ có thực. Vậy, pháp gì không cùng muôn pháp làm bạn? 
Pháp gì bất động trong khi chúng ta tới và đi, trong khi chúng 
ta trưởng thành và già lão, trong khi chúng ta trải qua hàng 


30 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
triệu thân khác nhau? 


THIS LAND, THIS MIND 


People elsewhere rumor, and falsely say our Patrlarch came 
from the West. It 1s true that the Patriarch transmitted the Eye 
Treasure of Dharma, named 1t Zen, and foresaw 1t as a flower 
with five petals and countless seeds. It 1s true that tens of 
thousands of auspiclous people have fathomed the secret 
words, practiced the teachings of mind, and realized the 
originally spontaneous purIfy. The West 1s this land; this land 
1s the West. Oh -- anciently and now, the sun and the moon; 
ancIently and now, the mountain and the rIver. 


Its wrong to touch 1t [this land or this mind]; thus, Buddha 
wWIll be misunderstood. Such a tiny mistake leads to hundreds, 
thousands of losses. You should observe your mind skillfully; 
donˆt deceive future generations. Otherwise, 1Ý you ask me, 
the answer 1s that I originally have no words. 


VÔ NGÔN THÔNG (2 - 826) 


NOITE: Did Zen Master Vo Ngon Thong say a lot of words, 
or without any word? Did Buddha say a lot of words, or 
without any word? The name Vo Ngon Thong means 
“Understanding w1thout a word.” You should try that way. 


Listen to your mind. Listen gently to your mind right now. 
You would hear some voIces, some sounds, some noIses. 
When you hear something, you know you are hearing the 


3l 


NGUYÊN GIÁC 


manifestation of the mind. All the sounds from the birds, the 
cars, the winds, and so on are all your mínd. Also, all the 
sounds from your memorIes, your Imaginations, your dreams, 
and so on are all your mind. Listen. Breathe In and out gently, 
and listen to the mind. 


You might remember the koan that asks about your face 
before you were born. You can try another version: listen to 
where before a sound arIses; listen to your mind before 1t 
mamIfests. Try that. Don't say that It ever has a sound or a 
word. 


ĐẤT NÀY, TÂM NÀY 


Các nơi đồn đại, Dối tự huyên truyền, Rằng Thủy Tổ ta, Gốc 
từ Tây Thiên. Truyền pháp Nhãn tạng, Gọi đó là Thiền. Một 
hoa năm cánh, Hạt giống liên miên. Thầm hợp lời mật, 
Muôn ngàn có duyên. Đều gọi tâm tông, Thanh tịnh bản 
nhiên. Tây Thiên cõi này. Cõi này Tây Thiên. Xưa nay nhật 
nguyệt, Xưa nay sơn xuyên. Chạm đến thành trệ, Phật tổ 
thành oan, Sai đó hào ly, Mất đó trăm ngàn. Ngươi khéo 
quán sát, Chớ lừa cháu con, Ngay như hỏi ta, Ta vốn không 
lời. 

VÔ NGÔN THÔNG (? - 826) - Bản dịch HT Thanh Từ 

GHI NHẬN: Có phải Thiền Sư Vô Ngôn Thông đã nói nhiều 
lời, hay không một lời? Đức Phật đã nói nhiều lời, hay không 
một lời? Tên ngài Vô Ngôn Thông mang ý nghĩa “Hiểu biết 
không qua lời nói.” Bạn nên thử cách này. Hãy lăng nghe tâm 
bạn. Hãy dịu dàng lắng nghe tâm bạn ngay lúc này. Bạn có 


32 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


thể nghe ra vải giọng nói, vài âm thanh, vài tiếng ồn. Khi bạn 
nghe ra một tiếng nào, bạn biết bạn đang nghe tâm hiển lộng. 
Tất cả âm thanh từ những con chim, những chiếc xe, gió thối, 
và vân vân đều là tâm bạn. Thêm nữa, tất cả những âm thanh 
từ trí nhớ của bạn, từ tưởng tượng của bạn, từ giấc mơ của 
bạn, và vân vân đều là tâm bạn. Hãy lắng nghe. Hãy thở vào 
vả ra dịu dàng, và lắng nghe tâm. 


Bạn có thê nhớ tới công án hỏi về khuôn mặt của bạn trứơc 
khi bạn sinh ra đời. Bạn có thể thử một phiên bản khác: hãy 
lắng nghe nơi trước khi một âm thanh khởi lên; hãy lắng nghe 
tâm bạn trước khi nó hiển lộng. Hãy thử như thế. Đừng nói 
rằng nó có một âm thanh hay một chữ nào. 


WORDLESS 


Birth, aging, 1llness, and death are normal things --- since 
Infinite time. 

While you want liberation, trying to untle only makes things 
tie tiphter. 

The more you search for Buddha, the more you deceIve 
yourself. 

The more you attach to meditation or Zen, the more you 
mislead yourself. 

Don't pursue Buddha and Zen. 

Tighten your lips — be wordless. 


DIEU NHAN (1041 - 1113) 
NOTE: Dieu Nhan was a Zen nun. She had another way to 


33 


NGUYÊN GIÁC 


express the truth. She made this poem before her death, 
saying that the truth should be said with no words. Don't 
cling to whatsoever, even to the meditation or Zen. 


The SN 2I.I Sutta (Kolita Sutta) said that as the placing of 
the mind and keeping 1t connected were stilled, Venerable 
Mahamoggallana entered and remained in the second Jhana, 
which has the rapture and happiness born of concentration. 
This 1s called noble silence. 


In Verse 134 of the Dhammapada, the Buddha says that 1f 
you can stay silent like a broken gong, you will realize 
Nrrvana. Verse 268 of the Dhammapada says that stayIing 
silent alone cannot make one become a sage If this person 
lives an 1gnorant and unmindful life. 


In a koan, a Zen Master pointed at a vase and asked his 
students to speak wordlessly about that vase. In another koan, 
another Zen Master pointed at a vase and said to his students, 
"Donft say this 1s a vase, donit say this 1s not a vase. What 1s 
thịs?" 


Both koans above want you to show that you are living the 
reality of "the here and now”" --- asking you to destroy any 
screen between you and the reality. All the words, all the 
thoughts, or all the concepts that arise in your mind when you 
see and hear the reality actually are separating you and the 
reality. When you, mindfully and wordlessly, observe the 
world around you, you wilÏ see that you are what you see, and 
you are what you hear. Huyền Quang (1254-1334) said in a 
poem that when he had no worrles, he saw that he totally 
became one with the flowers outside his cottage. 


34 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


KHÔNG LỜI 


Sanh già bệnh chết 
Xưa nay lẽ thường. 
Muốn cầu thoát ra 

Mở trói thêm ràng. 

Mê đó tìm Phật, 

Lầm đó cầu thiên. 
Phật, thiền chắng câu, 
Uống miệng không lời. 


Ni Sư DIỆU NHÂN (1041 — 1113) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Ngài Diệu Nhân là một Thiền Ni. Ngài có một 
cách khác để diễn tả thật tướng. Ngài đã làm bài thơ này 
trước khi viên tịch, nói rằng thật tướng nên chỉ ra bằng vô 
ngôn. Đừng trụ vào bất kỳ pháp nảo, ngay cả trụ vào thiền 
định. 


Kinh SN 21.1 Sutta (Kolita Sutta) kế rằng khi diệt xong tầm 
(hướng tâm vào) và tứ (dán tâm vào), Đại sư Đại Mục Kiền 
Liên chứng và trú vào nhị thiền, trạng thái hýỷ lạc do định 
sanh. Đó gọi là sự im lặng linh thánh. 


Trong bài Kệ 134 của Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói rằng nếu 
bạn giữ tịch lặng như một cái chiêng (cồng) bể, bạn sẽ chứng 
Niết Bàn. Kệ 268 trong Kinh Pháp Cú viết rằng chỉ giữ im 
lặng không thể làm ai trở nên bậc thánh nếu người này sống 
đời sống ngu sỉ và thiếu chánh niệm. 


Trong một công án, một Thiên sư chỉ vào một cái bình, bảo 
học trò nói không băng ngôn ngữ vê cái bình. Trong công án 


35 


NGUYÊN GIÁC 


khác, một Thiên sư khác chỉ vào một cái bình và nói với học 
trò, "Đừng nói đây là cái bình, đừng nói đây không phải bình. 
Nó là cái gì?" 


Cả hai công án trên muốn bạn cho thấy bạn đang sống trong 
thực tại ở "nơi đây và bây giờ" --- yêu cầu bạn phá hủy bức 
màn giữa bạn và thực tại. Tắt cả lời nói, tư tưởng hay khái 
niệm khởi trong tâm bạn khi bạn thấy và nghe thực sự cách 
ngăn bạn và thực tại. Khi bạn, trong chánh niệm và xa lìa 
ngôn ngữ, quan sát thế giới chung quanh, bạn sẽ thấy bạn là 
cái bạn thấy, và bạn là cái bạn nghe. Ngải Huyền Quang 
(1254-1334) nói trong một bài thơ rằng khi ngài xa lìa âu lo, 
ngài thấy rằng ngài hoàn toàn là một với các bông hoa bên 
ngoài căn lầu của ngài. 


RISE AND DECLINE 


The human body 1s like a lightning flash, appearing then 
disappearing. 

All trees bloom In the spring, then decay 1n the autumn. 
Live accordingly with this rise and decline, and have no fear. 
The rise and decline — Just like a drop of dew on a blade of 
ØTaSS. 


VAN HẠNH (938 - 1018) 


NOITE: See your body as a vehicle, and know that 1t will wear 
out over time. Buddha says in The Dhammapada that the 
body grows old and decays, but the Dhamma does not. You 
should believe in Buddha, and live the undying Dhamma with 


36 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


your whole body and mind. Keep trying this constantly: feel 
the Dhamma with your whole body, breathe in and out with 
the Dhamma, shower your whole body and mind with the 
Dhamma. Then you wIll have no fear. How can we feel the 
Dhamma? Watch your mind constantly, and feel the whole 
life around. See your mind Just like an ox. Meditation 1s like 
taming an ox, but you don”t need to tame anything: Just watch 
the ox consfantly. You know you see the mind when a 
thought arises. When you see that ox actually has no head, no 
body, and no tail, then you know how to feel the Dhamma. 
Try that. 


THẠNH SUY 


Thân như bóng chớp có rồi không, 
Cây cỏ xuân tươi, thu đượm hồng, 
Mặc cuộc thạnh suy không sợ hãi, 
Thạnh suy như cỏ hạt sương đông. 


Vạn Hạnh (938 - 1018) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Hãy nhìn thân bạn như một cỗ xe, và biết rằng 
nó sẽ hư mòn với thời gian. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú 
rằng thân giả đi và hư hoại, nhưng Chánh Pháp không như 
thế. Bạn hãy tin vào Đức Phật, và hãy sống Chánh Pháp bắt 
diệt với trọn thân tâm của bạn. Hãy thử cách này liên tục: hãy 
cảm nhận Chánh Pháp với toàn thân, hãy thở vào và ra với 
Chánh Pháp, hãy tắm gội trọn thân tâm bạn với Chánh Pháp. 
Rồi bạn sẽ không sợ hãi gì. Làm sao chúng ta có thể cảm 
nhận Chánh Pháp? Hãy nhìn vào tâm liên tục, và hãy cảm 
nhận toàn bộ đời sống quanh bạn. Hãy thấy tâm như một con 


37 


NGUYÊN GIÁC 


trâu. Thiền định thì hệt như thuần hóa trâu, nhưng bạn không 
cần phải thuần hóa gì cả; hãy quan sát con trâu này liên tục. 
Bạn biết là bạn thấy tâm khi một niệm khởi lên. Cho tới khi 
nảo bạn thấy con trâu không đầu, không mình, và không đuôi, 
thì bạn biết cách cảm nhận Chánh Pháp. Hãy thử như thê. 


ILLUSORY 


Originally there 1s no place [for the six senses dwelling]. 
Any place 1s true dharma. 

True dharma 1s thus 1llusory. 

Illusory exIstence 1s not nothing. 


ĐỊNH HƯƠNG (0 - 1051) 


NOITE: If you say that you are living 1n a dream, then what 1s 
oufside this dream? Is this world 1llusory? Don't try to answer 
that questlon. Just practice hard, and don't mind anything 
else. Buddha said, “I am awake.” We are not awake yet, so 
we should leave that question for Buddha. Actually, suttas 
(e.ø. Uraga Sutta) said that when you have no desire for 
anything, when you dont cherish anything 1n the past, when 
you dont dream for anything In the future, and when you 
neither entertain nor hate anything In the present, you wI1ÏÏ see 
this world 1s all unreal. Thus, Zen masters say that all things 
are 1llusory. Thus, all things and places are empty 1n nature. 


HUYỄN 


Xưa nay không xứ sở 


348 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Xứ sở là chân tông, 
Chân tông như thế huyễn 
Huyễn có là không không. 


ĐỊNH HƯƠNG (? - 1051) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Nếu bạn nói bạn đang sống trong một giấc mơ, 
thì cái gì ở ngoài giấc mơ này? Có phải thế giới này là huyễn? 
Đừng cô gắng trả lời câu hỏi đó. Hãy tỉnh tấn tu tập, và đừng 
bận tâm gì khác. Đức Phật nói, “Ta đã tỉnh thức.” Chúng ta 
chưa tỉnh thức, do vậy nên để câu hỏi này lại cho Đức Phật. 
Thực sự, các kinh (như Kinh Uraga Sutta) nói rằng khi bạn 
không còn tham gì, khi bạn không ấp ủ nuối tiếc gì trong quá 
khứ, không mơ gì trong tương lai, không yêu thích hay ghét 
bỏ gì trong hiện tại, bạn sẽ thấy thế giới này là huyễn ảo. Do 
vậy, các Thiển sư nói răng mọi thứ hiện hữu như huyễn. Do 
vậy, tất cả mọi thứ và mọi nơi đều rỗng không trong tự tánh. 


THE MIND OF EMPTINESS 


Like a wall shaking, the body 1s frail. 

Unfortunately for mankind, life 1s too short. 

If you attain the mind of emptiness and formlessness, 
you wIll be free from the world of coming and goIng. 


VIEN CHIEU (999-1090) 


NOTE: You can feel the frallness of your body now, even 
when you are healthy and strong. Try this: breathe In and out, 
gently and naturally; feel the breathing in and out, feel your 


39 


NGUYÊN GIÁC 


whole body breathing; feel your whole body becoming one 
with the breath. Then you will see how fragile 1s your breath, 
and how vulnerable 1s your body. The more you experlence 
the bliss from meditation, the more you feel sorrowful for the 
plight of humankind. 


Recalling the Buddha”s words saying that we have born and 
died countless times, you will feel grateful to countless 
parenfs, and will see all people around as your dear parenfs in 
past lives. Then you will feel your whole body deeply 
resonate with the Zen vow to save all sentient beings. How 
can we save others 1Ÿ we are not free yet? Zen master Vien 
Chieu said that learners must attain the mind of emptiness and 
formlessness. Indeed, you wIll see that the mind essence 1s 
empty and formless. So all things in the world appear and 
disappear 1n the mind just like the clouds formed and 
dissolved 1n the sky, Just like the Images emerged and 
vanished In a mirror. 


So all the forms you see, all the sounds you hear, all the odors 
you smelL, all the flavors you tasfe, all the senses you feel, all 
the thoughts you have are changIng swIftly. So nothing has a 
self. So all things come and go, governed by the principle of 
dependent arising. Realizing the mind”s essence w1ll free you 
from the world of coming and goIng. 


TÂM KHÔNG 


Thân như tường vách đã lung lay, 
Đau đáu người đời luỗng xót thay. 
Nếu đạt tâm không, không tướng sắc, 


40 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
Sắc không ấn hiện, mặc vần XOaY. 
VIÊN CHIỀU (999 - 1090)- Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Bạn có thể cảm nhận cái mong manh của thân 
bạn bây giờ, ngay cả khi bạn đang khỏe mạnh. Hãy thử thế 
này: thở vào và thở ra, dịu dàng một cách tự nhiên; hãy cảm 
nhận hơi thở vào và ra, hãy cảm nhận toàn thân bạn đang thở, 
hãy cảm nhận toàn thân bạn làm một với hơi thở. Rồi bạn sẽ 
thấy rằng hơi thở của bạn rất mong manh, và thân của bạn 
cũng dễ hư vỡ. Bạn cảng kinh nghiệm niềm an lạc trong thiền 
định, bạn sẽ càng cảm thấy buồn cho thân phận kiếp người. 


Nhớ lại lời Phật nói răng chúng ta đã sinh và chết vô số kiếp, 
bạn sẽ cảm thấy mang ơn vô lượng ba mẹ, và sẽ thấy mọi 
người quanh bạn như là các ba mẹ của bạn trong các kiếp 
trứợc. Rồi bạn sẽ cảm thấy toàn thân bạn thâm sâu rung 
chuyên với lời thệ nguyện Thiền Tông để sẽ cứu độ hết chúng 
sinh. Làm sao bạn có thể cứu người khác được nếu bạn chưa 
giải thoát? Thiền Sư Viên Chiếu nói rằng các học nhân phải 
đạt được tâm không sắc tướng. Thực sự, bạn sẽ thấy rằng tánh 
của tâm là tánh không và vô tướng. Thế nên mọi thứ trên thế 
giới xuất hiện và biến mắt trong tâm hệt như mây hợp rồi tan 
trên bầu trờI, hệt như ảnh hiện rồi biến trong gương. 


Thế nên mọi sắc tướng bạn thấy, mọi âm thanh bạn nghe, mọi 
hương vị bạn nếm, mọi cảm thọ bạn cảm nhận, mọi niệm 
khởi bạn có đều đang biến đối mau chóng. Thế nên, không 
pháp nào thực có tự ngã cả. Thế nên, mọi thứ tới rồi đi, theo 
đúng luật duyên khởi. Chứng ngộ được tánh của tâm sẽ giải 
thoát bạn ra khỏi thế giới của đến và đi. 


4I 


NGUYÊN GIÁC 
10 
SERENITY 


After realizing that your body and mind are originally serene, 
you will see the supernatural powers mamifest In front of you. 
From there emerge all the conditioned and the unconditioned; 
countless worlds appear -- Immeasurably. 

Thouph revealed fully in space, all phenomena are really 
formless. 

All your old days, however ancient, can not compare with 
today. 

Being luminous, always — at any place, anywhere. 


CỨU CHỈ (circa 11th century) 


NOTE: Your body 1s changing, and your mind 1s Jumping all 
the time. As you meditae more and more, you wIlÏ someday 
realize that the mind 1s orIginally serene. See that the water 1s 
serene, unchanging, unmoving, despIte the rising and falling 
waves, despite the forming and popping bubbles. 


Now a question: Is your body originally serene while you 
ørow up and get old? Can you feel that your body 1s truly 
qulet and unmoving while you are walking, standing, sitting 
and lying down? Can you feel that your body 1s truly qulet 
and unmoving all day and night as If you are sitting 1n 
meditaton? When you see the self-nature, then you realize 
that you are emptiness, that there 1s no “you” or the “[.” And 
then you wilÏ see you are truly quiet and unmoving. 


Now look out the window. The snow 1s falling, and a bird 1s 
flying. Despite that, can you see that everything 1s truly quIet 


42 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


and unmoving? Everything 1s luminous 1n your mind, truÌy 
qulet and unmoving. 


How can you see that your body and mind are originally 
serene? You will see that your body and mind are orIginally 
serene when you see nothing as "I”" or "mine." You will then 
know how to see and bathe yourself in seremty all day and 
nipht. 


TỊCH LẶNG 


Giác ngộ thân tâm vốn lặng yên, 
Thần thông các tướng biến hiện tiền. 
Hữu vi vô vi từ đây có, 

Thế giới hà sa không thể lường. 

Tuy nhiên đầy khắp cõi hư không, 
Mỗi mỗi xem ra chẳng tướng hình. 
Muôn đời ngàn đời nào sánh được, 
Chốn chốn nơi nơi thường rạng ngời. 


CỨU CHỈ (circa 11th century) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI CHÚ: Thân bạn đang biến đổi, và tâm bạn đang nhảy 
lung tung hoài. Thiền định một thời gian, bạn có thể một hôm 
chứng ngộ rằng tâm vốn tịch lặng. Hãy thấy răng nước vốn 
tịch lặng, bất biến, bất động, cho dù sóng cứ trào lên và lặn 
xuống, và cho dù các bọt sóng hình thành và vỡ tan. Bây giờ 
tới câu hỏi: Thân của bạn vốn tịch lặng trong khi bạn trưởng 
thành và già đi? Bạn có thể cảm nhận rằng thân bạn thực sự 
nh lặng và bất động trong khi bạn đi, đứng, nằm, ngồi? Bạn 
có thể cảm nhận rằng thân bạn thực sự tĩnh lặng và bất động 


43 


NGUYÊN GIÁC 


cả ngày đêm hệt như bạn đang ngồi thiền định? Khi bạn thấy 
tự tánh, rồi bạn chứng ngộ rằng bạn vốn là tánh không, rằng 
không gì có thể gọi được là “bạn' hay là “tôi.” Và rồi bạn sẽ 
thấy bạn thực sự tĩnh lặng và bất động. 


Bây giờ hãy nhìn ra cửa số. Tuyết đang rơi, và một con chim 
đang bay. Bất kế như thế, bạn có thể thấy rằng tất cả các pháp 
đều thực sự tĩnh lặng và bất động không? Vạn pháp sáng 
chiếu trong tâm bạn, và thực sự tĩnh lặng và bất động. 


Làm sao bạn thấy thân và tâm bạn vốn tịch lặng? Bạn sẽ thấy 
thân và tâm vốn tịch lặng ngay khi bạn thấy không có gì là 
"tôi" hay "của tôi." Từ đó, bạn biết cách nhìn thấy và tắm gội 
chính bạn trong tịch lặng cả ngày và đêm. 


44 


PHÂN 2 


II 
EXISTENCE AND NONEXISTENCE 


ExIstence — there you see all things existing. 
Nonexistence — there you see all things vanishing. 
ExIstence and nonexistence are Just like the underwater 
moOI. 

Cling to neither existence nor nonexIstence. 


ĐẠO HẠNH (?-~ 1115) 


NOTE: How can we say this mountain or that rIVer 1s 
emptiness? Just think this: They are Impermanent, so they are 
somehow both existence and nonexistence, and so there are 
no words adequate to describe them. You can experlence that 
in another way: gently listen, deeply listen, don't try to listen 
to a specIfic sound, Just listen with your mind vacant. You 
wIll feel that all the sounds come and go Just like echoes, Jusf 
like 1llusions, Just like a dream last night. And 1f you cling to 
either existence or nonexIsfence, you are shackled to this 
world. 


All the sounds you hear and all the scenes you see actually 
appear and Instantly disappear. How can we say all things 
exIst or all things do not exist? Nothing has an abiding self. 


45 


NGUYÊN GIÁC 


Just like the underwater moon. 


CÓ VÀ KHÔNG 
Có thì muôn sự có, 
Không thì tất cả không. 


Có, không trăng đáy nước, 
Đừng mắc có cùng không. 


ĐẠO HẠNH (?~ 1115)— Bản dịch HT Thanh Từ. 


GHI NHẬN: Làm sao bạn có thể nói ngọn núi này hay con 
sông kia là Không? Hãy suy nghĩ thế nảy: Chúng là vô 
thường, nên cách nảo đó chúng đã mang cả có và không, và 
như thế không có lời nào thích nghi mô tả chúng. Bạn có thê 
kinh nghiệm như thế trong một cách khác: hãy dịu dàng lắng 
nghe, sâu thắm lăng nghe, đừng nghe một âm thanh cụ thê 
nào, mà chỉ nghe với tâm rỗng vắng. Bạn sẽ cảm thấy răng tất 
cả âm thanh đến rồi đi hệt như tiếng vang, hệt như hư ảo, hệt 
như giấc mộng đêm qua. Và nếu bạn bám chấp vào có hay 
không, bạn bị xiềng vào cõi trần Ø1an này. 


Tất cả âm thanh bạn nghe vả tất cả cảnh bạn thấy thực sự hiển 
lộ ra và tức khắc biến mắt. Làm sao chúng ta có thể nói vạn 
pháp có hay không? Không gì có một tự ngã cả. Chỉ y hệt như 
trăng đáy nước thôi. 


12 


TRUENATURE 


46 


THE WAY OE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


True nature, eternally, 1s the nature of emptiness. 
Actually, there 1s neither birth nor death. 

The form appears and disappears 

However, 1ts empty nature 1s never øone. 


THUẦN CHÂN (?- 1101) 


NOTE: Look at a mirror. Images come and go, but the 
reflecting nature 1s always Inactive, unmoved, uncreated, 
undying. Look at your mind. Thoughts come and go, but the 
mind)s nature 1s always Inaction, unmoved, uncreated, 
undying. We all are actors In a big theater; we have played 
millions of different roles since endless time, born and died in 
millions of plays. Now 1fs time to follow the Buddha”s 
teaching to attain Nirvana -- the state of unborn and undying 
peace. 


When you keep seeing the empty nafture of your mind, you 
wIll not cling to what you hear or see. Then, you wIll break 
the cycle of birth and death. 


CHÂN TÁNH 


Chân tánh thường không tánh, 
Đâu từng có sanh diệt. 

Thân là pháp sanh diệt, 

Pháp tánh chưa từng diệt. 


THUẦN CHÂN (?~ 1101)— Bản dịch HT Thanh Từ 
GHI NHẬN: Hãy nhìn vào gương. Hình ảnh đến rồi đi, 


nhưng tánh chiếu vẫn luôn vô vi, bất động, bất sinh, bất diệt. 


47 


NGUYÊN GIÁC 


Hãy nhìn vào tâm bạn. Niệm sinh khởi rồi diệt mất, nhưng 
tánh của tâm vẫn luôn luôn vô vi, bất động, bất sinh, bất diệt. 
Tất cả chúng ta đều là diễn viên trong một hí trường lớn; 
chúng ta đã đóng hàng triệu vai trò khác nhau từ thời gian vô 
thủy, sinh ra và chết đi trong hàng triệu vở tuông, và bây giờ 
là lúc tu theo lời Phật dạy đề đạt Niết Bàn — trạng thái của an 
lạc bất sinh và bất diệt. 


Khi bạn liên tục nhìn thấy tự tánh rỗng rang không thực của 
tâm, bạn sẽ không dính mắc vào bất kỳ những gì bạn nghe 
hay thấy; như thế, bạn phá vỡ vòng xoay sinh tử. 


13 
CROSSING THE OCEAN 


All things, originally, are Just like emptiness 

neIther exIstent nor nonexIstent 

Those who understand this wIll recogn1ze that sentient beIngs 
are equal to Buddha. 

The moon of Lankavatara 1s tranqull; 

the vessel of Prajnaparamita, void. 

Realize the emptiness [of all things], and use this emptiness 
Insipht to comprehend exIstence. 

Then you wIll know how to live 1n the right contemplation, 
naturally at all times. 


HUE SINH (2 -— 1063) 


NOTE: Lankavatara and PraJjnaparamita are two Mahayana 
scriptures. Both are studied in most Zen monasfteries. The 
ripht contemplation mentioned above 1s a part of the Noble 


48 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
Eightfold Path. 


In the Sn 5.15 Sutta (In Parayanavagga — The Chapter on the 
Way to the Far Shore), Buddha said to MogharaJa that those 
who constantly and mindfully see the world as empty and 
non-self will get to the deathless. 


QUA BIÉÊN SINH TỬ 


Pháp gốc như không pháp, 
Chăng có cũng chăng không. 
Nếu người biết pháp ấy, 
Chúng sanh cùng Phật đồng. 
Trăng Lăng-già văng lặng 
Thuyền Bát-nhã rỗng không. 
Biết không, không giác có 
Chánh định mặc thong dong. 


HƯẸ SINH (? - 1063) - Bản dịch HT Thanh Từ. 


GHI NHẬN: Lăng Già và Bát Nhã Ba La Mật là hai bộ kinh 
Bắc Tông. Hâu hết thiền viện đều học cả hai kinh này. Chánh 
định nói ở trên là một phần trong Bát Chánh Đạo. 


Trong Kinh Sn 5.15 (trong Phẩm Qua Bờ Kia, Tiểu Bộ Kinh), 
Đức Phật nói với Mogharaja rằng những ai thường trực tỉnh 
thức, nhìn thấy thế giới rỗng không và vô-tự-ngã sẽ tới được 
bờ bắt tử. 


49 


NGUYÊN GIÁC 
EMPTY MIND 


The true nature 1s empty, nowhere to be grasped. 

With an empty mind, you will awaken easily 

In the burning mountain, the Jewel”s color shines brIght. 
In the kiln firing, the lotus blossoms beautifully. 


NGO AN (1019-— 1086) 


NOTE: The mountain burning and the kiln firing symbolize 
this suffering world. The Jewel and the lotus symbolize the 
Buddha Nature or the Buddha within yourself; thus, 1t 1s the 
Nirvana from which you are never far away. 


In the EA 24.10 Sutta (n Ekottara Agama), Buddha said his 
followers should develop the emptiness concentration, the 
sienless concentration, and the undirected concentraflon to 
reach Nirvana. Developing the emptiness concentration, you 
see that all things are empty. Developing the signless 
concentration, you notice that all the things you see, heard 
and perceive are featureless. Developing the undirected 
concentration, you have no wishes whaftsoever. 


TÂM KHÔNG 


Diệu tánh rỗng không chăng thể vin, 
Rỗng không tâm ngộ việc dễ tin. 
Tươi nhuần sắc ngọc trong núi cháy, 
Lò lửa hoa sen nở thật xinh. 


NGỘ ÂN (1019 — 1088) — Bản dịch HT Thanh Từ. 
GHI NHẬN: Ngọn núi bị nung cháy, và lò lửa cháy tượng 


50 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


trưng cho thế giới đau khổ này. Ngọc và hoa sen tượng trưng 
Phật Tánh, tức vị Phật trong bạn, và là Niết Bàn mà bạn chưa 
bao giờ lìa xa. 


Trong Kinh EA 24.10 Sutta (trong Tăng Nhất A Hàm), Đức 
Phật dạy răng hãy tu ba pháp Không tam-muội, Vô tướng 
tam-muội, Vô nguyện tam-muội để tới Niết Bàn. Tu Không 
tam-muội, bạn thấy tất cả các pháp đều là rỗng rang, không 
hư. Tu vô tướng tam-muội, bạn thấy tất cả những gì bạn thấy, 
nghe và nhận thức đều không có đặc tướng nào. Tu vô 
nguyện tam-muội, bạn thấy không hề mong cầu gì đối với tất 
cả các pháp. 


15 
THE SPRING 


When spring goes, all flowers die. 

When spring comes, all flowers smIle. 

In front of the eyes, all things flow endlessly. 

Old age comes already over my head. 

Don't say that with the spring gone, all flowers fall. 
Last night, In the front yard, a branch of mai. 


MAN GIAC (1052 - 1096) 


NOTE: Mai 1s a kind of flower that blossoms 1n springtime 1n 
Vietnam. Notice the contrast between the first and last line; 
also, the last line of the poem 1s a fragment sentence, without 
a verb, showIng the state of unborn, unmoving, undying. 
While the stream mamifests as endless waves rising and 
falling, the nature of wafer stays unmoved, uncreated. Now 


5 


NGUYÊN GIÁC 


look at your mind, and see thoughts coming and going, 
arising and vanishing. The mind 1s Just like a mirror that 
shows you the Iimages of all things reflected. All Images come 
and go, but the reflectivity 1s still there, unmoving, undying. 
Now, listen to the sound of two hands clapping, then listen to 
the sound of one hand clapping. Do you hear the soundless? 
The sound comes and goes, but the ability to hear 1s still there 
even In your sleep, unchangIng, unmoving, undying. 


MÙA XUÂN 


Xuân đi trăm hoa rụng, 

Xuân đến trăm hoa cười. 

Trước mắt việc đi mãi, 

Trên đầu già đến rồi. 

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, 
Đêm qua, sân trước, một cành mai. 


MÃN GIÁC (1052 - 1096) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Mai là một lọại hoa nở vào mùa xuân ở VN. 
Hãy ghi nhận sự trái nghịch giữa dòng đầu và cuối bài thơ; 
thêm nữa, dòng cuối là một câu không đầy đủ, thiếu động từ, 
cho thấy trạng thái của bất sinh, bất động, bắt diệt. Trong khi 
dòng suối hiển lộ như là các đợt sóng bất tận hết sinh rồi diệt, 
tánh của nước vẫn bất động, vô tác. Bây giờ hãy nhìn vào tâm 
của bạn, và thấy niệm đến rồi đi, sinh rồi diệt. Tâm y hệt như 
một tâm gương cho bạn thấy hình ảnh vạn pháp được phản 
chiếu. Tất cả các ảnh đến rồi đi, nhưng tánh phản chiếu vẫn ở 
đó, bất động, bất diệt. Bây giờ, hãy nghe tiếng vô của hai bàn 
tay, rồi hãy nghe tiếng vỗ của một bản tay. Bạn có nghe tiếng 


52 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


vô thanh? Âm thanh đến rồi đi, nhưng tánh nghe vẫn còn đó 
ngay cả trong giấc ngủ của bạn, không dời đổi, bất động, bất 
diệt. 


16 
EMPTINESS 


Form 1s emptiness; emptiness 1s form. 
Emptiness 1s form; form 1s emptiness. 
Don't cling to form and emptiness -- 
That”s the true meditation. 


Y LAN (1073 - 1117) 


NOITE: Just look at your body, your feelings, your thoughts; 
they were changing swiftly since the day you were born. So 
you have had millions of bodies, millions of feelings, millions 
of thoughts -- which one 1s your true body, true feeling, true 
thought? Your body, your feelings, your thoughts can 
mamfest as millions of forms because forms are ¡indeed 
emptiness Just like 1llusions appearing 1n the mirror. If you 
cling to anything as form or emptiness, you are chasing the 
1llusions. 


In the MN 64 Sutta (Mahamalukya Sutta), Buddha said that 
after a practitioner enters and abides In the first Jhana, he or 
she should contemplate body and mind as Impermanent, as 
empty, as nof-self. They should then turn their mind away 
from those states and directfs 1t towards the deathless element 
to destroy the defilements. 


33 


NGUYÊN GIÁC 
KHÔNG 


Sắc là không, không tức sắc, 
Không là sắc, sắc tức không. 
Sắc không đều chẳng quản, 
Mới được hợp chân tông. 


Ÿ LAN (1073 - 1117)-Bản dịch HT Thanh Từ. 


GHI NHẬN: Hãy nhìn vào thân của bạn, vào cảm thọ của 
bạn, vào các niệm của bạn; chúng biến đổi rất là mau chóng 
kế từ ngày bạn chào đời. Do vậy, bạn đã có hàng triệu thân 
khác nhau, hàng triệu cảm thọ khác nhau, hàng triệu tâm khác 
nhau — câu hỏi là, thân nào là thân thật của bạn, cảm thọ nào 
là cảm thọ thật của bạn, và tâm nào là tâm thật của bạn? Thân 
của bạn, cảm thọ của bạn, tâm của bạn có thê hiển lộ ra thành 
hàng triệu sắc tửơng khác nhau, bởi vì các sắc tướng đều thực 
sự là tánh không, y hệt như các ảo ảnh hiện ra trong gương. 
Nếu bạn chấp vào bất cứ thứ gì như là sắc hay không, bạn lại 
đang đuổi bắt ảo ảnh thôi. 


Trong Kinh Trung Bộ MN 64 Sutta (Mahamalukya Sutta), 
Đức Phật dạy rằng sau khi một học nhân vào và an trú trong 
sơ thiền, người này nên quán tưởng thân và tâm là vô thường, 
là không hư, là vô ngã... rồi hướng tâm rời các trạng thái đó, 
hướng về bất tử giới đề đoạn tận lậu hoặc. 


17 
ATHOME 


Having neither face nor color, 
The Way 1s born anew every day. 
Look at all the worlds outside: 


54 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


You are at home everywhere. 
THUONG CHIEU (2 - 1203) 


NOTE: Just like a mirror, the mind 1s shining bright, showing 
all things, and helping you to see the birds flying and hear 
them singing. Just like a mirror, your clear mind has neither 
face nor color. The Way 1s simple: Just as one dusfs a mirror, 
liberate the mind from the three poisons — desire, hatred, and 
Ipnorance. A clean mirror calmly reflects, doesn”t hold 
anything; a liberated mind calmly reflects, doesn”t cling to 
anything. So, a liberated mind 1s always anew. Look around, 
see the birds flying, and hear them singing. Is your mind 
manIfesting as the Images of birds flying, and as the sound of 
birds singing? Look around: are you at home now? 


How could your mind be clear and anew as a clean mirror? In 
the Ud I.10 (Bahiya Sutta), the Buddha said to Bahiya: 
"hen, Bahiya, you should train yourself thus: In reference to 
the seen, there w1ll be only the seen. In reference to the heard, 
only the heard. In reference to the sensed, only the sensed. In 
reference to the cogn1zed, only the cognized. That 1s how you 
should tramn yourself. When for you there will be only the 
seen 1n reference to the seen, only the heard In reference to 
the heard, only the sensed 1n reference to the sensed, only the 
cogn1zed 1n reference to the cogn1zed, then, Bahiya, there 1s 
no you 1n connection with that. When there 1s no you 1n 
connection with that, there 1s no you there. When there 1s no 
you there, you are neither here nor yonder nor between the 
two. This, Just this, 1s the end of stress." (As translated by 
Thanissaro Bhikkhu). After learning how to train, Bahiya was 
completely emancIpated right In that morning. 


55 


NGUYÊN GIÁC 


The Zen master Thích Phước Hậu (1866 - 1949) composed 
the below poem. 


The scriptures have 84,000 sutras 

I have learned and practiced them all, not less and not more 
Now I have forgotten completely all of them 

except for the word Suchness on my head. 


TẠI NHÀ 


Đạo vốn không nhan sắc, 
Ngày ngày lại mới tươi, 
Ngoài đại thiên sa giới, 
Chỗ nào chắng là nhà. 


THƯỜNG CHIẾU (? - 1203) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Hệt như tâm gương, tâm chiếu sáng, phô bày 
vạn pháp, và giúp bạn nhìn thấy chim bay và nghe chim hót. 
Hệt như tắm gương, tâm trong trẻo của bạn không có khuôn 
diện hay màu sắc nào. Đạo thì đơn giản: cứ hệt như lau gương 
cho khỏi bụi, hãy đưa tâm ra khỏi tam độc — tham, sân và sI. 
Một tắm gương sạch sẽ lặng lẽ chiếu ảnh, không chấp giữ gì 
cả; tâm đã giải thoát cũng lặng lẽ chiếu ảnh, không trụ vào bất 
cứ vật gì. Do vậy, tâm giải thoát thì luôn luôn mới. Hãy nhìn 
quanh, hãy thấy chim bay, và hãy nghe chim hót. Có phải tâm 
bạn đang hiển lộng như là hình ảnh chim bay, và tiếng chim 
hót? Hãy nhìn quanh: có phải bạn đang ở nhà bây giờ? 


Làm thế nào tâm của bạn có thể trong trẻo và mới tinh khôi 
như chiếc gương sạch? Trong Kinh Ud 1.10 (Bahiya Sutta), 
Đức Phật dạy Bahiya: "Rồi thì, Bahiya, ngươi hãy tự tu tập 


56 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


thế này: trong cái được thấy, sẽ chỉ là cái được thấy. Trong 
cái được nghe, sẽ chỉ là cái được nghe. Trong cái được cảm 
thọ, sẽ chỉ là cái được cảm thọ. Trong cái được thức tri, sẽ chỉ 
là cái được thức tri. Đó là cách ngươi hãy tự tu tập. Khi với 
ngươi, cái được thấy sẽ chỉ là cái được thấy, cái được nghe 
chỉ là cái được nghe, cái được cảm thọ chỉ là cái được cảm 
thọ, cái được thức tri chỉ là cái được thức tri, thì, Bahiya, sẽ 
không có cai "ngươi" nào liên hệ tới đó. Khi không có cái 
ngươi nào liên hệ đó, thì sẽ không có cái ngươi nơi đó. Khi 
không có cái ngươi nơi đó, ngươi sẽ không vướng vào nơi 
này, nơi kia và giữa hai nơi, xa cả quá, hiện, vị lai. Đó là giải 
thoát." Sau khi nghe lời dạy, ngài Bahiya giải thoát hoàn toàn 
ngay buôi sáng hôm đó. 


Thiền sư Thích Phước Hậu (1866 - 1949) đã làm bài thơ như 
sau. 


Kinh điển lưu truyền tám vạn tư 

Học hành không thiếu cũng không dư 
Đến nay tính lại đà quên hết 

Chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. 


18 
'WEIRD THING 


I have a werrd thing — 

not blue, not yellow, not black, not red, not whIte. 

Both monks and laypersons who like birth and dislike death 
are all the outlawed. 


They donˆt know that birth and death 
though different paths, are simply gain and loss. 


57 


NGUYÊN GIÁC 


If you say birth and death are different trails, 
you cheat both Sakyamumi and Maitreya. 


If you know birth and death, death and birth, 
then you understand where I dwell. 

You all, Zen practitioners and future learners, 
should not accept patterns and guidelines. 


GIOI KHONG (crrca 12th century) 


NOTE: Patterns and guidelines are the finger pointing toward 
the moon, not the moon one wishes to see. [f you don'”t have 
guidelines, you don”t know how to practice Zen. However, 1f 
you treat the guidelines as truth, you will never understand 
the mind teachings. This 1s the gateless gate, and also the 
pathless path. 


How can we get Into the gateless gate? If you think that you 
have to follow a method or a technique, you already get In a 
wrong way of medifation. All the methods and techniques are 
products of the past. When you mindfully live the reality of 
the present, your mind has to throw away all products of the 
past, wIsh nothing for the future, and cling to nothing 1n the 
present. Live mindfully and urgently the reality like that In 
every moment of your life. Just think that the next coming 
moment 1s death, and you have no time to waste. Every 
moment In your life wIll become the moment of the unknown 
and unbounded. 


VIỆC KỲ ĐẶC 
Ta có một việc kỳ đặc, 


538 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Chăng xanh vàng đen đỏ trắng. 
Cả người tại gia, xuất gia, 
Thích sanh, chán tử là giặc. 


Chăng rõ sanh tử khác đường, 
Sanh tử chỉ là được mắt. 

Nếu cho sanh tử khác đường, 
Lừa cả Thích-ca, Di-lặc. 


Ví biết sanh tử, sanh tử, 

Mới hiểu lão tăng chỗ náu, 
Môn nhân, hậu học, các người, 
Chớ nhận khuôn mẫu pháp tắc. 


GIỚI KHÔNG (khoảng thế kỷ 12) - Bản dịch HT Thanh Từ. 


GHI NHẬN: Tất cả khuôn mẫu pháp tắc là ngón tay để chỉ, 
không phải mặt trăng mà bạn muốn thấy. Nếu bạn không có 
các hướng dẫn đó, bạn không biết làm sao tập Thiền. Nhưng 
khi bạn bám chấp vảo nó như chân lý, bạn sẽ không bao giờ 
hiểu được pháp môn tâm tông này. Đây là cửa không cửa, và 
cũng là đường đi không có đường đi. 


Cách nào đề vào được cửa không cửa? Nếu bạn nghĩ rằng bạn 
phải tập theo một phương pháp hay kỹ thuật, bạn đã đi sai 
đường thiền rồi. Tất cả phương pháp và kỹ thuật đều là sản 
phẩm của quá khứ. Khi bạn tỉnh thức sống cái thực tại ở đây 
và bây giờ, tâm bạn phải quăng bỏ hết các sản phẩm quá khứ, 
không mơ mộng gì cho tương lai, và không dính mắc gì trong 
hiện tại. Hãy sống tỉnh thức và khẩn cấp cái hiện tiền như thế 
trong từng khoảnh khắc trong đời bạn. Hãy nghĩ rằng khoảnh 
khắc kế tiếp chính là cái chết, và bạn không còn thời gian để 
bỏ phí nữa. Từng khoảnh khắc trong đời bạn sẽ trở thành 


59 


NGUYÊN GIÁC 


khoảng khắc của những cái chưa từng biệt và không hê có 
giới hạn. 


19 
THE SUN 


Earth, water, fire, wind, conscIousness — these are originally 
emptiness. 

The clouds form and dissolve, but the Bodhi sun shines 
endlessly. 


This worldly body and the sublime nature can be said neither 
forming nor dissolving. 

If you need to distinguish, Just see the flower 1n the firing 
kiln. 


DAO HUE (?- 1172) 


NOTE: All things are made from the five elements: Earth, 
water, fire, wind, consclousness. They are all emptiness 
originally. They are empty, so they can change and transform. 


How could lust grow In your mind? A beautiful form, a 
soothing voice, a delicious meal, a gentle touching or a nice 
memory could øgrow lust via consclousness. Just constantly let 
go of all things, feel the river of Impermanence flow through 
your body and mind; thus, you wiÏlÏ see there 1s no support for 
the establishing of consclousness, and then lust will vanish. 
When there 1s no clinging to the craving, suffering ends. 


In other words, only the seen are revealed In front of your 
eyes, and there 1s nobody who 1s seeing; similarly, only the 


60 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


heard are picked up by the ear, and there 1s nobody who 1s 
listening. And so on. 


MẶT TRỜI 


Đất nước lửa gió thức, 
Nguyên lai thảy đều không. 
Như mây lại tan hợp, 

Phật nhật chiếu không cùng. 


Sắc thân cùng diệu thẻ, 
Chăng hợp chăng chia lìa. 
Nếu người cần phân biệt, 
Trong lò một cành hoa. 


ĐẠO HƯẸ (?- 1172) - Bản dịch HT Thanh Từ. 


GHI NHẬN: Vạn pháp hình thành từ ngũ đại: Đất, nước, lửa, 
gió, thức. Chúng đều tận gốc là Không. Vì chúng rỗng rang, 
nên chúng có thể biến đổi và chuyển hóa. 


Vì sao tham dục khởi dậy trong tâm? Một hình thể đẹp, một 
giọng nói ngọt ngào, một bữa ăn ngon, một vuốt ve dịu dảng, 
hay một kỷ niệm dễ thương có thê khởi tham dục trong thức. 
Hãy liên tục buông bỏ hết mọi thứ, hãy cảm nhận dòng sông 
vô thường đang trôi chảy qua thân tâm bạn; với cách như thế, 
bạn sẽ thấy không có chỗ cho thức an trụ, và rồi tham dục sẽ 
biến mất. Khi không còn dính mắc vào tham ái, khô sẽ đoạn 
tận. 


Nói cách khác, chỉ có cái được thây hiện lộ trước mắt bạn, và 
không có ai đang thây; tương tự, chỉ có cái được nghe hiên lộ 


61 


NGUYÊN GIÁC 
qua tai, và không có ai đang lăng nghe. Và vân vân. 
20 
WISDOM 


To learn the way of Buddha, you must have zeal; 

to become a Buddha, you need wIisdom. 

To shoot a target with an arrow from more than a hundred 
steps away, you must be strong; 

to hit the mark, you need more than strength. 


BAO GIAM (?-1173) 


NOTE: Wisdom, msipht, ripht view... Just follow the 
Buddha”s teachings, meditate for many years, and you wIll 
understand the Way. Wisdom 1s different from knowledge. 
Knowledge 1s gathered from the past; wisdom 1s beyond time. 
Knowledge 1s obtained from experlence, reserved for fufure 
use; wisdom 1s just like a clear and empty mirror that 
mindfully reflects the objects and grasps nothing. Ït 1s via 
wIsdom that you see the truth of all things as emptiness, non- 
self, and Iimpermanence. It 1s via wisdom that you see nothing 
as "the I" or "the mine” in your whole body and mind. lí 1s via 
wIsdom that you see yourself as a group of flesh, bone, skin, 
blood, legs, arms, hands, head and harr that 1s walking, 
sitting, speaking, smiling, and doing many other things. At 
the first time you see the emptiness nature of the wIsdom 
mirror, you wIll understand many Zen sayings. 


62 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Muốn tiến đến tông thừa của Phật là phải siêng năng, 
song thành Phật chánh giác phải nhờ trí tuệ. 

Ví như nhắm băn cái đích ngoải trăm bứơc, 

mũi tên đến được là nhờ sức mạnh, 

song trúng được đích không phải do sức. 


BẢO GIÁM (2-1173) -Bản dịch HT Thanh Từ. 


GHI NHẬN: Trí tuệ, tuệ tri, chánh kiến... Hãy theo lời Phật 
dạy, thiền tập trong nhiều năm, và bạn sẽ hiểu Đạo. Trí tuệ 
khác với kiến thức. Trong khi kiến thức gom góp từ quá khứ, 
trí tuệ năm ngoài thời gian. Kiến thức là kinh nghiệm bạn học 
và sử dụng nhiều lần; trí tuệ lại y hệt một gương sáng rỗng 
rang, tỉnh thức phản chiếu sự vật và không nắm giữ gì. Nhìn 
qua trí tuệ, bạn thấy sự thật của vạn pháp là tánh không, là vô 
ngã và là vô thường. Nhìn qua trí tuệ, bạn thấy không có gì là 
"tôi" hay "của tôi" trong toàn thân và tâm của bạn. Nhìn qua 
trí tuệ, bạn mới thấy bạn là một nhúm thịt, xương, da, máu, 
chân, cánh tay, bàn tay, đầu và tóc đang đi bộ, ngồi, nói, cười, 
và làm nhiều chuyện khác. Lần đầu bạn thấy bản tánh không 
của gương sáng trí tuệ, bạn sẽ hiểu nhiều câu Thiền ngữ. 


63 


PHÂN 3 


21 
ILLUSORY BODY 


This 1llusory body was orIginally born from emptiness and 
stillness, 

Just like Images appearIng 1n a mITTOI. 

Realizing that all forms are all empty, 

Iinstantly 1n this 1llusory body you realize the true form. 


BON TINH (1100 -— 1176) 


NOTE: Empty. True form. Just look around. Are all things 
around you emptiness? And how can we realize the true form 
In this 1llusory body? Just meditate. Because this exIsts, that 
exIsts; because this arIses, that arlses... That 1s the Law of 
Dependent Origination. Nothing exIsts by 1tself alone. 


Just watch a thought come and go. When a thought arIses, 
there 1s no place from which 1t comes; when 1t ceases, there 1s 
no place to which 1t goes. All things come and go. All things 
exIst and vanish. All things are emptiness, Impermanence, 
non-self, and unsatisfactoriness. When you constantly see that 
this group of body and mind 1s 1ÌÏusory, you are seeIng 1fs true 
form. 


64 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


ẢO THÂN 

Thân huyền vốn từ không tịch sanh, 
Dường tợ trong gương hiện bóng hình. 
Bóng hình giác rõ không tất cả, 

Thân huyễn chớp mắt chứng tướng chân. 


BỒN TỊNH (1100 — 1176) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Không. Thật tướng. Hãy nhìn quanh. Có phải 
vạn pháp quanh bạn đều là không? Và làm sao bạn có thể 
chứng ngộ thật tướng trong ảo thân này? Hãy thiền tập. Bởi vì 
cái nảy có, nên cái kia có; bởi vì cái này tập khởi, nên cái kia 
tập khởi... Đó là Luật Duyên Khởi. Không có gì tự thân xuất 
hiện. 


Hãy nhìn xem một niệm tới và đi. Khi một niệm khởi, không 
từ đâu niệm nay tới; khi niệm nảy diệt, không nơi nào để về 
đâu. Tất cả các pháp đến và đi. Tất cả các pháp hiện rồi biến. 
Tất cả các pháp đều rỗng không, vô thường, vô ngã và bất 
như ý. Khi bạn thấy liên tục khối thân tâm nào là huyễn ảo, 
bạn đang nhìn thấy thực tướng của nó. 


22 
BREATHING 


Breathing In, you feel you are breathing 1n; 
breathing out, you feel you are breathing out. 
Breathing In, you know you are breathing 1n; 
breathing out, you know you are breathing out. 
While you breathe, you feel; then, you know. 


65 


NGUYÊN GIÁC 


Feeling — that means you feel the breath long or short. 
Knowing — that means you are aware of the breath rising and 
falling, rough or smooth, slow or fast. 


KHUONG TANG HOI (2? —- 280) 


NOTE: Breathing meditation helps calm the mind easlly; If 1s 
also a part of mindfulness meditation. There are many ways 
in breathing meditation. Some teachers prefer to count or 
follow breaths. You should also try this: With your eyes haÏlf- 
open, don”t count, don't follow, Just feel the breaths; Be alert, 
and feel the breathing. Just be like a baby, and feel the 
breathing. A baby cannot think, cannot count, cannot put her 
mind on her breaths, but she lives mostly with a sense of 
feeling and she wIll cry when the room 1s too hot, or when 
she 1s hungry. Just feel the breaths, don”t count or follow 1t. 
Remember that all methods of breathing meditaton are 
helpful, and you can try many different ones. The Buddha 
said that breathing meditation cured many 1llnesses too. 


WRhile you breathe, remember that there IS no one 1s 
breathing. Just see yourself as a group of flesh, bone, skin, 
blood, legs, arms, hands, head and harr that 1s breathing im 
and out gently. Breathing this way, you will easily see within 
the breaths the characteristics of non-self, Impermanence, 
unsafisfactoriness, and emptiness. 


THỞ 


Hơi thở ra, hơi thở vào tự hiểu, 
hơi thở ra, hơi thở vào tự biết. 


66 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
Đương lúc ấy là hiểu, về sau là biết. 


Hiểu là hiểu hơi thở dải ngăn. 
Biết là biết hơi thở sinh diệt thô tế chậm nhanh. 


KHƯƠNG TĂNG HỘI (? —- 280) -Bản dịch TT Trí Siêu Lê 
Mạnh Thát. 


GHI NHẬN: Pháp thiền niệm hơi thở giúp tịnh tâm dễ dàng; 
nó cũng là một phần của thiền quán niệm. Có nhiều pháp 
niệm hơi thở. Vài vị thầy ưa cách đếm hay theo dõi hơi thở. 
Bạn cũng nên thử cách này: Với mắt mở nửa chừng, đừng 
đếm, đừng theo dõi, mà hãy cảm nhận hơi thở; Hãy tỉnh táo, 
và cảm nhận hơi thở. Hãy hệt như một em bé sơ sinh, và cảm 
nhận hơi thở. Em bé không thể suy nghĩ, không thể đếm, 
không thể chú tâm vào hơi thở, nhưng em bé sống hầu hết là 
băng cảm thức, và bé sẽ khóc khi trong phòng quá nóng, hay 
khi bé đói bụng. Hãy cảm nhận hơi thở, đừng đếm hay theo 
dõi nó. Hãy nhớ răng tất cả phương pháp niệm hơi thở đều 
tốt, và bạn có thê thử tập nhiều pháp niệm hơi thở khác nhau. 
Đức Phật nói pháp thiền hơi thở cũng chữa được nhiều bệnh. 


Khi bạn thở, hãy nhớ rằng không có ai đang thở. Hãy tự xem 
bạn như một nhúm thịt, xương, da, máu, chân, cánh tay, bàn 
tay, đầu và tóc đang dịu dàng thở vào và ra. Thở trong cách 
nảy, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy ngay trong hơi thở các đặc 
tướng vô ngã, vô thường, bất như ý và rỗng không vô tự tánh. 


23 


BUDDHA SEED 


67 


NGUYÊN GIÁC 


Having the Buddha Seed within, hearing the profound 
teachings, you should be eager to practice. 

After throwing all desires far a thousand miles away, then day 
after day you will enter more deeply the noble truth of 
liberation. 


TRI (crrca 10th or 11th century) 


NOTE: Buddha Secd 1s another name for Buddha Nature. If 
you can abandon all desires, then you won't cling to anything 
more. That also means when you throw away all grasping 
Views on exIstence and nonexistence, all things binding you 
to this samsara world wIll fall apart. But 1t takes time. Even 
after you suddenly realize the Buddha Nature in your mind, 
you sfill have to practice constantly. Then you should read a 
lot of Buddhist scriptures from all traditions — Theravada, 
Mahayana and Tibetan — and would see that many of these 
teachings already are parts of your everyday meditation. 


One day, King Tran Thai Tong (1218--1277), a famous Zen 
master in Vietnam, gave his students a koan as below. 


A monk asked Zhao Zhou, "Does a dog have Buddha 
Nature?" 


Z.hao Zhou replied, "No." 
Monk asked again. Zhao Zhou said, "Yes." 


King Tran Thai Tong then composed a poem, saying that If 
would be wrong 1f anybody took the answer as yes or no. lf 
would be wrong also 1ƒ anybody took the answer as anything 
related to yes or no. 


68 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


What should we think about this koan? You should think that 
you are not far away from the Nirvana; actually, you are 
already in Nirvana anytime your mind turns away from 
desire, hatred, and delusion. 


The Buddha said In the SA-28 Sutra that a monk aftains 
Nrirvana here and now when this monk turns away from and 
has no desire for form, feeling, perception, formations, 
COnSCIOusness, proceeds fowards cessatlon, and clings to 
nothing. 


Thus, you could be In samsara this moment, and in Nirvana 
the next moment. Any answer as yes or no would be wrong 
for the koan. Anytime you attain Nirvapa here and now, your 
mind becomes serene, blissful and luminous. How could 
words say about the wordless Nirvana? 


HẠT GIÓNG PHẬT 


Đã mang giống Phật dưỡng trong lòng, 
Nghe nói lời mầu ý thích mong. 

Vất ngoài ngàn dặm niềm tham muốn, 
Lý nhiệm càng ngày càng bao dong. 


Thiền Sư TRÍ (khoảng thế kỷ 10 hay 11) — Bản dịch HT 
Thanh Từ. 


GHI NHẬN: Hạt Giống Phật là một tên khác của Phật Tánh. 
Nếu bạn có thê buông bỏ hết mọi thèm khát, thì bạn sẽ không 
bám chấp vào bất cứ gì nữa. Thế cũng có nghĩa là khi bạn 
buông xả hết mọi có và không, thì mọi thứ rảng buộc bạn vào 
cõi luân hồi này sẽ tan rã. Nhưng cân có thời giờ. Ngay cả khi 


69 


NGUYÊN GIÁC 


bạn đã hốt nhiên đốn ngộ Phật Tánh trong tâm, bạn vẫn phải 
liên tục tu tập thường trực. Rồi bạn hãy nên đọc nhiều kinh 
sách từ nhiều truyền thống — Phật Giáo Nam Tông, Bắc Tông 
và Tây Tạng — và sẽ thấy rằng nhiều lời dạy trong đó đã một 
phân có sẵn trong thiền tập hàng ngày của bạn. 


Một hôm, Vua Trần Thái Tông (1218--1277), một Thiền sư 
nỗi tiếng của Việt Nam, đưa một công án cho học trò như sau. 


Một nhà sư hỏi Triệu Châu, "Con chó có Phật Tánh hay 
không?" 


Triệu Châu đáp, "Không." 
Nhà sư hỏi lân nữa. Triệu Châu nói, "Có." 


Vua Trân Thái Tông kê tiêp làm một bài thơ, nói răng sẽ là 
sai nêu có ai cho câu trả lời là có với không. Cũng sẽ sai nêu 
có ai nói câu trả lời nảo liên hệ tới có và không. 


Chúng ta nên nghĩ gì về công án này? Bạn nên nghĩ răng bạn 
không hê xa Niệt Bàn; thực sự, bạn đã ở trong Niệt Bàn bât 
cứ khi nào bạn rời tham, sân và sI. 


Đức Phật nói trong Tạp A Hàm, Kinh SA-28, rằng một vị sư 
đạt Niết Bàn ngay đây và bây giờ là khi sư này quay lưng đi 
và không tham luyến hình sắc, cảm thọ, tưởng, hành và thức, 
khởi tâm hướng về tịch diệt, và không dính mắc gì hết. 


Như thế, bạn có thể trong ba cõi luân hồi ngay khoảnh khắc 
nảy, và trong Niết Bàn khoảnh khắc kế tiếp. Bất kỳ câu trả lời 
có hay không sẽ sai đối với công án này. Bất cứ khi nào bạn 
chứng đắc Niết Bàn nơi đây và bây giờ, tâm bạn trở thành 
tịch lặng, hạnh phúc vả sáng chói. Làm sao ngôn ngữ có thể 


70 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
nói gì về Niết Bàn vô ngôn này? 


24 
LEARNING 


Dear dharma practitioners! Offering your best efforts to 
Buddha, all learners only need to quit bad conduct. 

Be mindful while you chant, understand what you believe, 
practice the teachings you hear, and live 1n a quiet place near 
dharma friends. 

Speak peacefully, timely; have no fears. 

Understand the meaning of Dharma, and become enlightened; 
quit being 1gnorant, and constantly be mindful; be calm, and 
live with your mind unmoved. 

See all things as Impermanent, non-self, uncreated, 
unconditioned. Thus learners are those who have no 
điscrimination. 


TINH LUC (1112- 1175) 


NOTE: See for yourself all things are Impermanent and non- 
self. Looking at the person you are now, you see 1f 1s different 
from millions of persons you were yesterday, and you see you 
are Just a stream running swIffly, mamifesting endlessly 1n 
diferent forms as waves rising and falling, as bubbles 
forming and popping. The waves and bubbles continuously 
appear large or smaill, high or low, hot or cold, clean or 
unclean; but at all times, water has no form, being unmoved, 
staying unconditioned. Just live like water, and you will catch 
a ølimpse of Nirvana — the state of uncreated, unconditioned 


7l 


NGUYÊN GIÁC 


peace. After that Insipht, you easily act, speak, and think 
mindfully, without discrimination. Just advance on the way to 
liberation; don”t cling to this suffering world agann, In this life 
Or after. 


HỌC ĐẠO 


Các ngươi! Tất cả các người học đạo lấy tâm siêng năng cúng 
dường Phật, không gì khác hơn chỉ cầu dứt được các nghiệp 
ác. 

Tâm miệng niệm tụng, tin hiểu nghe nhận, ở chỗ vắng vẻ yên 
lặng, gần thiện tri thức. 

Nói ra lời hòa nhã, nói phải thời đúng lúc, trong tâm không 
khiếp nhược. 

Liễu đạt nghĩa lý, xa lìa ngu mê, an trụ chỗ bất động. 

Quán tất cả pháp vô thường, vô ngã, vô tác, vô vi. 

Nơi nơi lìa phân biệt, ây là người học đạo... 


TỊNH LỰC (1112-~ 1175)— Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Hãy tự thấy vạn pháp là vô thường, và vô ngã. 
Nhìn vào chính bạn bây giờ, bạn thấy nó khác với hàng triệu 
con người của bạn hôm qua, vả bạn thấy bạn chỉ là một dòng 
suối chảy xiết, hiển lộ vô tận trong các thân khác nhau, hệt 
như sóng sinh rồi diệt, như bọt sóng trào lên rồi vỡ tan. Sóng 
và bọt sóng cứ liên tục xuất hiện, lớn hay nhỏ, cao hay thấp, 
nóng hay lạnh, sạch hay dơ; nhưng luôn luôn, nước thì không 
có sắc tướng, bất động, không bị tạo tác. Sau cái trực nhận đó, 
bạn dễ dàng hành động, nói, và suy nghĩ một cách tỉnh thức, 
không phân biệt. Hãy thắng đường tới giải thóat; đừng bám 
vảo thế giới đau khổ này nữa, trong đời này hay đời sau. 


72 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
25 
TAMING THE MIND 


Outwardly, stop all involvement; inwardly, stop all 
fabrication. 

Be alert -- have a mind unmoved by the form you see, by the 
sound you hear, by the odor you smell, by the flavor you 
taste. 


Constantly, watch the ox moving, listen to 1ts hoofbeats. 
Consfantly, in any movement, never keep your eyes away 
from the ox. 

Constantly, keep your mind on the ox while lying down, 
sifting, standing and walking. 

Constantly, keep watching Iinwardly. 

IEs wrong to let it wander w1ldly. 


QUANG TRI (circa I§th century) 


NOTE: Meditation 1s like taming an ox. How can you have a 
mind unmoved while living In this world? Just be like the 
water, not like waves or bubbles; the water Is unmoved, 
uncreated, unconditioned while the waves rise and fall, the 
bubbles form and pop endlessly. Look at your mind — an 
endless stream of thoughts. Keep watching the mind, and be 
like water, which equally flows all things thrown 1nto that 
stream. 


LUYỆN TÂM 
Bên ngoài ngưng các duyên, bên trong dứt các vọng. 


73 


NGUYÊN GIÁC 


Kiêm soát cái nhìn của mặt, cái nghe của tai, cái ngửi của 
mũi, cái nêm của lưỡi. 


Trong suốt ngày, lúc nào mắt cũng cần nội quán sự rong chạy 
của con trâu, tai lắng nghe tung tích của con trâu. 

Cho đến nhất cử nhất động, niệm niệm đều không tách xa con 
trâu. 

Năm, ngồi, đi, đứng đều để tâm vảo con trâu này. 

Không đề cho một giây phút nảo là không chiếu rọi vào. 

Hễ lơi lỏng là trái phạm. 


QUẢNG TRÍ -Bản dịch Cư sĩ Trần Đình Sơn. 


GHI NHẬN: Thiền tập y hệt như chăn trâu. Làm sao bạn giữ 
tâm bất động trong khi sống trong cõi này? Hay sống như 
nước, chứ đừng như sóng trào hay bọt nổi; nước thì bất động, 
vô tác, vô vi trong khi các đợt sóng sinh rồi diệt, bọt nổi rồi 
tan hòai thôi. Hãy nhìn vào tâm bạn — một dòng suối bắt tận 
của các niệm. Hãy cứ nhìn vào tâm hòal, và cứ sống. như 
nước, bình đẳng cuốn trôi hết tất cả những gì ném vào suối. 


26 
WATCHFUL 


Watch yourself every day, consfantly. 

Watch yourself, be mindful, be alert. 

In this dream world, donˆt search for a Dharma counselor; 
Watch yourself, and see the Buddha”s face on your face. 


HUONG HAI (1628 - 1715) 


NOTE: Watch yourself, and see you are Impermanent, non- 
self. Watch yourself, and see whether you are living In a 


74 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


dream. You are changing swiftly, endlessly. Yesterday, you 
had millions of different bodies, millions of different feelings, 
millions of different thoughts — Just like a stream flowing 
swiftly. Look back and see all those bodies, feelings, and 
thoughts Just like dreams, like echoes, like mirages. Then 
look at the day before yesterday. Do you feel just like 
millions of lives away? Are those dreams? Think nothing, Just 
observe. Just be alert, feel the breath, observe the body 
breathimg. And feel the life and death flowing swIftly, 
endlessly in your whole body. 


The blazing fire of Impermanence 1s burning your whole body 
and mĩnd. Just like a person whose turban or head 1s on fire, 
you should make a great effort to stamp out the fire. The 
Buddha said that you should constantly watch your own 
mind, repeatedly ask yourself whether you have any bad 
thoughts arising In your mind, continually be mindful to ørow 
in wholesome qualities and destroy defilements. 


THÂM SÁT 

Hằng ngảy quán lại chính nơi mình 
Xét nét kỹ càng chớ dễ khinh 
Trong mộng tìm chi người tri thức 
Mặt thây sẽ thấy trên mặt mình. 


HƯƠNG HẢI (1628 - 1715) - Bản dịch HT Thanh Từ. 


GHI NHẬN: Hãy nhìn chính bạn, vả thấy rằng bạn là vô 
thường, vô ngã. Hãy nhìn chính bạn, và xem có phải bạn đang 
sống trong một giấc mơ. Bạn đang biến đổi mau chóng, bất 


75 


NGUYÊN GIÁC 


tận. Hôm qua, bạn có hàng triệu thân khác nhau, hàng triệu 
cảm thọ khác nhau, hàng triệu niệm khác nhau — y hệt như 
một dòng suối chảy xiết. Hãy nhìn lại và xem tất cả các thân 
đó, cảm thọ đó, và niệm đó y hệt như mơ, như tiếng vang, 
như ảo ảnh. Rồi hãy nhìn vào ngày trứơc ngày hôm qua. Bạn 
có cảm thấy như là hàng triệu kiếp xa cách đó không? Có 
phải chúng là mơ? Hãy quan sát, đừng khởi niệm. Hãy tỉnh 
táo, hãy cảm nhận hơi thở, hãy quan sát thân bạn đang thở. 
Và hãy cảm thấy sống và chết đang trôi chảy mau chóng, bất 
tận trong toàn thân bạn. 


Ngọn lửa vô thường đang phừng phực đốt cháy toàn thân tâm 
bạn. Y hệt như người có khăn quấn đầu hay có đầu bị cháy, 
bạn nên ra sức tỉnh tấn dập tắt lửa. Đức Phật nói rằng bạn nên 
thường trực quán sát tâm mình, thường xuyên tự hỏi có vọng 
niệm nảo khởi trong tâm hay không, liên tục tỉnh thức để 
trưởng dưỡng thiện pháp và đoạn tận lậu hoặc. 


27 
DHARMA FRIENDS 


Practitioners need dharma friends, who help you distinguish 
clearly between the clean and the unclean. 

FIrst, colleagues living at wIll in forests and mounfains can 
help you wipe out the mind ofanger. 

Second, colleagues keeping precepts seriously can help you 
fade away the five desires. 

Third, colleagues with profound w1sdom can help you escape 
from the shore of delusion. 

Fourth, colleagues with vast knowledge can help you solve 
the hard and doubtful 1ssues. 

Fifth, colleagues of peace and serenity can help you easily 


76 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


advance. 

Sixth, colleagues of patience and modesty can help you 
TemOV€ arroøance. 

Seventh, colleagues of sincerity and frankness can help you 
avoid mistakes. 

Eighth, colleagues of vigor and zeal can help you attain the 
fruits of the Way. 

MNinth, colleagues unattached to possessions and eager to 
donate can help you destroy miserliness. 

Tenth, colleagues mercrful and caring for all beings can help 
you liberate from the clinging to self and others. 


QUANG TRI (circa I§th century) 


NOTE: Buddha, parents, teachers, dharma friends, books... 
We need so much help on the way to liberation, because we 
have to learn a lot, keep precepts strictly, find an environment 
adequate for learning and meditation. But only you can watch 
your mind, and only you can wipe out the three polsons -— 
desire, hatred, and Ignorance -- binding you 1n the cycle of 
rebirth. 


Buddha said to Ananda In the SN 45.2 Sutta that good 
friends, companions, and colleagues are the whole of the holy 
life. 


Buddha also said in the SN 45.84 Sutta that a monastic who 
has good friends can expect to develop and cultivate the noble 
eightfold path. 


In Dhammapada, Buddha said that one should associate with 
good friends and honorable persons, not with wicked friends 
and dishonorable persons. 


77 


NGUYÊN GIÁC 


BẠN ĐẠO 


Vì vậy tu hành cần có bạn, mới phân biệt rõ ràng sạch và đơ. 
Một là bạn bè ở chốn rừng núi an nhàn thì có thể giúp làm 
ngưng cái tâm nóng nảy. 

Hai là bạn nghiêm trì giới luật thì có thể làm phai nhạt ngũ 
dục. 

Ba là bạn có trí tuệ rộng lớn mới có thể giúp ra khỏi bến mê. 
Bồn là học hành uyên bác mới có thể giải quyết những điều 
khó khăn nghi ngại. 

Năm là bạn trầm tĩnh, mặc nhiên mới giúp thanh thản, tiễn 
thủ được. 

Sáu là hạng khiêm tốn, nhẫn nhục thì g1úp tiêu trừ ngã mạn. 
Bảy là hạng bạn lòng thăng, nói ngay mới có thể ức chế được 
các lỗi lầm. 

Tám là bạn đồng dũng mãnh, tinh tấn, mới giúp thành được 
đạo quả. 

Chín là hạng xem thường của cải, thích bố thí mới giúp phá 
được tính keo kiệt, bỏn xẻn. 

Mười là bạn nhân từ che chở cho muôn vật mới giúp đuôi trừ 
được sự chấp ta chấp người. 


QUẢNG TRÍ (Khoảng thế kỷ 18)- Bản dịch Cư sĩ Trần Đình 
Sơn. 


GHI NHẬN: Đức Phật, cha mẹ, quý thầy, các bạn đạo, kinh 
sách... Chúng ta cần rất nhiều hỗ trợ trên đường tu giải thoát, 
bởi vì chúng ta phải học nhiều, giữ giới nghiêm trang, tìm 
một môi trường thích nghi để học và thiền tập. Nhưng chỉ 
riêng bạn mới có thể nhìn vào tâm bạn, và chỉ riêng bạn có 
thể xóa đi tam độc — tham, sân và si — đang trói buộc bạn vào 


78 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
vòng luân hồi. 


Đức Phật nói với Ananda trong Kinh SN 45.2 rằng bạn tốt, 
người đồng hành tốt và người đồng sự tốt chính là toàn bộ đời 
sông thánh đạo. 


Đức Phật cũng nói trong Kinh SN 45.84 rằng một tu sĩ có bạn 
tốt sẽ dự kiến có thể thăng hoa và trưởng dưỡng con đường 
bát thánh đạo. 


Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói rằng hãy kết thân với bạn 
tốt và người đáng kính, chớ gần với bạn dữ và người bất 
lương. 


28 
THE PRESENT 


The present 1s not the pastf; the past 1s not the present. That 
means past thoughts have vanished, and the present thought 1s 
not the previous thoupht. 

This means every act In past lives and 1n this present life has 
1{S OWn merIf. 

This means the good deed now 1s not the bad act done before. 
This means the breath now 1s not the breath earlier, and the 
breath felt previously was not the breath sensed presently. 


KHUONG TANG HOI (2 —- 280) 


NOTE: Live with this time beIng. Every act has 1s own merIf, 
so you should not worry about the past. Just sit with eyes 
half-open, feel your breath now, feel your body breathing 
now, feel your thought now arising and vanishing. Can you 
see this Interval: while the previous thought vanished and the 


79 


NGUYÊN GIÁC 


next thought doesn't arise yet? Try to gently stare that 
Iinterval for all times In a day, or 1n two days, even when you 
are lying down, sifting, standing and walking. Later, you can 
use this stare to cut off all wandering thoughts. 


There are three times --- past, present, and future time; 
however, time does not exIst for those who attain Nirvana, 
stepping beyond the cycle of birth and death. Time exIsts for 
those who swIm 1n the river of desire, hatred, and delusion. 
Time does not exist for those who see there 1s not an abiding 
self in any phenomena, who day and night discern that they 
are Just a hollow flowing group of bodily form, feeling, 
perception, formations, and consclousness. Letting go of 
anything In the past, present and future, you will see your 
whole body and mind are Just the emptiness, and time wIll 
vanish. 


HIỆN TẠI 


Nay không phải là trước, trước không phải là nay, nghĩa là 
niệm nghĩ trước đã diệt, niệm bây giờ không phải là nệm 
trước, cũng có nghĩa việc làm đời trước, việc làm đời nay, 
mỗi tự có phước. 

Cũng có nghĩa việc thiện nay làm không phải việc ác làm 
trước đó. 

Cũng có nghĩa hơi thở bây giờ không phải là hơi thở trước đó, 
hơi thở trước đó không phải là hơi thở bây giờ. 


KHƯƠNG TĂNG HỘI (2 — 280) - Bản dịch TT Trí Siêu Lê 
Mạnh Thát. 


80 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


GHI NHẬN: Hãy sống với hiện tại. Mỗi việc đều có phước 
riêng của nó, nên bạn đừng lo gì về quá khứ. Hãy ngồi với 
mắt mở hé, hãy cảm nhận hơi thở bây giờ, hãy cảm nhận thân 
bạn đang thở bây giờ, hãy cảm nhận niệm trong tâm bạn khởi 
lên rồi diệt đi. Bạn có thể nhìn thấy khoảng cách này không: 
hãy nhìn vào chỗ khi niệm trứơc đã diệt và niệm sau chưa 
sinh? Hãy dịu dàng nhìn khoảng cách đó trong mọi thời trong 
suốt một ngày, hay trong hai ngảy, ngay cả khi bạn nằm, 
ngồi, đi và đứng. Sau này, bạn có thể sử dụng cái nhìn này đề 
cắt ngang các niệm lang thang. 


Có ba thời -- quá khứ, hiện tại và tương lai; tuy nhiên, thời 
gian không hiện hữu với người chứng đắc Niết bàn, bước qua 
khỏi vòng sinh và tử. Thời gian hiện hữu cho người bơi trong 
dòng sông của tham, sân, si. Thời gian không hiện hữu cho 
người nhìn thấy không có một tự ngã nảo trong bất kỳ hiện 
tượng nào, người ngày và đêm nhận ra răng họ chỉ là một tập 
hợp rỗng đang trôi chảy bao gồm sắc thân, cảm thọ, tưởng, 
hành và thức. Buông bỏ mọi thứ trong quá khứ, hiện tại và vị 
lai, bạn sẽ thấy toàn thân và tâm chỉ là rỗng không vô tự tánh, 
và thời gian sẽ biến mắt. 


29 
NOT TWO THINGS 


AlI Buddhist gates are from your essence, and the essence of 
all things 1s from your mind. 

'Your mind and all things are one, not two thinøs. 

The fetters of samsara are all void. 

Blessedness and sinfulness, right and wrong — alÏ are 


81 


NGUYÊN GIÁC 
1llusions. 
CUU CHỈ (circa l Ith century) 


NOTE: Nonduality. Not two things. Don't thínk, don”t 
reason. Feel 1t, live 1. Try to feel 1t even 1f only for half an 
hour, then you wIll believe In Zen. 
FIrst, with eyes half-open, be quIet, say nothing In your mind; 
feel the breath in and out, gently feel every breath. Later, see 
that your whole body 1s breathing — Just gently watch your 
whole body feel the breath, every breath. Later, see that your 
whole body and mind become one with the breath. Then let 
your whole body gently feel the world around. Because you 
are non-self, you feel that you become one with the wind 
around, with the sounds from the beach, with the trees along 
the street, with the birds flyIng, and with all things you see, 
you hear. In your mirror mind, all things appear equally, all 
things are 1llusions; only the reflecting mind 1s shining. 


In the Uraga Sutta (Sn I.1), the Buddha said that those who 
have not a trace of desire, hatred, and delusion 1n their minds 
wWIll see that the world 1s all unreal and will give up both this 
near shore [samsara] and the far shore [NIrvana]. 


In the SA 199 Sutra of the Agama, the Buddha said to Rahula 
that those who know, see and have not any sense of a self or 
the "I” or "mine” wIll go beyond duality, and attain Nirvana. 


KHÔNG HAI PHÁP 


Phàm tât cả các pháp môn vôn từ tánh của các ngươi, 
tánh tât cả các pháp vôn từ tâm của các ngươi. 


82 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Tâm pháp nhất như, vốn không hai pháp. 
Phiên não trói buộc, tất cả đều không. 
Tội phước phải quấy, tất cả đều huyễn. 


CỨU CHỈ (circa 11th century) - Bản địch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Bắt nhị. Không hai. Đừng nghĩ ngợi, đừng biện 
luận. Hãy cảm nhận, hãy sống nó. Hãy thử cảm nhận nó cho 
dù chỉ nửa giờ, rồi bạn sẽ tin vào Thiên. 
Trứơc tiên, với mắt mở hé, giữ thật lặng lẽ, không nói gì 
trong tâm; hãy cảm nhận hơi thở vảo và ra, hãy dịu dàng cảm 
nhận từng hơi thở. Sau đó, hãy thấy rằng toàn thân bạn đang 
thở -- hãy dịu dàng quan sát toàn thân bạn cảm nhận hơi thở, 
từng hơi thở. Sau đó, hãy thấy rằng toàn thân và tâm của bạn 
trở thành một với hơi thở. Rồi hãy để toản thân của bạn cảm 
nhận thế giới chung quanh. Bởi vì bạn là vô ngã, bạn cảm 
thấy rằng bạn trở thành một với ngọn gió quanh đây, với các 
âm vang từ bờ biển, với các hàng cây dọc bên đường phó, với 
các con chim đang bay, và với mọi thứ bạn thấy, bạn nghe. 
Trong gương tâm của bạn, tất cả xuất hiện bình đẳng, tất cả 
đều là ảo ảnh; chỉ có tâm phản chiếu là đang chiếu sáng. 


Trong Kinh Uraga Sutta (Sn 1.1), Đức Phật nói rằng những ai 
không còn chút tham sân si nảo trong tâm sẽ nhìn thấy thế 
giới này không thật, chỉ như huyễn, và sẽ rời bỏ cả bờ này 
[sinh tử luân hồi] và bờ kia [Niết bàn]. 


Trong Kinh A Hàm SA 199, Đức Phật nói với Rahula răng 
những ai biết, thấy và không còn vướng chút nảo về tự ngã, 
về tôi hay của tôi, sẽ đi vượt qua cả hai bờ nhị nguyên, và 
thành tựu Niết bàn. 


83 


NGUYÊN GIÁC 
30 
SWALLOW FLYING 


In the sky, a swallow flles; 

underwater 1s Image shines. 

The swallow has no 1ntention to leave any trace; 
the water, no purpose to keep any Image. 


HUONG HAI (1628 - 1715) 


NOTE: When King Le Du Tong asked for a summary of 
Buddhist teachings, Zen master Huong Hai said this four-line 
poem. Watch the world, and see all things reflected in your 
mind. Follow the Buddha's words, “Nothing should be clung 
to.” Also don”t cling to the happiness you are feeling now, 
even don”t cling to this peaceful meditatlon you might get 
addicted to, and even don”t cling to any feel-good method 
whatsoever. Don”t cling to anything In this suffering world. 
Even the blissfulness you feel now In medifation will bind 
you 1n this suffering realm, 1f you cling to 1t; That blissfulness 
1S not yet Nirvana. 


Prof. Le Manh That said that this poem was originally 
composed by a Chinese Zen Master. 


NHẠN BAY 


Nhạn bay trên không 
Bóng chìm đáy nước 
Nhạn không ý để dấu 
Nước không tâm lưu bóng. 


84 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
HƯƠNG HẢI (1628 ~ 1715)— Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Khi Vua Lê Dụ Tông hỏi thế nào là đại ý Phật 
Pháp, Thiền Sư Hương Hải đọc bài thơ bốn câu này. Hãy nhìn 
vào thế giới, và thây mọi thứ phản ánh trong tâm của bạn. 
Hãy theo lời Phật dạy, “Không bám chấp thứ gì cả.” Cũng 
đừng mê chấp vào cái hạnh phúc bạn đang cảm thấy bây giờ, 
cũng đừng mê chấp vào pháp môn thiền định an tỉnh mà bạn 
có thể đã say mê nghiện ngập nó, cũng đừng mê chấp vảo bắt 
kỳ phương pháp cảm-thấy-thoái-mái nào hay bất cứ gì. Đừng 
bám chấp gì vào bất cứ gì trong cõi đau khổ này. Ngay cả sự 
an lạc bạn đang cảm thấy bây giờ trong thiền tập cũng sẽ trói 
buộc bạn vào cõi đau khô này, nếu bạn bám chấp vào nó; hầu 
hết, sự an lạc đó chưa phải Niết Bàn đâu. 


GS Lê Mạnh Thát nói rằng bài thơ này nguyên thủy là sáng 
tác của một Thiên sư Trung Hoa. 


85 


PHÂN 4 


31 
ATEASE WITH BIRTH AND DEATH 


'When the mind arises, birth and death arIse; 

when the mind vanishes, birth and death vanish. 
Originally emptiness — birth and death 1n nature are void. 
IIlusory manifestation — this unreal body wIll someday 
disappear. 

When you see affliction and bodhi fade, 

hell and heaven w1ll themselves wIther, 

the fire oven and the boiling oIl w1ll cool soon, 

and the mountaIn of knives 

and the tree of swords will break up all. 

The hearers meditate; I don't. 

The bodhisattvas give đdharma talks; I tell the truth. 


LIfE 1s Ifself1llusory, and so 1s death. 

The four elements are originally empty; where did they 
emerge from? 

Don't behave like a thirsty deer chasing the mirage, 

and searching east then west endlessly. 

The Dharma Body neither comes nor øoes; 

the True Nature 1s neither right nor wrong. 

Affer arriving home, you should not ask for the way anymore. 


S6 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Affer seeing the moon, you need not to look for the finger. 
The unenlightened persons 

erroneously fear of birth and death. 

The enlightened are full of 1nsight, and live at ease. 


TUE TRUNG THUONG SI (1230-1291) 


NOTE: In the SN 22.64 Sutta, a bhikkhu asked the Buddha to 
tcach him the Dhamma 1n brief. The Buddha replied that in 
conceiving one was bound by Mara, and by not conceiving 
one 1s freed from Mara. That means that when you see or hear 
something, Just let 1t be and do not Interfere with your opInion 
or your judgment. Just let the “here and now” be the “here 
and now,” and do not try to make 1t become “a should be.” 


l( 1s wrong If you think that you are something this or 
something that. It 1s also wrong 1f you think that you are 
neither this nor that. When you are thinking of Mr. ABC as 
Mr. ABC, he actually can not be identiied as Mr. ABC in 
your ImagInation. He 1s changing, and he 1s actually Just a bag 
Of skin in which many other things are changing. Thinking in 
this way, you may not be caught 1n a trap of a beautiful 
human body or a sweet voice. And thus, birth and death are 
essentially empty. 


SÓNG CHÉT NHÀN MÀ THÔI 
Tâm mà sanh chừ sanh tử sanh 
Tâm mà diệt chừ sanh tử diệt. 
Sanh tử xưa nay tự tánh không 
Thân huyễn hóa này rồi sẽ diệt. 


87 


NGUYÊN GIÁC 


Phiền não Bằ-đề thầm tiêu mòn 

Địa ngục thiên đường tự khô kiệt. 
Lò lửa dầu sôi chóng mát lành 

Cây kiếm núi đao liền gãy hết. 
Thanh văn ngồi thiền, ta không ngồi 
Bồ-tát nói pháp, ta nói thật. 


Sống tự dối sống, chết dối chết 

Bốn đại vốn không, từ đâu khởi. 

Chớ như nai khát đuôi sóng nẵng 

Chạy đông tìm tây không tạm nghỉ. 
Pháp thân không đến cũng không đi 
Chân tánh không phải cũng không quấy. 
Đến nhà, nên biết thôi hỏi đường 

Thấy trăng, đâu nhọc tìm tay ấy. 

Kẻ ngu điên đảo sợ sống chết 

Người trí thấy suốt nhàn thôi vậy. 


TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ (1230-1291) - Bản dịch HT 
Thanh Từ 


GHI NHẬN: Trong Kinh SN 22.64 Sutta, một Thầy tỳ kheo 
xin Đức Phật dạy Pháp ngắn gọn. Đức Phật trả lời rằng, hễ ai 
suy tưởng là người ấy bị Ma trói buộc, hễ ai không suy tưởng 
là thoát khỏi lưới Ma. Nghĩa là, khi bạn thấy hay nghe gì, hãy 
để nó như là nó, và đừng can thiệp với ý kiến hay phán đoán 
của bạn. Hãy để cái “nơi đây và bây giờ” là cái “nơi đây và 
bây giờ,” và đừng tìm cách làm cho nó thành “cái nên là.” 

Bạn sẽ sai lầm khi nghĩ rằng bạn là cái gì đó thế này hay thế 
kia. Cũng sẽ sai nếu bạn nghĩ răng bạn không phải thế này 
hay không phải thế kia. Khi bạn nghĩ về anh ABC như là anh 
ABC, người đó thực ra không thể bị cho là anh ABC trong 


88 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


tưởng tượng của bạn. Anh ta đang biến đồi, và anh ta thực sự 
là một túi da trong đó nhiều thứ đang biến đổi. Suy nghĩ như 
thế, bạn có thể sẽ không rơi vào bẫy của một người xinh đẹp 
hay một giọng nói ngọt ngào. Và như thế, sinh và tử trong tự 
tánh chính là rỗng không. 


32 
BODHI SCENES 


Hidden In Jewel, the melody sounds wonderful. 

See there, fully before your eyes, the heart of Zen. 

Those countless scenes are all Bodhi scenes. 

Thinking of Bodhi, you will be ten thousand miles away. 


TRI HUYEN (crrca 12th century) 


NOTE: The Jewel stands for the Buddha Nature. Is the scene 
before your eyes the Pure Land? Is the Buddha Land here, in 
front of us? Buddha said that you are what you think, that 
your mind makes this world. Just think this: you came to this 
world by the Influence of karma, and you have the merit to be 
born as a human being; 1ƒ now you have enough merIt to be 
heavenly being, then you would sometimes see a heavenly 
scene before your eyes, and 1f your karma as a human 1s done, 
then you would die Instantly to be reborn 1n a heavenly realm. 
Now, Just think another way: countless scenes before your 
eyes are also your mind. You can feel, realize and experlence 
that situation.) 


89 


NGUYÊN GIÁC 
BỎ ĐẺ CẢNH 


Trong ngọc ấn thanh diễn diệu âm, 
Nơi kia đầy mắt bày thiền tâm. 

Hà sa cảnh là Bồ-đề cảnh, 

Nghĩ đến Bồ-đề cách vạn tầm. 


TRÍ HUYEN (thế kỷ 12) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Ngọc để chỉ cho Phật Tánh. Có phải cảnh trứơc 
mắt bạn là Tịnh Độ không? Có phải Phật Độ ở đây, trứơc mắt 
chúng ta không? Đức Phật nói rằng bạn là những gì bạn suy 
nghĩ, rằng tâm bạn đã hình thành thế giới này. Hãy nghĩ thế 
nảy: nghiệp đã dẫn bạn vào thế giới này, và bạn đã có đủ 
phước để sinh làm người; nếu bây giờ bạn có đủ phước cho 
một vị cõi trời, bạn sẽ đôi khi nhìn thấy cảnh cõi trời trứơc 
mắt bạn, và nếu phước nghiệp cõi người của bạn đã xong, thì 
bạn sẽ chết tức khắc để tái sinh trong cõi trời. Bây giờ, hãy 
suy nghĩ cách khác: vô lượng cảnh trước mắt bạn cũng là tâm 
bạn. Bạn có thể cảm thấy như thế, chứng ngộ như thế, và kinh 
nghiệm như thế. 


33 
MIND TEACHINGS 


Eternally dwelling in worlds, unborn and undyIng —- that 1s 
called Buddha. 

Understanding the mind teachings ofthe Buddha, attaining 
enlightenment along with Interpreting scrIptures — those are 
called Patrlarchs. 


90 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


The Buddha and Patriarchs are Just one. Only the bookworms 
wrongly say they have high and low levels. Moreover, 
Buddha 1s the awareness. This awareness has exIsted serenely 
since Infinite time. AlI sentient beings have 1t. Because thelr 
passionate defilements cover this awareness, all sentient 
beings are caught in the karma and fallen Into the cycle of 
rebirth — then all the realms of samsara exIst. 


THONG BIEN (?- 1134) 


NOTE: After meditating for a while, you should read many 
Buddhist scriptures, go to many temples, talk to many 
teachers from different sects, and find a tradition you feel 
comfortable most. Then you should formally take refuge In 
the Three PrecIous Ones — the Buddha, the Dharma, and the 
Sangha — and receive the preceptfs to make sure that we wIÏll 
never fall into lower realms, and wIll always move forward 
on the way to liberation. 


In the AN 10.81 Sutta, the Buddha says that he dwells with 
unrestrIcted awareness --- freed, dissociated, and released 
away from form, feeling, perception, fabrications, 
conscI1ousness, rebirth, aging, death, suffering and 
defilements. 


TÂM TÔNG 


Thường trụ thế gian, không sanh không diệt gọi là Phật. 
Rõ biết tâm tông của Phật, hạnh và giải tương ưng gọi là Tổ. 


Phật và Tổ chỉ là một, bởi những kẻ lạm học dối nói có hơn 
kém mà thôi. Vả lại, Phật là giác. Cái giác này xưa nay lặng 


9] 


NGUYÊN GIÁC 


lẽ thường trụ. Tất cả chúng sanh đều đồng có lý nảy, chỉ vì 
tình trần che lấp, theo nghiệp trôi lăn, chuyên thành các cõi. 


THÔNG BIỆN (?-— 1134) — Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Sau khi thiền tập một thời gian, bạn nên đọc 
nhiều kinh Phật, đi thăm nhiều chùa, nói chuyện với nhiều vị 
thầy các tông phái khác nhau, và tìm một truyền thống mà 
bạn cảm thấy thỏai mái nhất. Rồi bạn nên chính thức quy y 
Tam Bảo - Phật, Pháp, Tăng — và thọ giới để bảo đảm răng 
bạn sẽ không bao giờ rơi vào các cõi thấp, và sẽ luôn luôn 
tiền trên đường tới quả vị giải thoát. 

Trong Kinh AN 10.81 Sutta, Đức Phật nói răng ngài sống với 
tâm không bị hạn cuộc --- xuất ly, xa lìa dính mắc, giải thoát 
khỏi sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tái sanh, già, chết, khổ và 
phiền não. 


34 
DEATH POEM 


Ifyou constantly see 

that all things are unborn 

and that all things are undy1ng, 
all Buddhas appear constantly 
1n fronf of your eyes. 

Nothing 1s coming or goIng. 


TRẤN NHAN TONG (1258-1308) 


NOTE: How could you see all things unborn 1n front of your 
mind? Just watch your mind gently, attentively. At some 


92 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


moments, you could see that your mind has not a trace of 
desire, aversion, and delusion; that means you are stepping on 
the path of the unconditioned, and the world of suffering 1s 
Ceasing. At some momenfs, you see that your mind has not a 
trace of any thought of "I, me, and mine” and you are actually 
a bag of skin in which groups of flesh, bone, skin, blood, legs, 
arms, hands, head and haIr are changing; that means you are 
seeing the unborn 1n front of your eyes. And thus, you are 
seeing a glimpse of the unconditioned, the deathless, the 
Nrrvana. When you see that all things, Inwardly and 
outwardly, are essentially emptiness, your whole body and 
mind will experience that all things actually neither come nor 


go. 


KỆ THỊ TỊCH 


Hết thảy pháp không sinh 
Hết thảy pháp không diệt 
Nếu hay hiểu như vầy 

Chư Phật thường trước mặt 
Đến đi sao có đây 


TRẤN NHÂN TÔNG (1258-1308) -- Bản dịch GS Lê Mạnh 
Thát 


GHI NHẬN: Làm sao có thể thấy tất cả các pháp vô sanh 
trước mắt? Hãy nhìn vào tâm bạn dịu dàng, chăm chú. Có 
những khoảnh khắc, bạn có thê thấy tâm bạn không một chút 
gì của tham, sân và s1; nghĩa là lúc đó bạn dang bước đi trên 
đường đạo vô vi, và thế giới đau khổ đang ngừng sanh khởi. 
Có những khoảnh khắc, bạn thấy tâm bạn không một chút gì 


93 


NGUYÊN GIÁC 


của các niệm về "tôi [chủ thê], tôi [khách thể], và cái của tôi" 
và bạn thực sự là một túi da trong đó các nhóm thịt, xương, 
da, máu, chân, cánh tay, bàn tay, đầu vả tóc đang biến đổi; 
nghĩa là lúc đó ban đang thấy các pháp vô sanh trước mắt. Và 
như thế, bạn đang thấy một tia sáng vảo vô vi, vào bất tử, vào 
Niết Bàn. Khi bạn thấy rằng tất cả các pháp, trong và ngoài, 
cốt tủy là rỗng không, toản thân tâm bạn sẽ kinh nghiệm răng 
tất cả các pháp thực sự là không tới và không đi. 


35 
THE MOON SHINING 


You don”t need much time for practice to attain complefte 
enliphtenment. 

Gaining wIsdom 1s the best way; anything else, the 
exhausting effort. 

Understanding the profound truth 1s Just like seeing the sun In 
the sky. 


The enlightened one 1s Just like the moon shining above, 
1lluminating all the realms endlessly. 

If you need to know, Just need to distinguish this: 
Heavy fog blankets the high mountaIns 1n the afternoon. 


BAO GIAM (?-~ 1173) 


NOTE: You should take the four Zen vows. In Zen 
monasteries, practifIloners recite the four Zen vows to save all 
sentient beIngs, to remove all the fetters, to master all the 
dharma teachings, and to attain the unsurpassed Buddahood. 
There are many good translations of the Zen vows, and you 


94 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


should find the one you can recIte comfortably. The vows wIll 
lead you on the way to liberation. You are the moon, and you 
are shining all over rivers and mountains equally. 


TRĂNG SÁNG 


Được thành chánh giác ít nhờ tu, 
Ấy chỉ nhọc nhăn, trí tuệ ưu. 
Nhận được ma-ni lý huyền diệu, 
Ví thể trên không hiện vàng hồng. 


Người trí khác nào trăng rọi không, 
Chiếu soi khắp cõi sáng khôn ngân. 
Nếu người cần biết, nên phân biệt, 
Khói mù man mác phủ non chiều. 


BẢO GIÁM - Bản dịch HT Thanh Từ. 


GHI NHẬN: Bạn nên phát tứ hoằng thệ nguyện của Thiền 
Tông. Tại các thiền viện, người tu sẽ đọc bốn lời thệ nguyện 
Thiền Tông để cứu tất cả chúng sinh hữu tình, đề đoạn tất cả 
phiền não, đề học tất cả Phật pháp, và đề thành tựu Phật đạo 
tối thượng. Có nhiều bản dịch tốt của bốn thệ nguyện này, và 
bạn nên tìm một bản mà bạn có thể đọc một cách thoải mái. 
Các thệ nguyện sẽ dẫn bạn đi trên đường giải thoát. Bạn là 
mặt trăng và bạn chiếu sáng trên sông và núi một cách bình 
đăng. 


36 
FIRE 


95 


NGUYÊN GIÁC 


There 1s the fire in the wood. 

The fire 1s there, then the fire 1s born. 
If you say the wood has no fire, 

how could you make fire by friction? 


KHUÔNG VIỆT (933 - 1011) 


NOTE: Fire In the wood? Many Zen masters prefer to say that 
you have been a Buddha for a long, long time ago. That 
means you should watch inwardly to see the Buddha 1n your 
mind. How could we say that we are already a Buddha? Just 
do nothing, because you are already a Buddha. Cling to 
nothing whatsoever. Just let go of anything In the past, 
present or future. Right at that moment, you could experience 
the emptiness nature of all things inwardly and outwardly; 
gradually, you will immerse 1n the concentraion of 
emptiness, and then live 1n freedom. 


The EA 45.6 Sutta, the Buddha said that the concentration of 
emptiness 1s the unsurpassed concentfraton. When Ven. 
Sariputra entered and remained in the concentraton of 
emptiness, he saw the 1llusions of personal 1dentity in which 
there 1s not a trace of things as myself, the other-self, or 
senftlent beings. The wisdom that realizes the emptiness 
nature of all things 1s the Buddha Natưre --- or the fire In the 
wood as called by Zen Masters. 


LỬA 
Trong cây sẵn có lửa, 
Có lửa, lửa lại sanh. 


96 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Nếu bảo cây không lửa, 
Cọ xát làm gì sanh. 


KHUÔNG VIỆT (933 - 1011) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Lửa trong cây? Nhiều Thiền Sư lại thích nói 
rằng bạn đã từng là một vị Phật từ khi thật xa xưa lắm vậy. 
Nghĩa là, bạn nên nhìn vảo trong để thấy vị Phật trong tâm. 
Làm sao có thể nói răng chúng ta đã là một vị Phật? Đừng 
làm gì hết, vì bạn đã là một vị Phật rồi. Đừng trụ vào bất cứ 
gì, đừng nắm giữ bất cứ gì. Hãy buông bỏ hết mọi thứ trong 
quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngay giây phút đó, bạn có thê 
kinh nghiệm được bản tánh rỗng không của tất cả hiện tượng 
trong vả ngoài tâm; dân dần, bạn sẽ an trú trong Không tam 
muội, và rồi sẽ giải thoát. 


Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm EA 45.6 Sutta, Đức Phật dạy 
rằng Không tam-muội là tôi thượng tam-muội. Khi ngài Xá 
Lợi Phất vào an trú nơi Không tam-muội, ngài nhìn thấy hư 
ảo của ngã thể, trong đó không hề có chút gì như là tôi, người 
khác, hay chúng sinh. Trí tuệ nhận ra Tánh Không trong tất cả 
các pháp được gọi là Phật Tánh --- hay còn gọi là lửa trong 
gỗ, như các Thiên sư gọi. 


37 
THE UNCONDITIONED 


Profound originally, the emptiness manmIfests 1tself vIsibly. 
The peaceful wind breezes all over the un1verse. 

I wish all human beings experience the bliss of the 
unconditioned. 


97 


NGUYÊN GIÁC 


Those who attain the unconditioned mind are actually coming 
home. 


CHAN KHONG (1045 ~ 1100) 


NOTE: In the SA 890 Sutta, the Buddha said that those who 
experience the cessation of desire, hatred, and delusion are 
realizing the unconditioned mind. 


In the Ud 8.3 Sutta, the Buddha said: ““There 1s, monks, an 
unborn, unbecome, unmade, unconditioned. If, monks there 
were not that unborn, unbecome, unmade, unconditioned, you 
could not know an escape here from the born, become, made, 
and conditioned. But because there 1s an unborn, unbecome, 
unmade, unconditioned, therefore you do know an escape 
from the born, become, made, and conditioned.” (translated 
by Bhikkhu AnandajotI) 


VÔ VI 

Diệu bản thênh thang rõ tự bày, 

Gió hòa thôi dậy khắp ta-bà. 

Người người nhận được vô vi lạc, 

Nếu được vô vi mới là nhà. 

CHÂN KHÔNG (1045 — 1100) - Bản dịch HT Thanh Từ. 
GHI NHẬN: Trong Kinh Tạp A Hàm SA §90, Đức Phật nói 


răng những ai tịch diệt được tham, sân và si là chứng ngộ 
được tâm vô vi. 


Trong Kinh Phật Tự Thuyết Ud 8.3, Đức Phật nói: "Này các 
Tỷ-kheo, có sự không sanh, không hiện hữu, không bị làm, 


98 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


không hữu vi, nảy các Tỷ-kheo, nếu không có cái không sanh, 
không hiện hữu, không bị làm, không hữu vị, thì ở đây không 
thể trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi. 
Vì rằng, này các Tỷ-kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, 
không bị làm, không hữu vi, nên có trình bảy sự xuất ly khỏi 
sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi." (bản dịch HT Thích Minh 
Châu) 


38 
LIKE AN ECHO 


Live yourselfa simple life. 

Only morality 1s your duty. 

Ifyou want to say the good words, Just Insistently tell others 
this sentence: 

When you see there 1s no self and others, the dust stops 
blowing; 

Day and nipght, up and down, there 1s no form to settle; 

Like a reflection, like an echo, there 1s no trace to poInf out. 


TRI (crrca 10th or 11th century) 


NOTE: All things are playIng In your mind; however, when 
you look around, you still can not see the mind. You cannot 
say there Is no mind, because you notice that thoughts arIse 
and vanish. You cannot say there 1s something called mind 
because you see not a trace of 1t. Thoughts come and go Just 
like 1llusions. Now try this: Keep silent for a day, or even one 
hour, and feel the environment around. You would feel that 
all the sounds you hear are not the normal sounds anymore; 


99 


NGUYÊN GIÁC 


you feel that they are all echoes in your mind. 


NHƯ VANG 


Đạm bạc tự giữ 

Chỉ đức là vụ. 

Hoặc nói lời lành 

Tha thiết một câu: 

Lòng không bỉ ngã, Đã dứt bụi mù, 

Ngày đêm lên xuống, Không hình khá trụ, 
Như bóng như vang, Không vết khá đến. 


Thiền Sư TRÍ (khoảng thế kỷ 10 hay 11) — Bản dịch HT 
Thanh Từ. 


GHI NHẬN: Vạn pháp đang hiển lộng trong tâm bạn. Nhưng 
khi nhìn quanh, bạn không thê thây được tâm. Bạn không thể 
nói không có tâm, vì bạn thấy có niệm sinh và diệt. Bạn 
không thể nói là có cái gì gọi là tâm, vì bạn không thấy chút 
vết tích nào của nó. Các niệm đến và đi y hệt như ảo ảnh. Bây 
giờ hãy thử thế này: Hãy tỉnh thức, giữ tịch lặng trong một 
ngày, hay ngay cả trong một giờ, và cảm nhận môi trừơng 
chung quanh. Bạn sẽ cảm thấy rằng tất cả các âm thanh bạn 
nghe sẽ không còn là các thanh âm thường nữa; bạn cảm nhận 
rằng chúng đều là các tiếng vang trong tâm bạn. 


39 
NOWHERE 
All things return to emptiness; there 1s nowhere for things to 


lean on. 


100 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Serenely, True Thusness appears clearly before your eyes. 
Realizing that the mind 1s perfect 1n nafure, you see nowhere 
to poInt 1t out. 

Seen on the water and shown In your mind, the moon's 
reflection ceases all your thoughts. 


BAO GIAC (crrca 12th century) 


NOTE: All things are Jjust like dreams, like echoes, like 
mirages, but we are still trapped In this world and burdened 
by suffering. Buddha said 1t was Important to guard the mind 
carefully, Just like thatching a roof for the raIn of passlons 
would not penetrate the house. 


A koan says that after you climb up and reach the top of a 
mounfain, you have to climb more. Another koan says that 
after you climb up and reach the top ofa hundred-meter pole, 
you have to move up one more sfep. That 1s to say that after 
you learn skilfully many Buddhist scriptures, keep strictly the 
precepts, meditate deeply on the path leading to wIsdom and 
enliphtenment, you have to take one more step onto the 
realization of emptiness. 


In the MA 75 Sutra, the Buddha said that when a practitioner 
practfices observing and seeing that “there 1s not a trace of the 
I or the mine 1n the time beiIng; also, not such a trace in the 
past and future.” In that way, this practiloner gaIns 
equanimity. In case this pracfitioner enjoys, clings to and 
remains in that equanimity, this person surely will not 
attain Nirvana. 


Then the Buddha said that when a practitioner practices 
observing and seeing that “there 1s not a trace of the I or the 


101 


NGUYÊN GIÁC 


mine 1n the time being; also, not such a trace 1n the past and 
future.” In that way, this practiioner gains equanimity. In 
case this practitioner does not enJoy, cling to or remain In that 
equanimity, this person surely w1ll attain ÑIrvana. 


KHÔNG MỘT NƠI 


Muôn pháp về không không thể nương, 
Chân như lặng lẽ hiện tỏ tường, 

Thấu tột nguồn tâm không chỗ chỉ, 
Nước tâm bóng nguyệt bặt nghĩ lường. 


BẢO GIÁC (khoảng thế kỷ 12) -- Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Cho dù răng vạn pháp hệt như mơ, như âm 
vang, như quáng nắng, nhưng chúng ta vẫn bị kẹt trong thế 
giới này, và mang nặng khổ đau. Đức Phật nói, điều quan 
trọng là phải phòng hộ tâm cần trọng, hệt như lợp mái nhà để 
các trận mưa tham dục không không vào nhà được. 


Một công án nói rằng sau khi bạn trẻo lên, tới đỉnh ngọn núi, 
bạn phải trèo thêm nữa. Một công án khác nói răng sau khi 
bạn trèo lên, tới chót đỉnh đầu sảo trăm trượng, bạn phải bước 
thêm một bước. Đó là nói rằng sau khi bạn học nhuần nhuyễn 
nhiều kinh điển Phật giáo, giữ nghiêm túc các giới luật, thiền 
định thâm sâu trên đường tới trí tuệ và giác ngộ, bạn phải đi 
thêm một bước vào chứng ngộ tánh không. 


Trong Kinh Trung A Hàm MA 75, trích bản dịch của Thầy 
Tuệ Sỹ, lời Đức Phật dạy: 


“Này A-nan, Tỳ-kheo nào hành như vây, “Không có ta, không 


102 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


có sở hữu của ta; ta sẽ không tồn tại, sở hữu của ta sẽ không 
tồn tại; những gì có trước kia,` hoàn toàn xả ly như vậy. 
Nhưng này A-nan, nếu Tỳ-kheo ấy vui thích với sự xả ấy, 
đắm trước nơi sự xả ấy, an trú nơi xả ấy, Tỳ-kheo như thế 
chắc chắn không chứng đắc Niết-bàn... 


.. “Này A-nan, Tỳ-kheo nào hành như vây, “Không có ta, 
không có sở hữu của ta; ta sẽ không tồn tại, sở hữu của ta sẽ 
không tồn tại; những gì có trước kia,” hoàn toàn xả ly như 
vậy. Và này A-nan, nêu Tỳ-kheo ấy không ưa thích với xả ấy, 
không đắm trước xả ấy, không an trú nơi xả ấy, thì này A- 
nan, T-kheo thực hành như thế, chắc chắn chứng đắc Niết- 


” 


bản... 
40 
TAMING THE MUD OX 


I am all alone taming the mud ox, 

pulling 1fs nose string, and keepIng 1t on the path constantly. 
Comnng to Tao Khe, I will set the ox free. 

Do you see that endless waves are traveling and rolling the 
round ball? 


TUỆ TRƯNG THƯỢNG SĨ (1230-1291) 


NOITE: The ox 1s a symbol for the mind. When the mud ox 
runs Info a river and dissolves away, all your thoughts vanish 
and the emptiness nature of the mind will be realized. How 
could you see that the mind 1s actually emptiness like a 
mirror, which reflects all the appearances and holds nothing? 
Zen gives you a fool called Hua Tou, which 1s a short 
question that makes you know that you dont know the 


103 


NGUYÊN GIÁC 


answer. For Instance, Just think about this popular Hua Tou 
"Who am I?" You can not think about the answer, because 
you see that any thought or any feeling would be part of the 
so-called "I or me” 1s Instantly changing; If arises and 
vanishes Instantly. The Hua Tou will make you look at this 
question: before the thought arises, who am I? Thus, you 
dont know. Just live with the mind of "dont know"” for a 
whole day or a whole week, or longer, then you wIll 
experience the emptiness ofthe so-called "I or me." 


In the SN 22.95 Sutta, the Buddha said that you wIll 
experlence the emptiness affer you Inspect, ponder, and 
examine any kind of "form, feeling, perception, volition, and 
ConscIousness 1n the past, future, or present." 


CHĂN TRẦU ĐẤT 


Một con trâu đất, một mình chăn 

Xỏ mũi lôi về chẳng khó khăn. 

Đem đến Tào Khê buông thả quách 
Mênh mông nước chảy đánh cầu tròn. 


TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ (1230-1291) -- Bản dịch HT 
Thanh Từ. 


GHI NHẬN: Con trâu là biểu tượng cho tâm. Khi con trâu đất 
chạy xuống sông và tan biến, tất cả các niệm của bạn biến 
mất, và tánh không của tâm sẽ được nhận ra. Làm sao bạn có 
thể thấy rằng tâm thực sự trống rỗng như gương, nơi phản 
chiếu tất cả hình tướng và không nắm giữ gì hết? Thiền cho 
bạn một công cụ gọi là Thoại Đầu, tức là một câu hỏi ngăn 


104 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


làm bạn không biết câu trả lời. Thí dụ, hãy suy nghĩ về câu 
Thoại Đầu phổ biến "Tôi là ai?" Bạn không thê suy nghĩ về 
câu trả lời, vì bạn thấy bất kỳ niệm hay thọ nảo có thể là một 
phần của cái gọi là "Tôi (chủ thể) hay tôi (khách thể)" ngay 
tức khắc biến đổi liền; nói sinh và diệt tức khắc. Thoại Đầu 
này đưa bạn nhìn vào câu hỏi: trước khi niệm khởi, thì tôi là 
ai? Như thế, bạn không biết. Hãy sống với tâm "không biết" 
trong trọn ngày hay trọn tuần lễ, hay lâu hơn, rồi bạn sẽ kinh 
nghiệm tánh không của cái gọi là "Tôi (chủ thể) hay tôi 
(khách thể)." 


Trong Kinh SN 22.95 Sutta, Đức Phật dạy rằng bạn sẽ kinh 
nghiệm cái Không sau khi bạn nhìn vào, nghiền ngẫm và 
khảo sát bất kỳ loại nào của "sắc, thọ, tưởng, hành và thức 
trong quá khứ, vị lai và hiện tại." 


105 


PHÂN 5 


41 
BUTTERFLIES 


With the spring coming back, butterflies and flowers meet 
here. 

Urged by timely passions, butterflies and flowers unIte. 
AlI butterflies and flowers, since 1nfinite time, have been 
1llusions. 

You should keep your mind unmoved, desptte all the 
butterflies and flowers. 


GIAC HAI (crrca I Ith century) 


NOTE: All passlons tie us to this world, Just like butterflies 
hovering around flowers. You see a beautiful woman, have a 
nice talk with her, and her lovely face might be Imprinted 1n 
your memory for decades. While you grow old, while you are 
walfing to die in bed, her image 1n your memory 1s still young 
and lovely though in real life she must be an old woman with 
white hair and wrinkles. If you have a thought of clinging to 
that young and lovely Image, you have no way to break free 
from this suffering realm. But you should not try to empty 
that Image from your mind. Don't try to empty anything from 
your mind, because that 1s Impossible and unsuitable. This 1s 
because this Image 1s empfy In nature. Just realize the law of 


106 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


dependent origination, Just see the emptiness nature of all 
things — this 1s the best way to meditate. Open your eyes, and 
See If. 


BƯỚM 


Xuân về hoa bướm gặp nhau đây, 
Hoa bướm phải cần họp lúc này. 

Hoa bướm xưa nay đều là huyễn, 
Giữ tâm bền chặt bướm hoa thây. 


GIÁC HẢI (Thế kỷ 11-12) — Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Tắt cả các say đắm buộc chúng ta vảo thế giới 
này, y hệt như bướm lượn quanh hoa. Bạn gặp một thiếu nữ 
đẹp, nói chuyện vui đùa với nàng, và khuôn mặt dễ thương 
của nàng có thể đã in vào trí nhớ bạn trong nhiều thập niên về 
sau. Khi bạn giả đi, trong khi bạn chờ chết trên giường bệnh, 
hình ảnh nàng trong trí nhớ bạn vẫn thơ trẻ và dễ thương cho 
dù trong đời thực, nàng hắn phải là một bà cụ tóc bạc và da 
nhăn. Nếu bạn có một niệm chấp giữ lấy hình ảnh thơ trẻ và 
dễ thương đó, bạn không có cách nào giải thoát ra khỏi cõi 
đau khổ này. Nhưng bạn cũng đừng tìm cách xóa đi hình ảnh 
đó trong tâm bạn. Đừng tìm cách xóa đi bất cứ gì trong tâm 
bạn, bởi vì điều đó bất khả và không thích nghi. Và bởi vì 
hình ảnh đó trong bản chất lại là tánh không rỗng rang. Hãy 
nhận ra định luật duyên khởi, hãy nhìn thấy tánh không của 
vạn pháp — đó là cách thiền tập hay nhất. Hãy mở hai mắt bạn 
ra, và nhìn thấy nó. 


107 


NGUYÊN GIÁC 
42 
ECHO IN SKY 


Like wind whistling through the cypress trees, 
the underwater moon shines bright. 

It has neither shadow nor shape. 

ExIstence 1s Just like that; 

Emptiness, an echo 1n the sky. 


MINH TRI (?~ 1196) 


NOTE: The moon 1s a symbol of the mind. While the moon 
shines bright and helps us see all things, the mind 1s not a 
thing you can point at; the mind has neither shadow nor 
shape. Existence 1s reflected In the mirror of the mind; 1s true 
nature 1s the emptiness. How can you realize the true nature 
of the mind? Can you hear the sound of a pebble hitting a 
tree? That sound 1s a finger pointing at the mind. Can you see 
a bamner that 1s waving 1n the wind? Is the mind flapping 1n 
the wind?. Breathe in and out gently, be alert, and watch the 
mind. 


In the SA I136 Sutra, the Buddha said that you should live 
and behave as the moon, which comes and leaves 1n a subtle 
and humble manner of a newcomer; also, the Buddha put one 
of his hands In the aIr and said that his hand, like the moon 1n 
the air, was not tied and not clung to anything. The Buddha 
praised that Ven. Kassapa approached families In the villages 
like the moon In the atr. 


TIỀNG VANG 


108 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Gió tùng, trăng nước sáng, 
Không bóng cũng không hình. 
Sắc tướng chỉ thế ấy, 

Trong không tìm tiếng vang. 


MINH TRÍ (2 - 1196) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Mặt trăng là biểu tượng của tâm. Trong khi mặt 
trăng chiếu sáng và giúp chúng ta thấy vạn pháp, nhưng tâm 
không phải là một vật bạn có thể chỉ vào; tâm không có cả 
bóng lẫn hình dạng. Hiện thể là tâm đang hiển lộng như 
gương; tánh thực của nó chính là tánh không. Làm sao bạn có 
thê chứng ngộ chân tánh? Bạn có thể nghe tiếng sỏi chạm vào 
gốc cây? Âm thanh đó chính là ngón tay đang chỉ vào tâm. 
Bạn có thể thấy một lá cờ đang bay trong gió? Có phải tâm 
đang phất phới đó? Hãy hít thở dịu dàng, hãy tỉnh táo, và hãy 
nhìn tâm. 

Trong Tạp A Hàm SA 1136 (Kinh Nguyệt Dụ), Đức Phật nói 
rằng chúng ta nên sống và xử thế như mặt trăng, tới và đi 
trong cách khẽ khàng và khiêm tốn như người mới học; thêm 
nữa, Đức Phật đưa một tay lên không, và nói bàn tay của 
ngài, như mặt trăng trên không, không bị trói buộc và không 
bị dính vào bất cứ gì. Đức Phật ca ngợi ngải Ca Diếp đã vào 
thăm các gia đình trong làng y hệt như mặt trăng trên không. 


43 


IN FRONT OF YOUR EYES 


The Way 1s formless, 
1n front of your eyes, not far away. 


109 


NGUYÊN GIÁC 


Reflect on yourself, and find the Way; 

don't look elsewhere. 

Even 1f prayers could produce results, 

they would be fictitious. 

If[you think] you are given the truth, 

then ask yourself which thing 1s that truth. 
Thus the Buddhas of three periods, 

and the Patriarchs of successive generations, 
transmitted the seal oftruth via mind --- 

all saying the same. 


NGUYEN HỌC (2-— 1174) 


NOTE: Buddha said the mind created these worlds; also, 
Buddha urged the hearers to practice the four foundations of 
mindfullness to liberate themselves. The Patrlarchs said the 
Way 1s formless, and therefore pathless; also, the Patriarchs 
urged the Zen practitioners to realize the mind essence fo 
liberate themselves. What 1s the difference? Another way to 
put that question: What 1s the difference between being 
mindful of body, feelings, mind, and dharmas, and being 
mindful of the mind essence? We can answer like this: after 
realizing the mind essence, you see all things beIng 
mamifested via the mind; In other words, you see the mind- 
seal on all things. Also, in other words, being mindful of 
body, feelings, mind, and dharmas exactly 1s being mindful of 
the revealing mind. 


In the SN 22.81 Sutfta, a question was raised by some 
monastics, “How should one know, how should one see, for 
the Iimmediate destruction of the taints to occur?” (As 
translated by Bhikkhu Bodhi). The question 1s translated by 


110 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Thanissaro Bhikkhu as, "Now I wonder — knowing in what 
way, seeing In what way, does one without delay put an end 
to the effluents?" This sutta has a similar discourse 1n the SA 
57 Sutra, which was translated by Tuệ Sĩ and Thích Đức 
Thắng as "Tạp A Hàm, SA 57, Kinh Tật Lậu Tận." 


The Buddha replied that he already taught the four 
establishments of mindfulness and many other tools of 
meditation. Then the Buddha gave a new điscourse to answer 
a new questlon ralsed by some monks about how to 
Iimmediately destroy fetters. The SN 22.81 Sutta and the SA 
57 Sutra say that IÝ you want to immedIiately destroy fetfers, 
Just discern that all things are Impermanent, conditioned and 
dependently arisen. When you see that all things are 
Impermanent, you experlence that all things are unreal and 
that nothing could be grasped. When you see that all things 
are condifloned, you experlence that all things are unreal and 
that Nirvana must be unconditioned and unmade. When you 
see that all things have dependently arisen, you experlence 
that all things are unreal and that you and the world are 
actually non-self. 


TRƯỚC MẮT 


Đạo không hình tướng, 
Trước mắt chăng xa, 
Xoay lại tìm kiếm, 
Chớ cầu nơi khác. 

Dù cho cầu được, 
Được tức chẳng chân. 
Ví có được chân, 


111 


NGUYÊN GIÁC 


Chân ấy vật gì? 

Vì thế, 

Chư Phật ba đời, 
Lịch đại Tổ sư, 
Ấn thọ tâm truyền, 
Cũng nói như thế. 


NGUYỆN HỌC (? - 1174) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Phật nói, tâm đã hình thành ra thế giới; Phật 
thúc giục thính chúng tu tập tứ niệm xứ để tự giải thóat. Các 
Tổ nói, Đạo là vô tướng, và do vậy không lối để đi; rồi chư 
Tổ thúc giục thiền gia hãy chứng ngộ tự tánh của tâm để tự 
giải thóat. Cái gì là dị biệt giữa lời dạy của Phật và chư TỔ? 
Hỏi một cách khác: Cái gì là dị biệt giữa pháp niệm thân thọ 
tâm pháp và pháp niệm tự tánh của tâm? Chúng ta có thê trả 
lời thế này: sau khi Thấy Tánh, bạn thấy vạn pháp là tâm hiển 
lộng; nói cách khác, bạn thấy tâm ấn trên vạn pháp. Và nói 
cách khác, một cách chính xác, niệm thân thọ tâm pháp là 
chánh niệm về tâm đang hiển lộng. 


Trong Kinh Tương Ưng SN 22.81, một số tỳ khưu hỏi Đức 
Phật, "Làm sao có thê biết, có thể thấy để tức khắc đoạn tận 
lậu hoặc và giải thoát. Tương tự là Tạng A Hàm có một kinh 
do hai Thầy Tuệ Sỹ và Thích Đức Thăng dịch là "Tạp A 
Hàm, SA 57, Kinh Tật Lậu Tận." 


Đức Phật trả lời rằng ngài đã từng dạy Tứ Niệm Xứ và nhiều 
phương tiện thiền tập khác. Rồi Đức Phật giảng một kinh mới 
để trả lời câu hỏi mới về cách tức khắc đoạn tận lậu hoặc. Hai 
Kinh SN 22.81 Sutta và SA 57 Sutra nói rằng nếu bạn muốn 
tức khắc đoạn tận lậu hoặc, hãy nhìn thấy tất cả pháp là vô 
thường, hữu vi và duyên khởi. Khi thấy tất cả là vô thường, 


112 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


bạn kinh nghiệm rằng vạn pháp là như huyễn và răng không 
gì có thể nắm giữ. Khi thấy tất cả là hữu vi, bạn kinh nghiệm 
rằng vạn pháp là như huyễn và rằng Niết Bàn phải là vô vi và 
vô tác. Khi thấy tất cả là duyên khởi, bạn kinh nghiệm rằng 
vạn pháp là như huyễn vả rằng bạn và thế gới là vô ngã. 


44 
CESSATION 


Affer arising from the cessation state, you can discuss the 
Cessafion. 

After attaining the unborn sfate, you can speak about the 
unborn. 

Being a human being, you should have a firm resolve as high 
as the sky; 

Don't step on the old footprints ofthe Buddha. 


QUANG NGHIEM (1121 - 1190) 


NOITE: Don't step on the old footprints of Buddha? Why? Do 
we need to burn the scriptures, chop up the statues, and run 
away from the temples? No, Zen Master Quang Nghiem did 
not mean that. He Just asked his students that they must 
practice hard, step into the land of cessation, and fade Into the 
unborn state before expounding the Way. That means you 
have to walk and have your own footprints. Buddha pointed 
out the Way, and we have to do the walking. Buddha used the 
simile of a cowherd counting the cows of others for those 
who recited the Sacred Texts and did not mediftate to affain 
freedom from samsara. Also, Buddha said, “Be a light unto 


113 


NGUYÊN GIÁC 
yourself.” 


A question should be raised: how could Zen have a trail of 
footprints for you to follow? Zen 1s the way of the gateless 
gate. Zen 1s a traceless flipht of a bird in the sky. Zen 
medifation 1s practiced In a quiet and subtle way by those who 
can read the wordless sutras and see the unborn mind where 
you can not cÏing to any word or any thought. How could you 
hear the soundless sound? Zen masters say that the soundless 
sound does not differ from any perceptible sound; Just like 
the water does not differ from any bubble or any wave. And 
Nirvana does not differ from suffering. A koan says that when 
the wind blows away all the dried leaves, the dried tree 
branches can be seen In the autumn. All the dried leaves are 
all your thoughts, Ideas, opInions and images that you have 
put on the tree branches; thus, the unborn mind could be seen 
after all your thoughts, Ideas, opinions, and Images that you 
have put on your whole body and mind are let go. 


TỊCH DIỆT 


Lìa tịch mới bàn câu tịch diệt, 
Được vô sanh, sau nói vô sanh. 
Làm trai có chí xông trời thăm, 
Chớ giẫm Như Lai vết đã qua. 


QUẢNG NGHIÊM (1121 - 1190)- Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Đừng giẫm lên dấu chân xưa của Phật? Tại sao? 
Chúng ta cần phải đốt kinh, chẻ tượng, và chạy ra khỏi chùa? 
Không, Thiền Sư Quảng Nghiêm không nói thế. Ngài chỉ yêu 


114 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


cầu học trò ngài là phải tu tập nghiêm túc, đặt chân vảo cõi 
đất không tịch, và thâm nhập cõi vô sinh trước khi truyền 
giảng Thiền Tông. Nghĩa là, bạn phải bứơc đi và có dấu chân 
riêng của bạn. Đức Phật chỉ ra Đường Đi, và bạn phải đi lấy. 
Đức Phật đã dùng ấn dụ về một người chăn bò lo đếm bò 
người khác chỉ cho người tụng kinh mà không chịu thiền định 
để thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thêm nữa, Đức Phật nói, “Hãy 
tự thắp đuốc mà đi.” 


Một câu hỏi nên nêu lên: làm sao Thiền Tông có thể có 
đường mòn dấu chân cho bạn đi theo? Thiền là pháp của vào 
cửa không cửa. Thiền là chuyến bay không dấu vết của một 
con chim trên bầu trời. Thiền Tông được tu tập trong một 
cách lặng lẽ và vi tế bởi những người có thể đọc kinh không 
chữ và có thể thấy tâm vô sinh, nơi bạn không thể bấu víu vào 
bất kỳ chữ hay niệm nào. Làm sao bạn có thể nghe được một 
âm thanh vô thanh? Các Thiền sư nói răng âm thanh vô thanh 
không khác gì âm thanh có thể âm vang; y hệt như nước 
không khác với sóng hay bọt nước. Và Niết bàn không khác 
gì với khổ não. Một công án nói răng khi gió thối bay tất cả lá 
khô, và cảnh không sẽ được nhìn thấy trong mùa thu. Tất cả 
lá khô là tất cả các niệm, ý tưởng, ý kiến và hình ảnh bạn dán 
nhãn lên các cành khô; do vậy, tâm vô sinh có thể thấy được 
sau khi tất cả các niệm, ý tưởng, ý kiến vả hình ảnh bạn dán 
nhãn lên toàn thân tâm của bạn được buông bỏ hết. 


45 
THE THUS COME ONE 


Being on earth, having human body, 


115 


NGUYÊN GIÁC 


you have 1n your mind the Tathagata-Store 

which shines In all places. 

Searching for the mind, however, you w1ÏÏ see only the 
emptiness. 


THƯỜNG CHIẾU (2 - 1203) 


NOTE: You have something In your mind? Even 1f you think 
you have something called the Tathagata-Store In your mind, 
please drop all you have. Gently drop the mind, and observe 
the unborn mind. Sit down, gently breathe In and out; even 1f 
you think you have something called the unborn mind, Just 
drop all you have. 


Layman Pang (740-808), a famous Chinese layperson 1n the 
Zen tradition, composed a verse as a presenfatlon of his 
understanding of the Way: "From ten directions they come 
here. Everyone studies the unconditioned dharma. This 1s the 
place to select the Buddhas. Only those who have the mind of 
emptiness pass the examination." 


Baizhang Huaihai (720-814), one of the most famous Zen 
masters In China, said: "When you live with the mind of 
emptiness, the sun of wisdom shines naturally." 


NHƯ LAI 


Ở đời làm thân người, 
Nơi tâm Như Lai tạng. 
Chiếu soi cùng khắp nơi, 
Tìm đó lại càng rỗng. 


116 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
THƯỜNG CHIẾU (? - 1203) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Bạn có những thứ gì đó trong tâm bạn? Ngay cả 
bạn nghĩ rằng bạn có gì đó gọi là Như Lai Tạng trong tâm, 
xin làm ơn buông bỏ hết tất cả những gì bạn có. Hãy dịu dàng 
buông bỏ tâm đi, và hãy quán sát tâm vô sanh. Hãy ngôi 
xuống, hãy dịu dàng thở vào và ra; ngay cả nếu bạn nghĩ là 
bạn có cái gì gọi là tâm vô sanh, hãy buông bỏ mọi thứ bạn 
có. 

Cư sĩ Bảng Uần (740-808), một vị cư sĩ Trung Hoa nỗi tiếng 
trong nhà Thiên, làm một bài kệ đề trình hiểu biết của ông về 
Thiền Tông: "Từ mười phương, cùng về tụ hội. Từng người 
một học về pháp vô vi. Đây là nơi tuyên các vị Phật. Hễ ai có 
tâm không thì sẽ đậu qua kỳ thi." 


Bách Trượng Hoài Hải (720-814), một trong các Thiền sư 
nổi tiếng nhất tại Trung Hoa, nói: "Khi sống được với tâm 
không, mặt trời trí tuệ sẽ tự chiếu." 


46 
DHARMA OF EQUALITY 


You should know that the Buddha attains the omnisclent 
wIsdom, examines all the meaninøs, has no doubts about the 
dharma of equality, lives the mind of emptiness and formless, 
passes beyond all measures and boundarles, stays away from 
the two sides, dwells in the middle way, surpasses all the 
words, and neither moves nor stops. 


Y SƠN (?- 1213) 


117 


NGUYÊN GIÁC 


NOTE: Decades ago, I asked my root master Tịch Chieu 
about the precepts for Zen practiloners. This old monk 
replied that only one precept needed to be kept in mind: see 
the equality of all things. How could you see all things 
actually are in the state of equality? All the bubbles and 
waves, big or small, are equal In the wetness of water. All the 
appearances, pretty or uply, are equal in the brightness of the 
miror. All things are cequal in ther characteristics of 
Impermanence, non-self, emptiness, and dependently arisen. 
The Šn 4.5 Sutta (Paramatthaka Sutta) says that you should 
not compare yourself or anybody with others, and never see 
someone as superlor or equal to others. Why? Because all 
things are non-self and have the same taste of emptiness. 


BÌNH ĐĂNG 


Các ngươi nên biết, Như Lai thành đăng Chánh Giác, đối tất 
cả nghĩa không còn chỗ nào quán sát, đối với pháp bình đăng 
không có nghi hoặc, không tâm không tướng, không đi không 
dừng, không lường không ngẵn, xa lìa hai bên, trụ ở trung 
đạo, vượt ngoàải tất cả văn tự. 


Y SƠN (? - 1213) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Nhiều thập niên về trứơc, tôi hỏi bốn sư của tôi 
là Thầy Tịch Chiếu về giới luật của Thiền gia. Vị sư già này 
trả lời rằng chỉ có một giới cần giữ trong tâm: hãy thấy tánh 
bình đăng của vạn pháp. Làm sao có thê thấy vạn pháp bình 
đăng? Tất cả bọt nước và sóng, dù lớn hay nhỏ, đều bình đăng 
trong tánh ướt của nước. Tất cả hiện tướng, dù đẹp hay xấu, 
đều bình đẳng trong tánh sáng của gương. Vạn pháp bình 


118 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


đăng trong đặc tính vô thường, vô ngã, rỗng không, vả duyên 
khởi. Kinh Sn 4.5 Sutta (Paramatthaka Sutta) nói rằng bạn 
không nên so sánh bạn hay bất kỳ ai với những người khác, 
và chớ bao giờ nhìn ai đó như là ưu thắng hơn hay bằng 
ngang với kẻ khác. Tại sao? Bởi vì vạn pháp là vô ngã và đều 
có cùng một vị là tánh không. 


47 
THE WAY OF PATRIARCHS 


Clinging to existence and nonexIstence only wastes your 
efforts. 

Buddhist learners should ask for the best — the Way of 
Patrlarchs. 

Its really hard 1f you search for the mind outwardly; 
Planting a cinnamon tree cannot make 1t become a cypTess 
tree. 

The tip of a haIr contains the whole unIverse; 

A graIn of rice, the sun and moon. 

When the great usefulness unveIls 1fself, simply hold 1t firmly 
In your hands. 

Who would distinguish anymore 

between the holy and the unholy, 

between the west and the east? 


KHANH HY (1066 - 1142) 


NOTE: How can the tip of a hair contain the whole unIverse? 
How can a grain of rice confain the sun and the moon? Just 
close your eyes and then open again. How can the whole sky 


119 


NGUYÊN GIÁC 


fit into your eyes? Did you dream last nght? How can all the 
universe fit Into your dream, an illusion playing In your 
mind? Do you recall the story of “not the flag moving, not the 
wind moving, Just the mind moving”? How can all things fit 
into your mind? And how can your mind carry all these huge 
boulders? Too heavy. But feel 1t. Look at 1t. Buddha said that 
you are what you think, that your mind makes this world. 
Look at the boulders, and see you are the boulders you see. In 
this realization, all things are equal. What 1s the world? Is that 
the eye and the seen? Is that the ear and the heard? And so on. 
Did Buddha say so in SN 35.23 Sutta? 


TÔ SƯ THIÊN 


Uống công thôi hỏi sắc cùng không, 
Học đạo gì hơn phỏng Tổ tông. 
Ngoài trời tìm tâm thật khó thấy, 
Thế gian trồng quế đâu thành tòng. 
Đầu lông trùm cả càn khôn thảy, 
Hạt cải bao sôm. nhật nguyệt trong. 
Đại dụng hiện tiền tay năm vững, 
AI phân phàm thánh với tây đông. 


KHÁNH HỶ (1066 — 1142) — Bản dịch HT Thanh Từ. 


GHI NHẬN: Chữ gốc là hạt cải, nhưng nơi đây dịch là hạt 
gạo cho dễ hiểu vì rất nhiều em thiếu niên chưa thấy hạt cải 
bao giờ. Làm sao đầu một sợi tóc có thể chứa cả vũ trụ? Làm 
sao một hạt gạo có thể chứa cả mặt trời và mặt trăng? Hãy 
nhắm mắt lại, và rồi mở ra lại. Làm sao cả bầu trời chứa vừa 
vặn trong mắt của bạn? Bạn có mơ đêm qua không? Làm sao 


120 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


cả vũ trụ chứa vừa trong giác mơ của bạn, một hư ảo hiển 
lộng trong tâm bạn? Bạn có nhớ câu chuyện “không phải 
phướn động, không phải gió động, chỉ là tâm động” không? 
Làm sao vạn pháp chứa vừa trong tâm bạn? Và làm sao tâm 
bạn mang tất cả các đá tảng không lồ? Quá nặng chứ. Nhưng 
hãy cảm nhận nó. Hãy nhìn vào nó. Đức Phật nói rằng bạn là 
những gì bạn suy nghĩ, răng tâm bạn hình thành thế giới này. 
Hãy nhìn vào các đá tảng, và hãy thấy bạn là các đá tảng bạn 
thấy. Trong chứng ngộ này, vạn pháp bình đẳng. Thế giới là 
gì? Có phải là mắt và cái được thấy? Có phải là tai và cái 
được nghe? Và vân vân. Có phải Đức Phật nói như thế trong 
Kinh SN 35.232 


48 
ILLUSIONS 


All things in this world are 1llusions. 

Meditating In this world 1s also an 1llusion. 

Don't cling to both kinds of1llusions; thus you destroy all 
1llusions. 


HIEN QUANG (2- 1221) 


NOITE: Everything 1s like a dream, a mirage, an echo, an 
1llusion. Buddha said so. Then why do we have to meditate? 
Because we have to wake up from this dream. We should not 
stay longer 1n this suffering world. We have to cross the 
samsara river to reach the nirvana shore. Meditation 1s like 
crossing the river; however, If we thnk meditaion 1s 
something ultimately real, then we still get stuck in the 


121 


NGUYÊN GIÁC 


dream. So, medifating 1s Just like an ox that 1s made out of 
mud crossing a river. The more you meditate, the faster the ox 
vanishes. See that for yourself. 


The SN 22.95 Sutta says that form 1s like a lump of foam; 
feeling, a water bubble; perception, a mirage; volitions, a 
planfain trunk; and consclousness, an 1llusion. When you feel 
the river of Iimpermanence 1s constantly flowing through your 
whole body and mind, you discern all things are Just 1llusions. 


A famous phrase from the Diamond Sutra 1s often quoted as 
that you can not catch the mind of the past, the future, and the 
present. One day, a Zen master was I1nvited to teach a chapter 
from the Diamond Sutra. He took his seat on the platform, 
kept silent in a few moments, then slapped loudly on the 
table, and said: "The lesson 1s done. That 1s enough for 
today." What should we think now? Did the Zen master want 
to teach that all the Iimages we see and all the sounds we hear 
are Instantly gone like 1llusions? 


HUYỄN 

Pháp huyễn đều là huyễn, 
Tu huyễn đều là huyễn, 
Hai huyễn đều chẳng nhận, 
Tức là trừ các huyễn. 


HIỆN QUANG (0 - 1221)— Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Vạn pháp đều như mơ, như quáng nắng, như 
vang, như huyễn. Đức Phật nói như thế. Vậy, tại sao chúng ta 
phải thiền định? Bởi vì chúng ta phải tỉnh thức ra khỏi giấc 


122 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


mơ này. Chúng ta không nên ở lâu hơn trong thế giới đau 
khổ. Chúng ta phải vượt dòng sông sinh tử để tới bờ Niết 
Bàn. Thiền định cũng hệt như vượt sông; tuy nhiên, nếu 
chúng ta nghĩ rằng Thiền là cái gì thực sự là thực, thì chúng ta 
sẽ vẫn kẹt trong giấc mơ này. Do vậy, hãy tu thiền như một 
con trâu vượt sông, mà trâu này làm bằng bùn. Bạn cảng thiền 
định, thì con trâu càng tan biến nhanh hơn. Hãy tự chứng ngộ 
như thế. 


Kinh SN 22.95 Sutta ghi rằng sắc chỉ như một đúm bọt sóng; 
thọ như bọt nước; tưởng như quáng nắng, hành như thân cây 
chuối; và thức như huyễn ảo. Khi bạn cảm thọ dòng sông vô 
thường liên tục chảy xuyên toàn thân tâm bạn, bạn nhận ra tất 
cả chỉ là huyễn ảo. 


Một câu nỗi tiếng trong Kinh Kim Cương thường được dẫn ra 
rằng bạn không thể nắm bắt tâm của quá khứ, hiện tại và vị 
lai. Một hôm, một Thiền sư được mời dạy một chương trong 
Kinh Kim Cương. Thây vào chỗ ngồi ghế giảng sư, im lặng 
vài khoảnh khắc, rồi vỗ bàn lớn một tiếng, nói: "Bài học xong 
rồi. Vậy là đủ cho hôm nay." Chúng ta nên nghĩ gì bây giờ? 
Có phải Thiền sư này muốn dạy rằng tất cả hình ảnh chúng ta 
thấy và tất cả âm thanh chúng ta nghe đã tức khắc biến đi như 
huyễn ảo? 


49 
DAISIES 
Clinging to nothing, forgetting body and life, 


I sat quietly so long that the cold chill spread over the bed. 


123 


NGUYÊN GIÁC 


As years passed by in mountain, wIthout a calendar, 
I saw daisies blooming and knew autumn coming. 


HUYEN QUANG (1254 - 1334) 


NOTE: Buddha urged us to cling to nothing. That means we 
should not cling to anything, even to the scrIptures or the Zen 
masters; CÏinging to anything means clinging to a form of 
self-prasping. How can we cling to nothing? We live In this 
world, have In blood the three poIsons, and always cling to 
something. We are taught from childhood to take pride 1n our 
ølorious nation, in our blessed religion, In our famous Zen 
masters, In being successful, and so on. 


We are proud of something 1n the past, of the trophy we won 
yesterday, of the beautiful poems we wrote last year, and of 
the sweet memorIes we had with those we loved. We are also 
resenfful of something 1n the past, of the childhood poverty 
we lived In, of the criticIlsm unfarrly against us, and of the 
bitter memories we had when our loved ones leaving. We also 
desire for something In the future, for the fame or the glory. 
We live here now, but our thoughts wander 1n a dream after a 
dream towards an excIting future. And we are scared of some 
future unknown, uncertain. 


AIlso, living In this world, we have to practically think of the 
future, have to wrife a book of prayers for someone we love, 
have to chant the sutras with our children daily to nurture 
their spiritual future, and so on. We have to plan, have to 
think of the future, or have to save money to buy a car nexf 
month. We must plan something for the future, but we should 
not cling to anything 1n the future. Just be mindfully serene 
and awake. And see all things vanish in the river of 


124 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Impermanence. 


CÚC HOA 


Bẵng quên thân thế chắng hề vương 
Lặng lẽ ngồi lâu lạnh thấu giường 
Năm hết trong non không sẵn lịch 
Nhìn xem cúc nở biết trùng dương 


HUYỄN QUANG (1254 - 1334)— Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Đức Phật dạy chúng ta giữ tâm vô sở trụ. Nghĩa 
là chúng ta đừng dính mắc vào bắt cứ gì, cho dù là kinh điển 
hay các vị Thiền Sư; Còn như, dính mắc vào bất cứ gì, có 
nghĩa là dính mắc vào một hình thức ngã chấp. Làm sao 
chúng ta có thê không dính mắc vào bất cứ gì? Chúng ta sống 
trong thê gian này, mang tam độc sẵn trong máu, và luôn luôn 
dính mắc vào những gì đó. Chúng ta được dạy từ thơ ấu là 
hãy tự hào về đất nứơc vinh quang của mình, về tôn giáo ân 
sủng của mình, về các Thiền Sư nổi tiếng của chúng ta, về 
thành công, và vân vân... 


Chúng ta tự hào về những chuyện gì đó trong quá khứ, về các 
giải thưởng thắng được hôm qua, về các bài thơ hay chúng ta 
viết năm ngóai, và về kỷ niệm ngọt ngảo chúng ta đã có với 
những người chúng ta yêu thương. Chúng ta cũng bực bội về 
nhiêu chuyện quá khứ, về tuổi trẻ nghèo khó mà chúng ta trải 
qua, về các lời chỉ trích bất công nhằm vào chúng ta, và về 
các kỷ niệm cay đăng khi những người chúng ta yêu thương 
rời bỏ ra đi. Chúng ta cũng thèm múôn có những gì đó trong 
tương lai, muốn nỗi tiếng hay vinh quang. Chúng ta sống nơi 


125 


NGUYÊN GIÁC 


đây bây giờ, nhưng các niệm trong tâm chúng ta cứ lang 
thang từ giấc mơ này sang giấc mơ kia, về hướng một tương 
lai hào hứng. Và chúng ta sợ hãi những tương lai chưa rõ, bất 
định. 


Thêm nữa, sống trong thế gian này, chúng ta phải thực dụng 
nghĩ về tương lai, phải viết một cuốn sách các bài kinh để cầu 
nguyện cho người mà chúng ta yêu thương, phải tụng kinh 
với các con chúng ta hàng ngày để vun trồng tương lai tâm 
linh của chúng, vả vân vân. Chúng ta phải định kế họach, phải 
nghĩ về tương lai, hay phải để giành tiền để mua một chiếc xe 
vào tháng tới. Chúng ta phải hoạch định cho tương lai, nhưng 
nhớ đừng có dính mắc vảo bắt cứ gì trong tương lai. Hãy bình 
lặng, tỉnh thức. Và thấy vạn pháp biến mắt trong dòng sông 
vô thường. 


50 
MIND ONLY 


Realizing that the mind 1s void, and the scene 1s In stilÏness, 
you will go beyond the holy and unholy. 

If your thought clings to scenes, the sensatlon wIll arise, 

and ten thousand fetters w1ÌÏ come to tIe you up. 

The heavenly beings, human beings and all phenomena are 
ultimately 1n this mind. 

The “I” and the others are Just one — originally, the mind only. 


THƠNG VINH (circa I9th century) 


NOTE: The scene 1s In stillness) How can we know and 
experilence that the scene 1s quiet, silent, soundless, and 


126 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


tranqguil? The world always has some noIse. Listen to your 
mind; you wIÏll hear that the mind always makes some noIse. 


Many decades ago, I asked the Zen Master Tịch Chieu, “Why 
does the Shurangama Sutra says that the existence of all 
phenomena 1s the mind”s nature and that the mind”s nature 1s 
the existence of all phenomena?” The Zen master replied, 
“All the waves are water.” 


In SN 35.23 Sutta, the Buddha said: "Mendicants, I will teach 
you the all. Listen... And what 1s the all? It”s Just the eye and 
sights, the ear and sounds, the nose and smells, the tongue 
and tastes, the body and touches, and the mind and thoughts. 
Thịs 1s called the all.” (Translated by Bhikkhu SuJato) 


DUY CÓ TÂM THÔI 


Tâm không cảnh lặng vượt thánh siêu phảm 
Ý nhiễm tình sanh muôn mối trói buộc 

Trời người các pháp trọn tại trong đây 

Ta người một thể gốc chỉ lả tâm. 


THÔNG VINH - 19 th century— Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Cảnh văng lặng? Làm sao chúng ta có thê biết 
và kinh nghiệm răng các cảnh vẫn đang vắng lặng, ï im lặng, 
vô thanh, và tịch mịch? Thế giới luôn luôn có vài tiếng động. 
Hãy lăng nghe tâm của bạn; bạn có thể nghe rằng tâm luôn 
luôn gây ra vài tiếng động. 


Nhiều thập niên trước, tôi hỏi Thiền Sư Tịch Chiếu, “Tại sao 
Kinh Lăng Nghiêm nói rằng toàn tướng tức tánh, vả rằng toàn 


27 


NGUYÊN GIÁC 
tánh tức tướng? Thiên Sư trả lời, “Toàn sóng tức nước.” 


Trong Kinh SN 35.23 Sutta, Đức Phật nói: "Chư tăng, ta sẽ 
dạy các ngươi về cái Tất Cả. Hãy lắng nghe... Cái gì là tất cả? 
Đó là mắt và cái được thấy, tai và các được nghe, mỗi vả cái 
được ngửi, lưỡi và cái được nếm, thâm và cái được chạm xúc, 
tâm và cái được nghĩ ngợi tư lường. Như thế gọi là Tất Cả." 


128 


PHẦN 6 


51 
THENATURE OE THE MIND 


That spot 1s emptfy; 1s nature 1s originally emptiness. 

Such are all things; all have the nature of emptiness. 
Beyond the sky and earth, so vast 1s the unIverse. 

Though shining countless worlds, so serene 1s the cold lipht. 
It neither increases at the enlightened, nor decreases at the 
unenlightened. 

It appears square or round 1n receptacles at ease. 

When the water 1s still, the moon appears 1n thousands of 
TIV€TS. 

As the flower blossoms, the whole universe ølows red. 


CHÂN NGUYÊN (1647 - 1726) 


NOITE: If someone asks you about the aferlife, what should 
you đo? Just ring a bell, and ask where the sound has gone. Ït 


doesn”t mean that there 1s nowhere or somewhere for the 


sound dwelling. It means that all phenomena are Just the one 
mind. The Buddha says Nirvana 1s the extinction of desire, 


hatred, and delusion. If we don”t understand the working of 
the mind, we can not extinguish the fire of desire, hatred, and 


delusion. 


129 


NGUYÊN GIÁC 


In the AN 4.24 Sutta, the Buddha said that you should have 
the mind of Suchness; that means that your mind 1s Just like a 
clear and bright mirror that reflects all things without any 
Interference. 


The Buddha said 1n the AN 4.24 Sutta: 


'“[hus, monks, the Tathaãgata, when seeing what 1s to be seen, 
doesn”t suppose an (object as) seen. He doesnt suppose an 
unseen. He doesn't suppose an (obJect) to-be-seen. He 
doesn”t suppose a seer. 


“When hearing.... 
“When sensing.... 


“When cognizing what 1s to be cognized, he doesnt suppose 
an (obJect as) cognized. He doesn”t suppose an uncogn1zed. 
He doesn”t suppose an (object) to-be-cognized. He doesn't 
SUDpOS€ a COĐTIZCT. 


Thus, monks, the Tathagata—being the same with regard to 
all phenomena that can be seen, heard, sensed, & cognIzed—— 
1S “Such.` And I tell you: There 1s no other “Suchˆ higher or 
more sublime." (Translated by Thanissaro Bhikkhu) 


So many Vietnamese Zen masters emphasized how to live 
with the mind of Suchness. The Zen master Thích Phước Hậu 
(1866 - 1949) made this poem: "The scriptures have 84,000 
sutras. I learned and practiced them all, not less and not more. 
Now I forget completely all of them, except for the word 
Suchness on my head." 


130 


THE WAY OE ZEN IN VIETNAM — THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
KIÊN TÁNH 


Một điểm rỗng rang thê vốn không, 
Muôn điều tạo hóa ấy cơ đồng. 

Bao la thế giới ngoài trời đất, 

Lặng ánh hàn quang cõi cõi trong. 

Ở Thánh chắng thêm phảm chẳng bớt, 
Vuông tròn tùy món mặc dung thông. 
Nghìn sông nước lắng trăng in bóng, 
Hoa nở khắp nơi rực sắc hồng. 


CHÂN NGUYÊN (1647 - 1726) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Nếu có ai hỏi bạn về cõi hậu tử, bạn nên làm gì? 
Hãy gõ một tiếng chuông, và yêu cầu người kia chỉ ra nơi đâu 
tiếng chuông đi. Như thế không có nghĩa là không có nơi nào 
hay có nơi nào để tiếng chuông an trụ. Nó có nghĩa là vạn 
pháp chỉ là một tâm. Đức Phật nói Niết Bản là khi chấm dứt 
tham, sân và si. Nếu chúng ta không hiểu vận hành của tâm, 
chúng ta không thê dập tắt lửa của tham, sân vả si. 


Trong Kinh AN 4.24, Đức Phật nói rằng bạn nên giữ Tâm 
Như Thị; nghĩa là tâm bạn y hệt như gương sáng và trong, 
phản chiếu tất cả mà không can thiệp gì. 


Đức Phật nói trong Kinh AN 4.24 Sutta: 


"Như thế, chư tăng, Như Lai, khi thấy cái được thấy, không 
cho là có một (vật gì như) được thấy. Cũng không cho là có 
cái không được thấy. Cũng không cho lả có một (vật gì như) 
sẽ được thấy. Cũng không cho là có ai đang thấy. 


"Khi nghe... (tương tự)... 


131 


NGUYÊN GIÁC 
"Khi cảm thọ... (tương tự)... 


"Khi nhận biết cái được nhận biết, không cho là có một (vật 
gì như) được nhận biết. Cũng không cho là có cái không được 
nhận biết. Cũng không cho là có một (vật gì như) sẽ được 
nhận biết. Cũng không cho là có ai đang nhận biết." 


Nhiều Thiền sư Việt Nam nhắn mạnh về cách sống với tâm 
Như Thị. Thiền sư Thích Phước Hậu (1866 - 1949) đã làm bài 
thơ: "Kinh điển lưu truyền tám vạn tư. Học hành không thiếu 
cũng không dư. Đến nay tính lại đà quên hết, chỉ nhớ trên đầu 
một chữ Như." 


52 
THE BUDDHAS WITHIN 


When your unreal body stands In front of a mirror, you see 
that 1t and 1s Image shown 1n the mirror look alike. It”s 
Impossible If you want to accept the body and reject the 
Image, because the body 1s also unreal. The body originally 1s 
not different from the Image; you could not accept one and 
reject the other. While you want to accept one and reJect the 
other, you are very far away from the truth. Also, while you 
like the holy and dislike the unholy, you are bobbing up and 
down In the sea of birth and death. Similarly, when affliction 
appears In your mind, blissfUlness can not be found 
anywhere. If you don”t discriminate against any appearance, 
you wIll enter the Way quickly. 


Buddhas of the three times are in your body. Covered by 
external phenomena, and blurred by habit, you delude 


132 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


yourself. When your mind has no thought, you are all the 
Buddhas of the past. When your action comes from serenty, 
you are all the Buddhas of the future. When you respond to 
circumstances naturally, you are all the Buddhas of the 
present. When your mind 1s pure and does not cling to the six 
fields of the senses, you are the Apart From Defilement 
Buddha. When you come and leave freely, you are the 
Supernatural Power Buddha. When you are peaceful and 
happy In any place, you are the Unconstrained Buddha. When 
your mind 1s pure and luminous, you are the Shining Light 
Buddha. When your mind 1s firmly trained in dharma, you are 
the Indestructible Buddha. Just one true nature, but you 
manIfest in countless forms. 


HƯƠNG HẢI (1628 - 1715) 


NOTE: Decades ago, I asked my root master, the Zen Master 
Tích Chieu, “Should I recite the name of the Buddha every 
day?” My master replied, “You only recite the name of the 
Buddha correctly 1f your hands also recite the name of the 
Buddha -- and so do your feet.” 


And now, this below poem I composed many years ago as 
offering to the Buddhas. 


CHANTING THE BUDDHAS NAME 


Namo Amitabha Buddha 
Namo Amitabha Buddha 
Namo Amitabha Buddha 


I vow to take refuge 1n the Buddha, 
in the Dharma, and 1n the Sangha 


133 


NGUYÊN GIÁC 


Of the three perlods oftime 

My past misdeeds I now repent 

My new virtue [ do my best 

I chant with my whole body and mind 
Namo Amitabha Buddha 


Chanting the Buddha”s name I vow to take rebirth 
as words wriften in Buddhist scrIptures 

as raIns to bless the rice fields 

as a dharma boat to carry humans 

to cross the river of suffering 

Namo Amitabha Buddha 


I chant the Buddhaˆs name with my hands that raise the fallen 
and help them cross the rIver 

I chant the Buddha”s name with my feet that walk thousands 
of miles and lead the lost ones home 

I chant the Buddha's name with my words that become 
poems and awaken humans 

I chant the Buddha”s name with my whole body and mind 
that Iives fully with compasslon and helps countless humans. 


Chanting the Buddha”s name with my whole body and mind, 
I see the Buddha appear in my shining mind 

Looking at the mind, you wIÏll see Buddha 

Look at Buddha, you will see the mind 

Watching your mind, you wIÏll see the shore of Nirvana 
Namo Amitabha Buddha 


Gently chant the Buddhaˆs name 

See every word arise and vanish 

See every thought come and go clearly 

The pure land becomes your whole body, and your mind 


134 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


becomes the boundless light 
Namo Amitabha Buddha. 


CHƯ PHẬT TRONG TA 


Vọng thân tới gương soi bóng, bóng với vọng thân giống 
nhau. Chỉ muốn để thân bỏ bóng, thì thân có thực đâu nảo ! 
Thân vốn không khác gì bóng, một không, một có được sao ? 
Nếu muốn lây một, bỏ một, hăng cùng chân lý cách xa. Lại 
mến Thánh ghét phảm, nổi chìm trong biển sanh tử. Phiền 
não nhân tâm nên có, tâm không phiền não ở đâu? Chẳng 
nhọc phân biệt lấy tướng, tự nhiên được đạo chóng mau. 


Ba đời chư Phật đều ở trong thân ta, chỉ vì tập khí làm mờ 
ám, ngoại cảnh làm ngăn trở, khiến ta tự mê đi. Nếu trong 
lòng ta được vô tâm là Phật quá khứ. Trong lặng lẽ mà khởi 
tác dụng là Phật vị lai. Tùy cơ ứng vật là Phật hiện tại. Ta 
thanh tịnh không nhiễm ô lục trần là Phật Ly Cấu. Ta ra vào 
không gì làm trở ngại là Phật Thần Thông. Đến đâu cũng an 
vui là Phật Tự Tại. Một tâm trong sáng là Phật Quang Minh. 
Tâm đạo bên chắc là Phật Bất Hoại. Ta biến hóa vô cùng chỉ 
do một chân tánh mà thôi. 


HƯƠNG HẢI (1628 - 1715) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Nhiều thập niên trước, tôi hỏi Thiền Sư Tịch 
Chiếu, “Con có nên niệm Phật hằng ngày không?” Thây tôi 
trả lời, “Con chỉ niệm Phật đúng được, nếu tay con cũng niệm 
Phật - và chân con cũng niệm Phật.” 

Và bây giờ, bài thơ dưới đây, tôi làm nhiêu năm trước để 
cúng dường chư Phật. 


135 


NGUYÊN GIÁC 
NIỆM PHẬT 


Nam Mô A Di Đà Phật 
Nam Mô A Di Đà Phật 
Nam Mô A Di Đà Phật 


Quy y trọn thân tâm 
ba đời Phật Pháp Tăng 
tội cũ con sám hối 
thiện mới con tinh cần 
thân tâm một niệm 
Nam Mô A Di Đà Phật 


Niệm Phật nguyện vãng sanh 
thành chữ viết trang kinh 
thành mưa cho lúa mọc 
thành thuyền pháp qua sông 
cứu người thoát khô 

Nam Mô A Di Đà Phật 


Niệm Phật là tay niệm Phật, nâng người té ngã, dìu người qua 
sông 

Niệm Phật là chân nệm Phật, đi muôn ngàn dặm, đưa người 
tới nhà 

Niệm Phật là lời nệm Phật, hóa chữ thành thơ, gọi người tỉnh 
giác 





Niệm Phật là thân niệm Phật, toàn thân từ bị, độ vô lượng 
người 

Niệm Phật niệm toàn thân 

Phật hiện sáng ngời tâm 

nhìn tâm là thấy Phật 

nhìn Phật là thấy tâm 


136 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


quay đầu là bờ 
Nam Mô A Di Đà Phật 


Niệm Phật nghe dịu dàng 
từng chữ hiện rồi tan 
thấy từng niệm ngời sáng 
Tịnh độ hóa toàn thân 
hiện tâm vô lượng 

Nam Mô A Di Đà Phật. 


33 


THE LAMP 


From the lamp of mind, the Buddha”s eyes arise. 

The Way of Zen 1s transmitted with the four wide-open eyes 
The lamp keeps lighting up forever, 

and empowers Zen foresfers to help human beings. 


CHÂN NGUYÊN (1647 - 1726) 


NOTE: Light the lamp, clear the darkness, follow the 
Buddha, and become a walking temple. When you realize the 
empftiness nature, the compassion arises naturally. Keep the 
light shining, and help others attainn liberatlon. Nothing 1s 
more precIous than entering the Bodhisattva Way. 


The eyes. The eyes. How can the master pass down the lamp 
Of Zen to students via the eyes? Actually, via the wIsdom 
eyes, not the bodily eyes. A koan says that you should see as 
a blind person, hear as a deaf person, and talk as a mute 


137 


NGUYÊN GIÁC 


p€rson; 1t means that your whole body and mind walk, stand, 
sit and lie down 1n the non-self realization. 


In the Thag 8l (Verses of the Senior Monks), Ven. 
Mahakaccayana wrote a poem of eight stanzas. The last two 
stanzas are as follows. 


All is heard with the ear, 
all 1s seen with the eye; 
the wIse ought not forsake 
all that 1s seen and heard. 


Though you have eyes, be as 1f blind; 

though you have ears, be as 1f deaf; 

though you have w1sdom, be as 1f stupid; 

though you have strength, be as 1f feeble. 

And when 1ssues come up 

lie as still as a corpse. (Translated by Bhikkhu SuJato) 


NGỌN ĐÈN 


Một ngọn đèn tâm mắt Phật sinh, 
Truyền nhau “bốn mắt ngó” phân minh. 
Ngọn đèn mãi nối sáng vô tận, 

Trao gởi thiền lâm dạy hữu tình. 


CHÂN NGUYÊN (1647 - 1726) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Hãy thắp ngọn đèn, xua bóng tối, theo Đức 
Phật, và tự thân trở thành một ngôi chùa di động. Khi bạn 
nhận ra tánh không, thì từ bi khởi dậy tự nhiên. Hãy giữ ngọn 
đèn sáng hoài, và hãy giúp người khác giải thoát. Không có gì 


138 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
quý giá hơn là bước vào Bồ Tát Đạo. 


Mắt. Mắt. Làm thế nào vị Thầy có thê truyền ngọn đèn Thiền 
cho môn đệ qua cặp mắt? Thực sự, chỉ là qua mắt tuệ, không 
phải mắt thịt. Một công án nói rằng bạn nên thấy như người 
mù, nghe như người điếc, và nói như người câm; có nghĩa là, 
toàn thân tâm bạn đang đi, đứng, ngồi và nằm trong chứng 
ngộ vô ngã. 


Trong Thag 8.I (Trưởng Lão Tăng Kệ), ngài Mahakaccayana 
viết bài thơ 8 đoạn, với 2 đoạn cuối như sau. 


Tất cả được nghe với tai, 

tất cả được thấy với mắt; 

người trí không nên xa lìa 

tất cả những gì được thấy và nghe. 


Mặc dù ngươi có mắt, hãy làm như mù; 

mặc dù ngươi ó tai, hãy làm như điếc; 

mặc dù ngươi có trí tuệ, hãy làm như khờ; 

mặc dù ngươi có sức mạnh, hãy làm như mong manh. 
Và khi có chuyện xảy ra 

hãy năm tịch lặng y hệt xác chết. 


54 
LEAVING THE WORLD 


Oh, monks! The anclent masters said, “You should keep 
seeing that the five aggregafes are emptiness, that the four 
elements are non-self, that the true mind has no form, that all 


139 


NGUYÊN GIÁC 


things neither come nor leave, that when you were born the 
minds nature dịd not come, that when you die the mind's 
nature wlll not leave, that when the mind 1s In stillness 
completely you will see the mind and the outer world are one 
in Suchness. 


Seeing that constantly, you will soon attainn enlightenment, 
gainn freedom from the three perlods of time, and become 
those who leave this world. It 1s Important to you not to cling 
to anything. 


THONG THIEN (?— 1228) 


NOTE: Constantly observe this. Many ancIent Zen masters In 
Vietnam asked the practitioners to do this. It”s very hard to 
put Into practice; however, after you have the first glimpse of 
that insight, you wIll continue observing this comfortably and 
wIll enJoy the world differently. 


Buddha once held up a flower before the monks. All the 
monks were silent, awalting his word; except one, only 
Mahakasyapa smiled. Then Buddha said that he Just gave the 
true dharma transmission to Mahakasyapa. That was the 
beginning of the Zen tradition. 


Why? Because the other monks saw the flower as fÏower, as 
something that the Buddha held up, as something was seen by 
them? Because only Mahakasyapa saw the flower as a flower, 
as something that the Buddha held up, as something was seen 
by him, and as something his mind manifesting? Because 
Mahakasyapa became one with the flower? Watch your mind. 
Don't say a word. Just live the Suchness. 


140 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


How can we have the Insight of Suchness? In the SA 296 
Sutra, the Buddha said: "Because this exists, that exists. That 
1s the dharma of arising by the causal condition." And thus, 
one who attains the ripht wisdom will neither ponder nor 
cling to any name-and-form that may or may not exist In the 
past, future and present. 


XUẤT THẺ 


Đâu chẳng nghe người xưa nói: “Chỉ xem năm uẫn đều 
không, tứ đại vô ngã, chân tâm không tướng, không đi không 
lại, khi sanh tánh chẳng đến, khi tử tánh chắng đi, yên tĩnh 
tròn lặng, tâm cảnh nhất như.” Chỉ hay như thế, liền đó chóng 
liễu ngộ, không bị ba đời ràng buộc, bèn là người xuất thế. 
Cần thiết chẳng được có một mảy may thú hướng. 


THÔNG THIÊN (? - 1228)- Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Hãy cứ nhìn như thế liên tục. Nhiều Thiền Sư 
tại Việt Nam thời xưa vẫn bảo Thiền Sinh làm như thế. Rất 
khó để tu tập như thế; tuy nhiên, sau khi bạn lần đầu thấy 
được thị kiến đó, bạn sẽ giữ cái nhìn đó liên tục dễ hơn, và sẽ 
hân thưởng thế giới này khác đi. 


Đức Phật một lần đưa cao một bông hoa trứơc các vị sư. Tất 
cả các sư đều im lặng, chờ Đức Phật nói; chỉ trừ một sư, Ngài 
Ma Ha Ca Diếp mỉm cười. Rồi Đức Phật nói rằng Phật mới 
trao truyền chánh pháp cho Ma Ha Ca Diếp. Đó là khởi đầu 
của Thiền Tông. 


Tại sao? Có phải vì các sư khác thấy hoa như là hoa, như một 
vật mà Đức Phật cầm đưa lên, như một vật được họ nhìn 


141 


NGUYÊN GIÁC 


thấy? Có phải vì chỉ duy ngải Ma Ha Ca Diếp thấy hoa như là 
hoa, như một vật mà Đức Phật cằm đưa lên, như một vật 
được Ma Ha Ca Diếp nhìn thấy, và như một vật mà tâm của 
Ma Ha Ca Diếp đang hiển lộng? Có phải vì Ma Ha Ca Diếp 
trở thành một với hoa? Hãy nhìn tâm của bạn. Đừng nói một 
lời. Hãy sông cái Như Thị. 


Làm thế nào chúng ta có thể có tuệ nhãn Như Thị? Trong 
Kinh Tạp A Hàm SA 296 Sutra, Đức Phật nói: "Bởi vì cái này 
có, nên cái kia có. Đó là pháp duyên khởi." Và như thế, người 
nảo có trí tuệ chơn chánh sẽ không suy nghĩ về hay dính mắc 
vào bất kỳ danh-sắc nào (thân-tâm nào) mà nó có thể hay 
không có thể có mặt trong quá khứ, vị lai và hiện tại. 


5 
FROM THE EMPTINESS 


Originally rootless 

the dharmas come from the emptiness 
and will leave the emptiness, 

I originally neither come nor leave, 
and do not bother with birth and death. 


NHU TRUNG LAN GIAC (1696 - 1733) 


NOITE: Birth and death? How can we step Into the deathless? 
Just see that you die Instantly and completely in every 
moment of your life. That means that you live with the 
deathless afier your mind undergoes the death of desrre, 
hatred, and delusion. Zen says that every moment should be 
the moment of the great death. A koan says that you should 


142 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


rob the plows of the poor farmers, and steal the food of the 
hungry persons; 1t means that you should not ponder and 
cling to the forms, the sounds, the odors, the flavors, the 
feelings, and the thoughts that you encounter. 


Another koan says that you should give away all the things 
you have, Including your wIfe and children; 1t means that you 
should turn away from all the forms, the sounds, the odors, 
the flavors, the feelings, and the thoughts that you may 
€ncOuner. 


The SN 12.11 Sutta says that there are four kinds of food that 
help maintain beings in the worlds: edible food, contact, 
mental Intention, and consclousness. These four kinds of 
nutrimment have craving as their source. When you quit 
craving and turn away from the four kinds of food, you are 
steppIng I1nfo the deathless stafe. 


TỪ KHÔNG MÀ TỚI 
Vốn từ không gốc 

Từ không mà đến 

Lại từ không mà đi 

Ta vốn không đến đi 
Tử sanh làm gì lụy. 


NHƯ TRỪNG LÂN GIÁC (1696 - 1733)— Bản dịch HT 
Thanh Từ 


GHI NHẬN: Sinh và tử? Làm thế nào chúng ta có thể bước 
vào cảnh giới bất tử? Hãy nhìn thấy rằng bạn chết tức khắc và 
toàn diện trong từng khoảnh khắc của đời bạn. Nghĩa là bạn 


143 


NGUYÊN GIÁC 


sông với bất tử sau khi tâm bạn trải qua cái chết của tham sân 
si. Thiền Tông nói rằng từng khoảnh khắc nên là khoảnh khắc 
của cái chết lớn. Một công án nói rằng bạn nên cướp cày của 
nông dân nghẻo, và nên trộm thực phẩm của người đói; nghĩa 
là, bạn không nên suy tưởng và dính vảo sắc, thanh, hương, 
vị, cảm thọ và các niệm mả bạn thấy hiện ra. 


Một công án khác nói răng bạn nên bố thí toàn bộ những gì 
bạn có, kế cả vợ và con; như thế nghĩa là bạn nên quay lưng 
ra khỏi toàn bộ cái được thấy, cái được nghe, cái được ngửi, 
cái được nếm, cái được cảm thọ, và cái được suy nghĩ tư 
lường mà bạn có thể gặp. 


Kinh SN 12.11 Sutta nói rằng có bốn loại thực phẩm duy trì 
chúng sinh trong các thế giới: đoàn thực (thức ăn được), xúc, 
tư niệm thực, và thức thực. Bốn loại thức ăn này có tham ái là 
cội nguồn. Khi bạn từ bỏ tham ái và quay lưng đối với bốn 
loại thức ăn, bạn đang bước vào cảnh giới bắt tử. 


56 
THE HIGHEST 


The highest person practices the unconditioned dharmas. 
The second-ranked person cultivates both merit and wisdom. 
The third-ranked person does good and avoids evIl. 

The fourth-ranked person 1s a superior scholar of the Three 
Baskets of Buddhist Scriptures. 


TUƠNG QUANG (1741 —- 1830) 


NOTE: Who could step Into the realm of the unconditioned 


144 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


dharmas -- the profound mind of Nirvana? Was that 
Venerable Mahakasyapa, who smiled when Buddha twirled a 
flower before the assembly of monks, and 1n another 
Occurrence was 1nvited by Buddha to share the seat? 


This Zen poem divides practicing Buddhists 1nto four øgroups: 
the highest-ranked are those who drop all things, transcend all 
good and evil; second, those who practice the Bodhisattva 
Way, cultivate both merit and wisdom; third, those who 
practice the normal way -— doing good and avoiding evil; 
fourth, those who memorIze Buddhist Scriptures and don't 
practice the Buddha's teachings. 


We should ask the following question here: who has gone 
beyond both good and evil? In The Dhammapada, Buddha 
says 1n verse 39 that the person who drops all good and evil 
has no fear at all, in verse 97 that the person who destroys 
causes for all good and evil 1s the ultimate human, 1n verse 
126 that the person who does not cling to all good and evil 
attains NIrvana, In verse 267 that the person who throws out 
all good and evil 1s called a monk, and In verse 412 that the 
person who transcends the ties of all good and evIl 1s called 
by Buddha a brahman. Just be compassionate, do good deeds, 
and see that nobody has ever done anything and that nothing 
has ever been done. 


BẬC NHẤT 


Người bậc nhất tu pháp vô vi 
Người bậc nhì phước tuệ đầy đủ 
Người bậc ba làm thiện chừa ác 


145 


NGUYÊN GIÁC 
Người bậc tư tam tạng tinh thông. 
TƯỜNG QUANG (1741-1830)— Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Ai có thể bước vảo cảnh giới của vô vi — của 
Niết Bàn Diệu Tâm? Có phải đó là ngài Ma Ha Ca Diếp, vị sư 
mỉm cười khi Phật cầm hoa lên xoay nhẹ trứơc tăng chúng, và 
trong trường hợp khác đã được Phật mời chia sẻ chung chỗ 
ngồi? 


Bài thơ Thiền này chia Phật Tử làm bốn nhóm: bậc nhất là 
những vị buông bỏ vạn pháp, siêu vượt cả thiện ác; bậc nhì là 
người fu Bỏ Tát Hạnh, vun trồng phứơc và huệ; bậc ba là tu 
pháp bình thường — làm lành và lánh dữ; và bậc tư là những 
vị thuộc Kinh Phật mà không tu theo lời Phật dạy. 


Chúng ta nên hỏi câu này: AI đã vượt qua cả thiện và ác? 
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói trong đoạn 39 rằng người 
đã buông bỏ cả thiện và ác thì không sợ hãi gì, nói trong đoạn 
97 rằng người đã phá hủy các nhân duyên cho mọi pháp thiện 
và ác là người tôi thắng, nói trong đoạn 126 rằng người không 
trụ vào tất cả pháp thiện và ác thì thành tựu Niết Bàn, nói 
trong đoạn 267 răng người đã ném bỏ hết mọi pháp thiện và 
ác thì được gọi là một vị sư, và nói trong đoạn 412 rằng người 
vượt qua sự trói buộc của mọi pháp thiện và ác thì được Phật 
gọi là một vị Bà La Môn. Hãy từ bị, hãy làm việc thiện, và 
hãy thấy rằng không có ai đã từng làm bất cứ gì, và rằng 
không hề có việc gì đã từng được làm. 


57 


PRACTICE 


146 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


You should know that the way ofZZen must be asked, 
Investigated and enlightened by yourself, neither by others 
nor by anything. 

Layman Pang once asked Zen Master Mazu, “Who 1s 
companionless among all phenomena?” 

Mazu said, “After you swallow all the water 1n the West 
River In one gulp, I will tell you.” 

Is that the answer? Or something marvelous here? Or 
pormnting directly to the person not making friends with all 
phenomena? ©r 1s there a secret not to be transmitted? 


Investigate every bịt from that koan, seek to get to the 
ultimate; don't distort Intentionally, don”t explain wrongÌy 
with your own opInion, and also don”t throw 1t all away. Even 
busy at work, you should keep your mind on the koan; even 
1n leisure time, keep 1nvesfigating 1t. 

Disregard anything almost-cooked, disregard anything near- 
raw. Also don”t discuss anything that may relate to “the 
person goIng to the ultimate, and the story of the ultimate” -- 
whether one or two, exIstence or non-exIstence, unhoÌy or 
holy, reasonableness or sensibleness, secularness or Buddhist 
dharma. Keep observing your mind like that. You will 
suddenly see the mind blossom vastly -- you wIll become 
profoundly enlightened, and laugh Joyfully. 


THACH LIEM (crrca 17th century) 


NOTE: Zen Master Thach Liem had the heart of a loving 
grandmother, and gave very clear Instructlons on how to do 
koan practice. Just Investigate a koan all day and nipht. 
Always keep your mind on the koan, watch 1t, observe 1t, 
Investigate 1t, but don”t cling to any thought. No further 


147 


NGUYÊN GIÁC 
comment should be g1ven here. 


Dontt force your mind; Jjust do 1t effortlessly. Zen masters say 
that any force you put on your mind will make everything go 
wrong. They say that don't put rocks on ørass; Just uproot the 
grass. The qulet, effortless aftention leads your mind Into a 
realm where you know that you dont know. This state of 
mind 1s also called as "a great doubt." The Chinese Zen 
master Da Hui (1089-1163) said that a great doubt would 
lead to a great awakening. Just observe the mind of "donft 
know"”" where any thought vanishes Instantly right at the 
momernt 1t arIses; 1t 1s also where you see not a trace of the 
three poIsons (greed, hatred, and delusion). It is the unknown 
mind, where there 1s not a trace of the past, present, and 
future. 


Listening to the koan with your whole body and mind 1s one 
of the best ways to do the koan practice. Listen to every 
worđs meaning from the koan, to every word's sound from 
the koan, to any response from your body and mind, and to 
the space created by words and sounds from the koan. The 
way of listening is discussed ¡n the Šuraägama Sutra. At the 
moments you pay attentlon to listening, all your thoughts 
completely vanish and your mind 1s freed from desire, hatred, 
and delusion. Listening 1s one of the best ways to experlence 
the world as a newborn baby, to be freed from all the 
memorles, and to live with the "don't know mind." 


THIÊN TẬP 
Nên biết rằng thiền đạo quí tự mình tham cầu, tự mình giác 


148 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


ngộ, chăng phải do ở người khác, do ở sự vật vậy. 

Chăng thấy Bảng Công hỏi Mã Đại Sư rằng: “Cái người 
chăng làm bạn cùng vạn pháp ấy, là người thế nào?” 

Đại Sư nói rằng : “Bao giờ ngươi uống một hơi hết cả nước 
sông Tây Giang, ta sẽ nói với ngươi.” 

Lời nói ấy, có phải là câu trả lời chăng ? Hay tỏ ra một cơ vi 
mâu nhiệm gì khác chăng? Hay chỉ thắng cái người chẳng 
cùng vạn pháp làm bạn chăng? Hay có cái bí mật chẳng 
truyền, ngụ ở trong ấy chăng? 


Thử đem ra suy gẫm từng lẽ, tìm cho đến cứu cánh; chắng 
khá xuyên tạc một cách cưỡng ép, đem ý thức riêng mà giải 
nghĩa quấy quá, lại chắng nên nhất thiết bỏ qua; nên làm sao 
trong bận rộn cũng cứu cánh như thế, nhàn hạ cũng cứu cánh 
như thể, dầu gặp cảnh nghịch bế tắc chăng thông cũng cứu 
cánh như thể; mặc kệ chỗ sông gần chín, chỗ chín gần sống, 
lại chớ bản đến “con người đi đến cứu cánh và câu chuyện 
cứu cánh” ây là một là hai, là có là không, là phàm là thánh, 
là lý là tình, là đời là phép Phật; dụng tâm đến đó, rồi bỗng 
nhiên trong trí mở mang rộng rãi, đại giác ngộ và cười xòa 
lên. 


THẠCH LIÊM (~ 17th century)— Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Thiên Sư Thạch Liêm có quả tim của một bà cụ 
yêu thương con cháu, và đã cho hướng dẫn rõ ràng về cách 
tập thiền công án. Hãy khảo sát một công án suốt mọi thời. 
Luôn luôn chú tâm vào công án, nhìn nó, quan sát nó, khảo 
sát nó, nhưng đừng dính vào bất kỳ niệm nào. Không nên đưa 
thêm lời bình nào nơi đây. 

Đừng cưỡng bách tâm bạn; hãy làm một cách thoải mái, 
không nỗ lực. Các Thiền sư nói răng bất kỳ áp lực nào bạn 


149 


NGUYÊN GIÁC 


đặt lên tâm bạn cũng sẽ làm mọi thứ sai lạc. Họ nói rằng đừng 
đè đá lên cỏ, mà hãy nhồ gốc rễ cỏ. Sự chú tâm lặng lẽ và 
không nỗ lực sẽ dẫn tâm bạn tới nơi mà bạn biết rằng bạn 
không biết. Trạng thái tâm nảy cũng gọi là "nỗi nghỉ lớn." 
Thiền sư Trung Hoa Đại Huệ nói rằng nỗi nghi lớn sẽ dẫn tới 
một giác ngộ lớn. Hãy quan sát tâm "không biết" đó, nơi bất 
kỳ niệm nào cũng tan biến tức khắc ngay khi vừa khởi lên; đó 
cũng là nơi bạn không thấy chút nào của tam độc (tham, sân, 
si). Đó là tâm không biết, nơi không một chút nào dính tới 
quá khứ, hiện tại và vị lai. 


Lắng nghe công án với toàn bộ thân tâm của bạn là một trong 
những cách tốt nhất cho pháp Thiền công án. Hãy lắng nghe ý 
nghĩa từng chữ trong công án, hãy lắng nghe từng âm thanh 
của chữ trong công án, hãy lắng nghe từng phản ứng trong 
thân tâm bạn, và hãy lắng nghe từng koảng không gian ạo ra 
từ chữ và âm thanh trong công án. Kinh Lăng Nghiêm đã giải 
thích về pháp lăng nghe. Trong các khoảng khắc bạn lắng 
nghe, tất cả niệm biến mất hoàn toàn, và tâm của bạn xa lìa 
tham sân si. Lắng nghe là một trong những cách tốt nhất để 
kinh nghiệm thế giới như một em bé mới ra đời, để xa lìa tất 
cả ký ức, và để sông với cái "tâm không biết." 


58 
THE SIX WORDS 


Sitting still on Dai Hung Mountann for so many years, 

my body 1s ending; but truly the way 1s not. 

Holding the six words constantly, being preordained, 

I now pass them on to future generations and reveal the way 


150 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
of Zen. 
PHO TINH (crrca I9th century) 


NOTE: Nowadays, a maJorly of Vietnamese Buddhists 
practice the Pure Land teachings, keep “holding the six 
worđds” -- reciting the name of Amitabha Buddha and wishing 
to be reborn In the Pure Land. Many of them practice together 
Zen and the Pure Land. Is Zen different from the Pure Land 
school? The debate 1s ongoing. Some, including Zen Master 
Pho Tỉnh, say the two schools are not different. 


The Zen Master Tran Thai Tong (1218 — 1277) wrote in The 
Record of The Emptiness: 


"Ajier recogHmizing that mỉnd ¡is actually the Buddha, the 
wisesf persons don need to practice any more. When you 
see, hear, sense, confernplate or observe, nothing could cling 
fo your mind any more. The mind that contemplates and the 
things which are contemplated are originally pure, thus, ïf iS 
called as the unmoving Suchness or the Buddhas body. The 
Buddha s body is your body, not two. Al] the aqppearances are 
not fwo things (the seer and the seen, the hearer and the 
heard...); your nafure oƒ mind exists without end, peaceƒfully 
and unintentionally. lt is also called the living Buddha. 


The middle-level persons depend on mindfulness oƒ the 
Buddha. Diligemtly and constantly, they keep mindƒfulness on 
the Buddha and see their mind becomes virtuowus completely. 
lhe virtuous thought qappear, and the cevil thoughís 
disappear. When all evil thoughfs are gone, only the VirfHous 
thoughts exist Being the product oƒ COHSCÌOMSN€SS, €V€ery 
thought arises and vanishes. When the thoughts vanish, the 


151 


NGUYÊN GIÁC 


consciousness sfays on the right path. When these humans 
die, they will attain Nirvana -- the state oƒ the Deathless, the 
Bliss, the Selƒ, and the Pure; that is the way oƒ Buddhism. 


The third-ranked persons keep chamting the Buddha s name, 
wish to see the Buddha appearance, vow to take rebirth ïn 
the Buddha s land, and practice day and night with unftiring 
devotion. Aƒfler they die, they will take rebirth in the Buddha s 
land have new chances fo study and practice, affain 
enlightenment, and enter the Buddhahood.” 


It is noteworthy that Tran Thai Tong did not say clearly about 
the method of chanting Buddha's name. 


SÁU CHỮ 


Nhiều năm ngôi tịnh núi Đại Hùng 
Quả thật thân cùng đạo chẵng cùng 
Sáu chữ chuyên trì thân thọ ký 
Truyền mãi đời sau sáng Tổ tông. 


PHÓ TỊNH (~ thế kỷ 19)— Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Hiện nay, đa số Phật Tử Việt Nam tu theo pháp 
Tịnh Độ, liên tục “thọ trì sáu chữ” — niệm danh hiệu Phật A 
DI Đà và nguyện sinh vào cõi Tịnh Độ. Trong đó, nhiều 
người song tu cả Thiền Tông và Tịnh Độ. Có phải Thiền khác 
với Tịnh Độ? Cuộc tranh luận vẫn đang tiếp diễn. Một số vị 
thầy, trong đó có Thiền Sư Phổ Tịnh, nói rằng hai tông phái 
này không khác gì nhau. 


Thiền sư Trần Thái Tông (1218 — 1277) đã viết trong sách 


152 


THE WAY OE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
Khóa Hư Lục: 


“Bác thượng trí thì tâm tức là Phật, chẳng nhờ tu thêm. Niệm 
tức là trần, chẳng cho một điểm. Niệm trần vốn tịnh, nên gọi 
như như bất động, tức là thân Phát. Thân Phật tức là thân ta, 
không có hai tướng. Tướng tướng không hai, lặng lẽ thường 
CỎn, còn mà chẳng biết, đó là Phát sống. 


Bậc trung trí ắt nương niệm Phật. Chú ý chuyên cần, niệm 
niệm chẳng quên, fự tâm thuần thiện. Niệm thiện đã hiện, 
niệm ác liền tiêu. Niệm ác đã tiêu, chỉ còn niệm thiện. Do 
niệm là ý niệm, nên niệm niệm diệt đó. Khi niệm diệt ắt về 
chánh đạo. Lúc mạng chung được vui Niết-bàn - thường lạc 
ngã tịnh - là Phật đạo vậy. 


Bậc hạ trí thì miệng siêng niệm lời Phật, tâm muốn thấy 
trởng Phật, thân nguyện sanh về nước Phật. Ngày đêm siêng 
năng tu hành, không có thối chuyển. Sau khi mạng chung, ty 
niệm thiện đó được sanh về nước Phật. Sau được chư Phật 
dạy bảo chánh pháp, chứng được bồ-đề, cũng vào quả Phật.” 
(Bản dịch của HT Thanh Từ) 


Cần ghi nhận răng Trần Thái Tông không nói rõ ràng về 
phương pháp niệm danh hiệu Phật. 


59 
LIKE AA DRAGON 


Above -- there 1s not a piece of tile to cover the head. 
Below — there 1s not a piece of øround to thrust a stick Info. 
Either you change clothes and walk straight on the path 


153 


NGUYÊN GIÁC 


or you carry the staff and leave 
when you turn, move and touch, Just act like a dragon leapIng 
and biting the target. 


TỊNH KHÔNG (? - 1170) 


NOTE: The Image of dragon, king of animals, 1s used only 
for the emperors In Vietnam. Legends say that the dragon 
always hits the target correctly. Similarly, the Zen practitioner 
has a target to hit -- keep watching the mind correctly, see the 
empty nature of the mind, and feel the river of impermanence 
constantly flow through your whole body and mind. 


How can you live while you have no roof above your head 
and no land under your feet? The poem above says that you 
have to mindfully live in every moment --- Just like a dragon 
that always bites precIsely the target. This koan means that 
your mind should lean on nothing, incline toward nothing, 
and mindfully live with the emptiness 1nwardly and 
outwardly. It also means that you have to mindfully live the 
featureless consclousness. The DN II Sutta says that when 
you live with the featureless conscIlousness, you are stepping 
Iinto the NIrvana. 


What 1s featureless consclousness? Is that something you 
have to build up or cultivate? No. You don't have to spend 
time to build up or cultivate for the featureless consciousness. 
You dont have to amass anything. Just let all things go. Just 
let all things flow In the wind of Impermanence. Just face the 
scenes and dont cling to anything you see, hear, sense and 
perceive. Just keep mindfulness while walking, standing, 
sitting, lying down and cling to nothing, inwardly and 
outwardly, from the past, future, and present. Actually, the 


154 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


featureless consciousness appears 1n the mind as the reflectIive 
nature ofthe mirror; 1t 1s already there. 


NHƯ RÔNG 


Trên không miếng ngói che, 
Dưới không đất căm dùi. 

Hoặc đổi áo thăng đến, 

Hoặc xách trượng mà đi. 
Khoảng chuyên động xúc chạm, 
Tợ rồng vẫy đớp môi. 


TỊNH KHÔNG (? - 1170) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Hình ảnh con rồng, vua của loài thú, được dùng 
riêng cho các hoàng để tại Việt Nam. Truyền thuyết kế rằng 
rồng luôn luôn tấn công mục tiêu chính xác. Tương tự, Thiền 
có một mục tiêu để nhắm vào — liên tục quán sát tâm đúng 
pháp, nhìn thấy tánh không rỗng rang của tâm, và cảm thọ 
dòng sông vô thường liên tục chảy xuyên qua thân tâm mình. 


Làm sao bạn sống trong khi không có mái nảo che đầu và 
không mảnh đất nảo dưới chân? Rồi bài thơ trên nói rằng bạn 
phải tỉnh thức sống như thế trong từng chuyên động thân tâm 
---y hệt con rồng luôn luôn đớp trúng mỗi. Công án này có 
nghĩa là tâm bạn không nên dựa vào bắt cứ gì, không nghiêng 
về bất cứ gì, và tỉnh thức sống với nhận biết tánh không, cả 
trong và ngoài. Nó cũng có nghĩa là bạn phải tỉnh thức sống 
với thức không-đặc-tướng. Kinh DN 11 nói rằng khi bạn sống 
với tâm không có đặc tướng nảo, bạn đang bước vào Niết 
Bản. 


155 


NGUYÊN GIÁC 


Thức không đặc tướng là gì? Có phải đó là cái gì bạn phải 
xây đắp hay vun trồng? Không. Bạn không cần mất thì giờ 
xây đắp hay vun trồng cho thức không đặc tướng. Bạn không 
cần gom thêm cái gì vào. Hãy buông bỏ hết. Hãy để mọi thứ 
trôi theo dòng sông vô thường. Hãy đối cảnh và đừng dính 
vào bất cứ gì bạn thấy, nghe, cảm thọ và nhận biết. Hãy giữ 
chánh niệm trong khi đi, đứng, ngồi, nằm và đừng dính gì 
vào, cả với nội xứ và ngoại xứ, trong các thời quá khứ, tương 
lai và hiện tại. Thực sự, thức không đặc tướng sẽ hiển lộ trong 
tâm như tánh phản chiếu của gương; nó có sẵn đó. 


60 
BIRTH AND DEATH 


Profound and omnIpresent, the true nature 1s orIginally 
emptiness and stillness. 

Not identical to birth and death, 1t functions unhindered. 
Thus, birth comes from nowhere, and death goes nowhere. 


DAO HUE (crrca 12th century) 


NOTE: How can you see and hear Ifs stillness? Sitting 
mofIonless and silencing all the noise? The stillness of nature 
1S not separate from the motlon or the noIse. You will touch 
1t, feel 1t, see 1t, hear it when you realize the nonself nature of 
all things. 


The Zen Master Thuong Chieu, my Dharma uncle, once was 
asked about the way of Zen. The old monk Thuong Chieu 


156 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


took a small pebble, threw 1t at a wall, and asked 1f the 
student heard the sound of the pebble hitting the wall. The 
student said, “Yes, Master. I heard 1t.” Zen Master Thuong 
Chieu said, ““Phat”s the Way.” It 1s noteworthy that some Zen 
masters prefer to strike a gong, or pluck a nail, or call the 
student by name, or ask the student about the sounds outside 
the hall. 


Suppose that you are listening to a song. While you pay 
attention to listening, you can not get caught by all things of 
the past. If you cling to the sounds or anything of the past, 
you will miss many parts of the song. Furthermore, you can 
not cling to the sounds of the present, because they 1nstantly 
flow Into the past and you will also miss many parts of the 
song. And you can not clng to the sounds of the future, 
because they do not come yet. Through listening with your 
whole body and mind, you turn away from all things of the 
pasf, present, and future. The three poIsons --- desire, hatred, 
and delusion --- fade away 1n your mind. Through listening 
with your whole body and mind, your mind easily realizes 1ts 
nature of emptiness and non-self. 


SINH VÀ TỬ 


Chân tánh diệu viên, thê tự không tịch, 
vận dụng tự tại, chăng đồng với sanh tử. 
Thế nên, sanh không từ đâu đến, tử chăng đi về đâu. 


DAO HUE (~ 1190) — Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Làm sao bạn có thể thấy và nghe tánh không 


157 


NGUYÊN GIÁC 


tịch đó? Ngồi bất động và tắt hết mọi tiếng ồn? Tánh vắng 
lặng không rời khỏi sự chuyên động hay tiếng ồn. Bạn sẽ sờ 
chạm nó, cảm nhận nó, thấy nó, nghe nó khi bạn chứng ngộ 
tánh vô ngã của vạn pháp. 


Thiền Sư Thường Chiếu, vị sư thúc của tôi, một lần được hỏi 
về Thiền. Vị sư già Thường Chiếu cầm lên một viên sỏi nhỏ, 
ném vào tường, và hỏi thiền sinh có nghe tiếng viên sỏi chạm 
tường hay không. Thiền sinh đáp, “Thưa thây, con nghe tiếng 
đó.” Thiền Sư Thường Chiếu nói, “Đó là Đạo.” Ghi nhận 
rằng một vài Thiền sư ưa thích gõ vào một cái chiêng, hay 
khảy móng tay, hay gọi tên học trò, hay hỏi học trò về âm 
thanh bên ngoài thiền đường. 


Giả sử rằng bạn đang lắng nghe một ca khúc. Khi bạn chú 
tâm lắng nghe, bạn không thể bị lôi cuốn vào những gì trong 
quá khứ. Nếu bạn để vướng vào âm thanh hay bất cứ gì trong 
quá khứ, bạn sẽ mất nhiều phần trong ca khúc. Thêm nữa, bạn 
không thể vướng vảo âm thanh của hiện tại, vì chúng tức khắc 
trôi vào quá khứ và bạn cũng sẽ để mắt nhiều phần trong ca 
khúc. Và bạn không thể vướng vào âm thanh của tương lai vì 
chúng chưa tới. Xuyên qua lắng nghe với toản thân tâm, bạn 
xa lìa mọi thứ của quá, hiện, vị lai. Ba độc tham sân sĩ nhạt 
dần trong tâm bạn. Xuyên qua lăng nghe với toàn thân tâm, 
tâm bạn dễ dàng nhận ra bản tánh của nó là vô ngã và tánh 
không. 


158 


PHÂẦN 7 


61 
NOT FOR PROFEIT 


To make a proft leads to implanting a desIre. 

To have a desire leads to craving a profït. 

A bodhisattva doesn”t do anything for profit or for desire. 
Not for profit and not for desire, the bodhisattvas act. 


TÍN HỌC (? - 1190) 


NOTE: Motivated by compassion, a bodhisattva vows to take 
counfless rebirths to save all sentient beings from the 
suffering cycle of birth and death. Recited in every medifation 
session, the four bodhisattva vows later will become your 
blood and flesh, guiding you throuph the darkness of 
Ignorance. You should see millions of rebirths actually appear 
and disappear right at this moment. 


The SN 46.63 Sutta says that one who develops and cultivafes 
compassion alongside mindfulness which 1s based on 
đispassion, cessation, and non-self will either attan Nirvana 
or become a non-returner. 


The AN 8.1 Sutta says that one who develops and cultivafes 
loving-kindness as a way to liberation will have elpht 


159 


NGUYÊN GIÁC 


benefits: sleeping well; waking happlly; having no bad 
dreams; beIng loved by humans; being loved by non-humans; 
being protected by dettles; not being harmed by fire, poison, 
and weapons; and being rebrrthed in a Brahma realm 1 not 
higher. 


The Šn I.8 Sutta (Karaniya Metta Sutta) says that one who 
wants to attain a state of peace should always wish for all 
beings to live happily, and harmlessly, and should always 
have the mindfulness of a mother who loves and protects all 
beings as her only ch¡1d. 


It is noteworthy that Christian churches ask thelr followers to 
love one another. The difference 1s that Buddhists practice 
lovinng-kimndness with a mindfullness that 1s based on 
đispassion, cessation, and non-self, while Christians love one 
another as the commandment by the so-called Creator God, 
who does not exIst in Buddhist beliefs. 


The Holy Bible, English Standard Version. ESV® Text 
Edition: 2016, says: 


"9 As the Father has loved me, so have I loved you. Abide 1n 
my love. I0 Ifyou keep my commandments, you w1ÏlÏ abide in 
my love, Just as I have kept my Father's commandments and 
abide In his love. II These things I have spoken to you, that 
my Joy may be 1n you, and that your Joy may be full. 
12 “This is my commandment, that you love one another as Ï 
have loved you." (John 15:9-12) 


KHÔNG VÌ LỢI 


160 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Có lợi ắt có nhiễm, có nhiễm ắt có lợi; 
có lợi có nhiễm Bồ-tát chăng làm; 
không lợi không nhiễm, Bồ-tát mới làm. 


TÍN HỌC (? - 1190) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Phát khởi bởi từ bi, bồ tát phát nguyện tái sinh 
vô lượng kiếp để cứu tất cả chúng sinh ra khỏi khổ nạn sinh 
tử luân hồi. Được tụng đọc trong mỗi thời thiền định, bón lời 
nguyện lớn của bậc bồ tát sau này sẽ trở thành máu thịt của 
bạn, hướng dẫn bạn đi xuyên suốt bóng tối vô minh. Bạn nên 
nhìn thấy nhiều triệu kiếp tái sinh thực sự tập khởi và tịch diệt 
ngay trong khoảnh khắc nảy. 


Kinh SN 46.63 Sutta nói rằng người nào tu hạnh từ bi song 
song (câu hữu) với chánh niệm dựa vảo ly tham, tịch diệt và 
vô ngã sẽ hoặc là chứng đắc Niết bàn hoặc chứng quả Bắt 
Hoàn. 


Kinh AN 8.1 Sutta nói rằng người nào tu hạnh từ bi như 
phương tiện giải thoát sẽ có 8 lợi ích: ngủ ngon; thức tỉnh an 
lạc; không có ác mộng; được người người đều thương; được 
chư thiên yêu thương; không gặp nạn lửa, thuốc độc và binh 
khí; và sẽ sinh lên trời Phạm Thiên nếu không tới được cao 
hơn. 


Kinh Sn I.§ Sutta (Karaniya Metta Sutta) nói rằng ai muốn 
thành tựu quả bình an nên luôn luôn ước nguyện cho tất cả 
chúng sanh sống hạnh phúc và không gặp nguy nạn, và nên 
luôn luôn chánh niệm trong tâm người mẹ thương và bảo vệ 
tất cả chúng sinh như đứa con duy nhất của bà. 


Cần ghi nhận rằng các giáo hội Thiên Chúa dạy tín đồ phải 


lóI 


NGUYÊN GIÁC 


yêu thương nhau. Chỗ khác biệt là, Phật tử tu tâm từ bi với 
chánh niệm dựa trên ly tham, tịch diệt và vô ngã, trong khi tin 
đồ Thiên Chúa Giáo yêu nhau theo mệnh lệnh từ đắng gọi là 
Thượng Đề Sáng Tạo, mà tín lý Phật giáo không tin có vị 
sáng tạo này. 


Kinh Thánh, Bản Tiêu Chuẩn Anh Văn, ấn bản 2016 viết: 


"9 Như Cha yêu thương ta, do vậy ta yêu thương các ngươi. 
Hãy an nghỉ trong tình yêu của ta. 10 Nếu ngươi giữ các điều 
răn của ta, ngươi sẽ an nghỉ trong tình yêu của ta, cũng như ta 
giữ điều răn của Cha ta và an nghỉ trong tình yêu của ngài. 11 
Những điều nảy ta nói với người, răng niềm vui của ta có thê 
trong ngươi, và rằng niềm vui của ngươi có thể tròn đây. 
12 "Đây là điều răn của ta, rằng ngươi hãy yêu nhau như ta 
yêu các ngươi." (Sách John 15:9-12) 


62 
URGENTLY PRACTICE 


If you have a sharp eye, you should urgently reflect, 
transform your mind to leap out of the cycle of birth and 
death, and cut Instantly the net of sensuous desire. Male or 
female, you can practice the Way; wIse or foolish, you wIll 
have a place to succeed. While you don”t understand the 
Buddha's mind and Patrlarch's Intention, first keep the 
preceptfs and chant the sutras. When you see that the Buddha 
IS voldness and Patriarch 1s also emptiness, you will 
understand that there 1s no precept that must be kept and there 
1S no sutra that must be chanted. 


162 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


You wIll then realize that this 1llusionary form 1s also the 
True Form and this unholy body 1s also the Buddha's Body. 
Then you wIll transform the six consciousnesses 1nto the six 
supernatural powers, convert the eipht afflictions into the 
eight freedoms. So 1t 1s said; but when you get Info this bodily 
form, 1t 1s very difficult to let 1t go. 


TRẤN THÁI TÔNG (1218 - 1277) 


NOTE: The famous King Tran Thai Tong led Vietnam In 
several years of military victories. Tran Thai Tong was also a 
famous Zen master who wrote many books of commenftaries 
on Buddhist Scriptures and Zen. It 1s said that while reading 
the words "when your mind clngs to nothing, the 
unconditioned mind will be revealed brightly”" from the 
Diamond Sutra, Tran Thai Tong suddenly understood the 
Way of Zen. Later, Tran Thai Tong used Zen koans to train 
his students. His book "The Record of Emptiness" had a 
chapter that listed forty-three koans with his own 
commentarles to guide his Zen students on how to study, 
practice and enter the gateless gate suddenly. 


The first koan of the chapter says that before the Buddha was 
born as a royal prince, he had already carried human beings to 
the shore of Nirvana. What should we think? Tran Thai Tong 
then wrote a commentary that the unborn baby constantly, 
day and night, has been bringing human beings to move away 
from the wharf of delusion. The unborn baby symbolizes the 
unborn mind which 1s never far away from your mind. 


163 


NGUYÊN GIÁC 


Nếu người tác gia đủ mắt, cần phải sớm gấp hồi quang, 
chuyền thân nhảy khỏi vòng sanh tử, khoảng khảy tay cắt đứt 
lưới ái ân. Dù là nam hay nữ thảy đều tu được; dẫu rằng trí 
hay ngu trọn đều có phần. Nếu chưa đạt được Phật tâm, Tổ ý, 
hãy trước nương trì giới tụng kinh. Đến lúc Phật cũng chăng 
phải, Tổ cũng chẳng phải, thì giới gì trì, kinh nào tụng. 


Nơi sắc huyễn cũng là chân sắc, ở thân phàm cũng là thân 
Phật. Phá sáu thức làm sáu thần thông, dạo tám khổ (Tám khổ 
là: sanh ,lão ,bệnh, tử, cầu chắng được, thương yêu chia lìa, 
oán thù chung hội, thân năm ẫm hưng thịnh.) thành tám tự tại 
(Tám tự tại: Một thân hiện nhiều thân như số vi trần. - Thân 
nhiều như vi trần ở khắp các cõi Phật. - Thân lớn của Phật 
đến các thế giới. - Phật hiện vô số thân. - sáu căn hỗ dụng. - 
Phật đạt tất cả pháp vẫn như không được. - Phật thuyết pháp 
tự tại.). Tuy nói thế ẫy, mà mỗi người vào trong sắc thân rồi, 
bỏ đó thật khó thay! 


TRẢN THÁI TÔNG (1218 - 1277) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Vị vua nổi tiếng Trần Thái Tông đã lãnh đạo 
Việt Nam trong nhiều năm với các chiến thắng quân sự. Trần 
Thái Tông cũng là một Thiền sư nỗi tiếng, người viết nhiều 
sách luận giải về Kinh Phật và Thiền Tông. Sách sử kế rằng 
trong khi đọc tới dòng chữ "ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" từ 
Kinh Kim Cương, Trần Thái Tông hốt nhiên hiểu về Thiền 
Đạo. Về sau, Trần Thái Tông dùng công án Thiền để dạy môn 
đệ. Sách "Khóa Hư Lục” của ngài có một chương, trong đó 
liệt kê 43 công án với chú giải riêng (niêm và tụng) để hướng 
dẫn Thiển sinh về cách học, thực tập và đốn nhập vào cửa 
không cửa. 


Công án đầu tiên trong chương viết rằng trước khi Đức Phật 


164 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


đản sanh làm hoàng tử, ngài đã hoàn tất việc chở con người 
tới bờ Niết Bàn rồi. Chúng ta nên suy nghĩ ra sao? Kế tiếp, 
Trần Thái Tông viết mấy câu thơ bình luận rằng em bé chưa 
sanh đã liên tục, ngày và đêm, đưa chúng sanh cõi người rời 
bỏ bến mê rồi. Em bé chưa sinh là biểu tượng cho tâm vô 
sanh, vốn chưa bao giờ rời xa tâm của bạn. 


63 
THE 'WHAT IS 


You are asking me; that 1s your mind-manifesting. Ï am 
replying to you; that 1s my mind-manifesting. If you have no 
mind, how can you know to ask me? If I have no mind, how 
can I know to reply to you? Your mind 1s manmifesting right at 
the time you are asking me. Since the time wIthout beginning, 
this mind has manifested 1n all your actions all the time. 
According to cIrcumstances, this mind 1s manifesting while 
you are facing me now, talking and asking; this mind 1s the 
true nature. What has the ability to converse here? What has 
the ability to talk here? What has the ability to ask here? 


CHAN NGUYEN (1647 - 1726) 


NOTE: What 1s asking here? What 1s talking here? Even 
when you see 1t, you still have no words to say about 1t. That 
1S the gateless gate. A koan says that all the worlds are your 
medicatlons A Zen master repled that you are the 
medIicatlons for all the worlds. Now we should ask: What 1s 
this medication, and what does this medication do? Is there 
any medication to help beings to get rid of suffering? The 


165 


NGUYÊN GIÁC 


Diamond Sutra says that 1f your mind clings to nothing while 
you see, hear, sense or perceiIve, you are actually living the 
timeless moments of "here and now” and everything In the 
world, Iinwardly and outwardly, becomes a glimpse of 
NIrvana. 


The SA 250 Sutra says that the eye 1s not the fetter of what 
you see, the ear 1s not the fetter of what you hear, the nose 1s 
not the fetter of what you smell, the tongue 1s not the fetter of 
what you taste, the body 1s not the fetter of the sensation you 
feel from touching, and the mind 1s not the fetter of thoughts 
you have; and, vice versa. Only when desire and lust arIse, 
the fetter arises and you sink Into the cycle of birth and death. 


A koan says that Layman Pang once asked Zen Master Mazu, 
“Who 1s  compamionles among all phenomena?” 
A companionless person 1s someone who doesnt cling to 
anything, inwardly and outwardly, in the past, present and 
future; thus, this person sees the medicatons appear 
everywhere. 

The Zen master Mazu said, “After you swallow all the water 
in the West River in one gulp, I will tell you.” 
If a desire to swallow anything had arIsen in Layman Pang, or 
1f any other desire had arIsen in Layman Pang, Mazu would 
have hit Pang thirty times with a stick. 


CÁI ĐƯƠNG THÊ 
Ông hỏi tôi tức đó là tâm ông. Tôi đáp ông, tức là tâm tôi. 
Nếu ông không tâm, nhân đâu biết hỏi tôi ? Nếu tôi không 


tâm, nhân đâu biết đáp ông? Chính ngay khi ông hỏi tôi, tức 


1ó6 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


là tâm ông. Tâm này từ vô thủy kiếp cho đến hiện giờ, mọi 
hành động, tạo tác, ở trong tất cả thời cũng như ngay đây, đối 
diện hiện dùng, tùy cơ thu buông, đối đãi thưa hỏi, chăng phải 
tánh là gì? Cái gì thưa hỏi đây? Nói năng đó là cái gì? Cái gì 
hay biết hỏi? 


CHÂN NGUYÊN (1647 - 1726) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Cái gì đang hỏi nơi đây? Cái gì đang nói nơi 
đây? Ngay cả khi bạn thấy nó, bạn cũng không có lời nào để 
nói về nó. Đó là vô môn quan vậy. Một công án nói rằng tất 
cả các thế giới đều là thuốc cho bạn. Một Thiên sư trả lời rằng 
chính bạn là thuốc cho tất cả các thế giới. Bây giờ chúng ta 
nên hỏi: Cái gì là thuốc này, và cái thuốc này để làm gì? Có 
bất kỳ thuốc nào để giúp chúng sinh thoát khổ? Kinh Kim 
Cương nói rằng nếu tâm bạn không trụ vảo bất cứ gì, trong 
khi bạn thấy nghe hay biết, bạn đang thực sự sông các khoảnh 
khắc phi-thời-gian của "nơi đây vả bây giờ" và mọi thứ trong 
thế giới, nội xứ và ngoại xứ, trở thành một tia sáng rọi vào 
Niết Bàn. 


Kinh Tạp A Hàm SA 250 nói rằng mắt không phải xiềng xích 
của cái bạn thấy, tai không phải xiềng xích của cái bạn nghe, 
mũi không phải xiềng xích của cái bạn ngửi, lưỡi không phải 
xiềng xích của cái bạn nêm, thân không phải xiềng xích của 
cảm thọ khi bạn chạm xúc, và tâm không phải xiềng xích của 
các niệm trong tâm bạn; và ngược lại. Chỉ khi tham dục tập 
khởi, xiềng xích khởi dậy và bạn chìm vào vòng sinh tử. 

Một công án ghi rằng Bàng Cư Sĩ một lần hỏi Thiền sư Mã 
Tổ, "Ai là người không cùng muôn pháp làm bạn?" 
Người không bạn chính là người có tâm không vướng vào bất 


cứ thứ gì, dù nội xứ hay ngoại xứ, trong các thời quá, hiện và 


167 


NGUYÊN GIÁC 


vị lai do vậy, người này thấy thuốc khắp mọi nơi. 
Thiền sư Mã Tổ đáp, "Sau khi ngươi uống hết nước Sông Tây 
Giang trong một hớp, ta sẽ nói cho người biết." 
Nếu Bàng Cư Sĩ khởi một tham muốn nào để nuốt bắt cứ gì, 
hay nếu Bàng khởi bất kỳ tâm tham nào khác, hắn là Mã Tổ 
sẽ đánh Bảng ba mươi gậy liền. 


64 
SITTING STILL 


At the South Shrine, sitting still 1n front of an Incense burner, 
I feel serene all day, not a thought in mind. 
Not that I am blocking the mind or purging the false thoughts. 
Just that there 1s not a thing I could ponder. 


HƯƠNG HẢI (1628 - 1715) 


NOTE: Sitting still, siting stll, sitting still. Try sitting stil 
even when you are sitting, standing, walking and lying down. 
Try sitting still even when you are talking, singing, thinking, 
and writing. Try sitting still for a day, and then every day. 
Words don't help very much; sitting still helps a lot. 


Two Zen masters come 1n through different doors and give a 
shout. Who 1s the host, and who 1s the guest? lt 1s wrong 1f 
you say that this one 1s the host, and the other 1s the guest. It 
IS also wrong 1Ÿ you say that there 1s neither one. All the 
sounds, either from the east door or from the west door, 
should be realized as emptiness. How could you say this 
sound or the other sound both of which are non-self in nature 
as host or guest? 


168 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Your mind 1s also usually called the host; and false thoughts, 
the guests. The host sits firmly, while the guests run around 
and disappear. The Zen master Huong Hai said that his mind 
had not a thought while he sat still in front of an Immcense 
burner. Suppose that his mind had some thoughts and he 
realized the non-self in nature of all the thoughts, nothing 
could be called the host or the guests. How can we label 
something which 1s non-self In nature as host or guest? 
Furthermore, you hear the sounds flow 1n the river of 
Impermanence, see every bit of sound Instantly vanish Into 
the past, and you know nothing could be poInted at as host or 
guest. 


TĨNH TỌA 


Đài nam tĩnh tọa một lò hương 
Lặng lẽ suốt ngày niệm lự không 
Chăng phải dứt tâm trừ vọng tưởng 
Chỉ vì không việc đáng đo lường. 


HƯƠNG HẢI (1628 - 1715) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Ngồi lặng lẽ, ngồi lặng lẽ, ngôi lặng lẽ. Hãy tập 
ngồi lặng lẽ ngay cả khi bạn đang nằm, ngồi, đứng và đi. Hãy 
tập ngồi lặng lẽ ngay cả khi bạn đang nói, hát, Suy nghĩ, và 
viết. Hãy tập ngồi lặng lẽ trong một ngày, và rồi mọi ngày. 
Chữ không giúp nhiều; ngôi lặng lẽ mới giúp nhiều. 


Hai Thiền sư vào thiền đường từ hai cửa khác nhau, và cùng 
hét lên. Ai là khách, ai là chủ? Sẽ trật, nếu bạn nói tiếng hét 
nảy là chủ, tiếng kia là khách. Cũng sẽ sai, nếu bạn nói không 


169 


NGUYÊN GIÁC 


phải gì cả. Tất cả âm thanh, dù từ cửa đông hay cửa tây, nên 
được nhận ra là tánh không. Làm sao bạn có thể nói âm thanh 
nảy hay âm thanh kia, mà cả hai đều vô ngã trong tự tánh, 
như là chủ hay khách? 


Tâm bạn cũng thường được gọi là chủ; và vọng niệm, là 
khách. Chủ ngồi vững vàng, trong khi khách chạy vòng 
quanh và biến mất. Thiền sư Hương Hải nói răng tâm của 
ngài không có một niệm trong khi ngài ngồi lặng lẽ trước lư 
hương. Hãy giả sử răng tâm của ngài có vải niệm và ngài 
nhận ra vô ngã trong tự tánh của tất cả niệm, không gì có thể 
gọi được là chủ hay khách. Làm sao chúng ta có thê nói cái gì 
vốn vô ngã trong tự tánh như là chủ hay khách? Thêm nữa, 
bạn nghe các âm thanh trôi trong dòng sông vô thường, thấy 
từng chút âm thanh tức khắc biến vào quá khứ, và bạn biết 
không gì có thê được chỉ ra như là chủ hay khách. 


65 
ATEASE WITH BIRTH AND DEATH 


'When the mind arises, birth and death arIse; 

when the mind vanishes, birth and death vansh. 
Originally emptiness — birth and death 1n nature are void. 
IIusory manifestation — this unreal body 1s disappearing. 
When you see affliction and bodhi fading, 

hell and heaven will themselves wither, 

the fire oven and the boiling oil will soon cool, 

and the mounftain of knIives 

and the tree of swords wiÏll all shatter. 

The hearers meditate; I don't. 


170 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


The bodhisattvas øg1ve dharma talks; I tell the truth. 

LH 1s 1fself unreal, and so 1s death. 

The four elements are originally empty; 

where did they emerge from? 

Don't behave like a thirsty deer chasing the mirage, 

and searching east then west endlessly. 

The Dharma Body neither comes nor øoes; 

the True Nature 1s neither right nor wrong. 

Affer arriving home, you should not ask for the way anymore. 
Affer seeIng the moon, you need not look for the finger. 
The unenlightened persons wrongly fear birth and death; 
The enlightened fully have Insight, and live at ease. 


TUỆ TRƯNG THƯỢNG SĨ (1230 - 1291) 


NOTE: Tue Trung was not a monk, but he was a prominent 
Zen master. His poetry 1s so beautiful and powerful. Just like 
Zen 1(self. Tue Trung Thuong Sy (1230-1291) had several 
sipmificant roles 1n thirteenth-century Vietnam: being a 
øovernor, he was one of the famous military øgenerals who led 
the resistance against three Mongolian Iinvasions; being a 
layperson, he lived a life mixed with meditation, poetry and 
royal glory; and being a Zen master, he had a strong influence 
on the founder of the Truc Lam ZZen School, which has 
become an Important part of the Vietnamese culture. His 
religIous name was Tue Trung, meaning The Wisdom Within. 
His title, given by King Tran Thanh Tong, was Thuong Sy, 
meaning The Superlor Person. 


A koan tells that Ananda once asked Mahakasyapa: "Dear 
Dharma brother. The Buddha gave you the golden kashaya as 
an emblem of the Dharma heir. What else did the Buddha 


171 


NGUYÊN GIÁC 


transmit to you?” 


Mahakasyapa called Ananda by name. Ananda responded: 
"Ves, Venerable SIr." 


Mahakasyapa said: "Knock down the flagpole in the front 
gate." 


Ananda replhed to what he heard after Mahakasyapa called 
Ananda by name. In this way, Mahakasyapa already showed 
Ananda how to notIce the secret of Zen: For the sound can be 
heard, the mind that 1s awakening while hearing must have 
been orIginally silent, empty and non-self. When a voIce, or a 
song, or a rainstorm of sounds 1s heard, the mind that 1s 
awakening while hearing must have been originally impartial 
and unbiased. 


Mahakasyapa then asked Ananda to knock down the flagpole 
In the front gate. The flagpole 1s what 1s seen by Ananda. For 
a thing can be seen, the mind that 1s awakening while seelng 
must have been originally silent, empty and non-self. When a 
flagpole, or a tree, or a mountaIn 1s seen, the mind that 1s 
awakening while seeing must have been originally impartial 
and unbiased. What happens when you knock down a 
flagpole? The vast emptiness behind what you are seeing will 
be shown. On earth -- the mind. 


This glimpse of the original mind wIll help you effortlessly 
live in mindfulness day and night. Everything 1n the unIverse 
becomes medicine to cure suffering. You dont need to do 
anything else 1f you are constantly mindful of that awareness 


172 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


which 1s originally silent, empty, non-self, Iimpartial and 
unbiased. In the awakening of that awareness, there 1s not a 
trace of desire, hatred, and delusion. 


SÓNG CHÉT NHÀN MÀ THÔI 


Tâm mà sanh chừ sanh tử sanh 

Tâm mà diệt chừ sanh tử diệt. 

Sanh tử xưa nay tự tánh không 
Thân huyễn hóa này rồi sẽ diệt. 
Phiển não Bồ-đề thầm tiêu mòn 

Địa ngục thiên đường tự khô kiệt. 
Lò lửa dầu sôi chóng mát lành 

Cây kiếm núi đao liền gãy hết. 
Thanh văn ngồi thiền, ta không ngồi 
Bồ-tát nói pháp, ta nói thật. 

Sống tự dối sống, chết dối chết 

Bốn đại vốn không, từ đâu khởi. 
Chớ như nai khát đuôi sóng nắng 
Chạy đông tìm tây không tạm nghỉ. 
Pháp thân không đến cũng không đi 
Chân tánh không phải cũng không quấy. 
Đến nhà, nên biết thôi hỏi đường 
Thấy trăng, đâu nhọc tìm tay ấy. 

Kẻ ngu điên đảo sợ sông chết 
Người trí thấy suốt nhàn thôi vậy. 


TUẸ TRUNG THƯỢNG SĨ (1230 - 1291) - HT Thanh Từ 
dịch 


GHI NHẬN: Ngài Tuệ Trung không phải là một vị sư, nhưng 


173 


NGUYÊN GIÁC 


ngài là một Thiền Sư lớn. Thơ của ngài đẹp và đầy sức mạnh. 
Y hệt như Thiền vậy. Tuệ Trung Thượng Sỹ (1230-1291) có 
nhiều vai trò quan trọng tại Việt Nam thế ký thứ mười ba: là 
một thông đốc, ngài là một trong các vị tướng nổi tiếng những 
người chỉ huy cuộc kháng chiến chống ba cuộc xâm lăng của 
Mông Cổ; là một cư sĩ, ngải sống một cuộc đời hòa lẫn với 
thiền định, thi ca và hào quang vương giả; và là một Thiên sư, 
ngài đã ảnh hưởng lớn đối với người sáng lập Thiên Phái 
Trúc Lâm, một dòng thiên đã trở thành một phần quan trọng 
của văn hóa Việt Nam. Pháp danh ngài là Tuệ Trung, nghĩa là 
Trí Tuệ Bên Trong. Danh hiệu ngài, trao tặng bởi Vua Trần 
Thánh Tông, là Thượng Sỹ, có nghĩa là Bậc Cao Tột. 


Một công án kể rằng một hôm Ananda hỏi ngài Ma Ha Ca 
Diếp: "Thưa Pháp huynh. Đức Phật trao cho sư huynh áo cả 
sa vàng làm tín vật kế thừa. Ngài còn trao gì nữa không?" 
Ngài Ca Diếp gọi: "Ananda." Ngài Ananda đáp: "Dạ, thưa sư 
huynh." 

Ngài Ca Diếp nói: "Hãy đánh ngã cột cờ nơi sân trước đi." 


Ananda đáp ứng khi nghe, sau khi ngài Ca Diếp gọi tên 
Ananda. Trong cách nảy, ngài Ca Diếp chỉ cho Ananda cách 
nhận ra bí mật của Thiền Tông: Để âm thanh được nghe, cái 
tâm tỉnh thức trong khi nghe hắn là nguyên thủy tịch lặng, 
rỗng không và vô ngã. Khi một tiếng nói, hay một ca khúc, 
hay một trận mưa âm thanh được nghe, cái tâm tỉnh thức 
trong khi nghe hắn là nguyên thủy bình đăng và không thiên 
lệch. 


Ngài Ca Diếp lại bảo Ananda đi đẹp ngã cột cờ nơi sân trước. 
Cột cờ là cái được Ananda thấy. Đề một vật có thể được thấy, 
cái tâm tỉnh thức trong khi thấy hắn là nguyên thủy tịch lặng, 


174 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


rỗng không và vô ngã. Khi một cột cờ, hay một cái cây, hay 
một ngọn núi được thấy, cái tâm tỉnh thức trong khi thấy hắn 
là nguyên thủy bình đăng và không thiên lệch. Chuyện gì xảy 
ra khi bạn dẹp bỏ cột cờ? Cái tánh không mênh mông phía 
sau cái bạn đang thấy sẽ được hiền lộ. Trên mặt đất -- tâm đó. 


Cái thấy suốt bản tâm sẽ giúp bạn nhẹ nhàng hôn nhiên sống 
trong chánh niệm ngày đêm. Mọit hứ trong vũ trụ trở thành 
thuốc chữa trị đau khổ. Bạn không cần làm bất cứ thứ gì khác 
nếu bạn liên tục tỉnh thức với cái tâm nhận biết đó, vốn là tịch 
lặng, rỗng rang, vô ngã, bình đẳng và không thiên lệch. Trong 
cái tỉnh thức về tâm nhận biết đó, không hề có chút gì của 
tham, sân và sI. 


66 
BE WISE 


WIse persons don”t realize the Way. 
Those who realize the Way are all foolish. 
Be a guest, lay straight, stretch your legs, 
and donˆt worry about truth and untruth. 


TINH KHONG (2 - 1170) 


NOTE: When you see the emptiness nature of all things, you 
know that the Way cannot be described by words, and 
practitioners from this world of suffering must take a leap 
Iinto the world of liberation. How can you describe to a blind 
person about colors? Just like affer turning on a light, you see 
all things anew, and you don”t worry about truth or untruth 
anymơre. Truth and untruth are the storles of the old world, 


175 


NGUYÊN GIÁC 


not belonging to the unspeakable world in front of your eyes 
now. How can you explain the turning on of a lightf? Just a 
snap of a finger? That is why some Zen masters said that the 
Way must be a pathless way. Because all things, including the 
Way, are empty In nature, Zen Master Tĩnh Khong said, 
“WIse persons don”t realize the Way.” Still, you should be 
careful. Afier seeing the emptiness nature of all things, you 
still have to practice rIgorously — old habits take time to fade 
out, and your eyes take time fo see the new world more 
clearly. 


Also, meditation 1s the Insight of the present realized, this 
moment of time 1nstantly and continuously vanishing In the 
rIver of Impermanence. Don”t walt for some realization that 
you dream of. In meditation, there exisfs not a trace of eyes, 
ears, nose, tongue, body, and mind; also in medhitation, there 
1S no fufure to waIt for, there 1s no past to treasure, and there 
1S no present to cling to. Just relax, and be mindful. You don”t 
necd to turn on anything because the light of1nsight 1s already 
0n. 


Some Zen masters say that you should practice the Dana 
Paramita, 1.e., cultivate the Perfect Generosity. When 1t 1s said 
that you should give away all the things you have --- 
including your parenfs, your spouse, your children, your 
body, your mind, efc. --- 1t means that you should never cling 
to anything of the skandhas (form, feelings, perceptions, 
mental volition, and conscIlousness) 1n the past, present and 
future. It also means that you should live with no roof over 
your head and no land under your feet. 


176 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
HÃY CÓ TRÍ TUỆ 
Người trí không ngộ đạo, 
Ngộ đạo tức kẻ ngu. 


Khách năm thăng duỗi chân, 
Nào biết ngụy và chơn. 


TỊNH KHÔNG (? - 1170) —- Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Khi bạn thấy tánh không trong vạn pháp, bạn 
biết đạo không thể diễn tả bằng lời, và học nhân từ thế giới 
đau khổ này phải nhảy vào cảnh giới giải thóat. Làm sao bạn 
có thể mô tả cho một người mù về mảu sắc? Y hệt như sau 
khi bật đèn, bạn thấy vạn pháp đều mới tính khôi, và bạn 
không bận tâm về chân với vọng nữa. Chân và vọng là 
chuyện của thế giới cũ, không thuộc vảo thế giới bất khả mô 
tả trửơc mắt bạn bây giờ. Làm sao bạn có thê nói về việc bật 
lên ngọn đèn? Chỉ một cái búng tay? Đó là lý do vì sao một 
vài thiền sư nói Đạo phải là con đường không lối đi. Bởi vì 
vạn pháp, kế cả Đạo, trong tự tánh là rỗng rang, nên Thiền sư 
Tịnh Không nói, “Người trí không ngộ đạo.” Dù vậy, bạn 
phải cần trọng. Sau khi thấy tánh không của vạn pháp, bạn 
vẫn phải thiền tập ráo riết — các thói quen cũ cần thời gian để 
nhạt đi, và mắt bạn cần thời gian đề nhìn cảnh giới mới rõ 
ràng hơn. 


Thêm nữa, thiền là cái nhìn quán chiếu vào cái hiện tiền hiển 
lộ, và cái khoảnh khắc của hiện tại này, tức khắc và liên tục, 
biến mất vào dòng sông vô thường. Đừng chờ bất cứ chứng 
ngộ gì bạn mơ tưởng. Trong thiền định, không có mảy may 
nảo của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân vả ý; cũng trong thiền, không 
có tương lai nào để chờ đợi, không có quá khứ nào để trân 
quý, và không có hiện tại nào để bấu víu. Hãy thoải mái, và 


177 


NGUYÊN GIÁC 


hãy tỉnh thức. Bạn không cần phải bật lên thứ gì cả, vì ánh 
sáng quán chiếu đã bật lâu rồi. 


Một vài Thiền sư thường nói rằng bạn nên tu tập Bồ Thí Ba 
La Mật. Khi nói rằng bạn nên bồ thí tất cả mọi thứ bạn có --- 
kế cả ba mẹ bạn, người hôn phối, con cháu, thân tâm của bạn, 
vv. --- có nghĩa rằng bạn không nên dính gì tới ngũ uẫn (sắc, 
thọ, tưởng, hành và thức) ở quá khứ, vị lai và hiện tại. Cũng 
có nghĩa là, bạn sông mà không một mái nhà trên đầu, và 
không mảnh đất nào dưới chân. 


67 
NOTHING ATTAINABLE 


All things are formless, 

unborn, undying. 

Thus, there 1s nothing attainable. 
Thus, truly the Buddha spoke. 


HAI QUYNH (1728 - 1811) 


NOTE: How could we say that everything 1s formless? 
Everythng 1s constantly changing ¡1n the wind of 
Impermanence. Everything 1s essentially non-self  void, 
Impermanent; everything has the emptiness nature. Things 
appear and disappear constantly. The SA 301 Sutra says that 
one who has the right view should not hold to the view of 
either existence or non-existence: when seeing things arise, 
one should not hold to the view of non-existence; and when 
seeing things vanish, one should not hold to the view of 
exIstence. The SN 12.61 Sutta says that all things arise and 


178 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


vanIsh due to causal conditions; thus, "when this exIsts, that 
exIsts; when this arIses, that arises." In short, the poem above 
says that all things essentially are formless, unborn, undy1ng. 
Amid the constant windstorm of impermanence, how can you 
say that something 1s attainable? 


You know that you are unshackled when you understand that 
everything 1s non-self, void, Impermanent. 

Daoxm (Š80-651) asked Sengcan (2-606): "I would like to 
ask for the Master ˆs compassion. Please teach me how to gaIn 
liberation." 

Sengcan replied to Daoxin: "Is there someone who shackles 
you?" 

Daoxm said: "Nobody shackles me." 

Sengcan replied: "How could you want liberation when you 
are not shackled?" 


In the SA 219 Sutra says that there 1s a path to Nirvana: Just 
contemplate all things as Impermanent --- the eye (and the 
seen), the ear (and the heard), the nose (and the smelled), the 
tongue (and the tasted), the body (and the bodily sensations), 
the mind (and the menfal obJects), and their accordingly 
arisen feelings and conscIousness. 


VÔ SỞ ĐẮC 
Các pháp không tướng 
Chăng sanh chắng diệt 


Bởi không chỗ được 
Là thật Phật nói. 


179 


NGUYÊN GIÁC 
HẢI QUÝNH (1728 - 1811) — Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Vì sao chúng ta nói rằng vạn pháp là vô tướng? 
Vạn pháp đang liên tục biến đổi trong trận gió vô thường. 
Mọi thứ trong cốt tủy là vô ngã, rỗng rang, vô thường; vạn 
pháp trong thực tánh là vô tướng. Các pháp liên tục tập khởi 
và biến diệt. Kinh A Hàm SA 301 viết rằng người có chính 
kiến không nên năm giữ quan điểm về có hay không: khi thấy 
các pháp tập khởi, chớ có nắm giữ quan điểm là Vô; và khi 
thấy các pháp biến mắt, chớ có năm giữ quan điểm là Hữu. 
Kinh Tương Ưng SN 12.61 Sutta nói rằng các pháp tập khởi 
và tịch diệt theo luật duyên khởi; do vậy, "khi cái này có, thì 
cái kia có; khi cái này tập khởi, thì cái kia tập khởi." Nói ngăn 
gọn, bài thơ trên nói rằng vạn pháp cốt tủy là vô tướng, bất 
sinh, bất diệt. Trong trận bão gió vô thường liên tục, làm sao 
bạn có thể nói rằng có cái gì là đạt được? 


Trong khoảnh khắc bạn biết bạn không bị trói buộc bởi bất cứ 
gì khi bạn kinh nghiệm rằng tất cả các pháp đều là vô ngã, 
rỗng không và vô thường. 


Đạo Tín (580-651) hỏi Tăng Xán (2-606): "Con xin Hòa 
thượng từ bị dạy cho con pháp tu để giải thoát." 
Tăng Xán trả lời Đạo Tín: "Có ai trói con không?" 
Đạo Tín nói: "Không ai tri buộc cả." 
Tăng Xán đáp: "Vậy thì, sao con muốn giải thoát khi con 
không bị trói buộc?" 

Trong Kinh A Hàm SA 219 có nói về một con đường tới Niết 
Bàn: hãy quán sát tất cả các pháp là vô thường --- mắt (và cái 
được thấy), tai (và cái được nghe), mũi (và cái được ngửi), 


lưỡi (và cái được nếm), thân (và cái được chạm xúc), tâm (và 


180 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


cái được suy nghĩ tư lường), và các cảm thọ và thức tập khởi 
kèm theo. 


68 
STONE HORSE 


The stone horse shows crazy teeth, 

eats young rice leaves, neighs through days and months, 
and lopes along with people on the road. 

Riding on the [stone] horse, the man does not walk. 


ĐẠI XẢ (1120 - 1180) 


NOTE: Can a stone horse show teeth, eat grass, and neigh all 
the time? Even 1f you do all things like a crazy horse, the 
Buddha Nature Inside your mind 1s unmoved like a stone. Be 
careful here: the Buddha Nature 1s true emptiness 1n nature. 


Buddha Nature 1s Just like the water that holds all the waves 
and never strays away from the waves, and Just like the 
emptiness ofthe mirror that holds all the reflected Images and 
never strays away from the reflected Images. 


Seeing the Buddha Nature? You can see a thought, but you 
can not see the nature of the mind. And when you see a 
thought, don”t only see 1ts tail; in other words, do not only 
focus on the tail of the ox. Observe the unborn mind, and see 
the land (of mind) before a thought arises. That 1s Zen. 


How can a person ride a stone horse? A monk once asked hIs 
Zen master: "How could I practice correctly all day and 
night?" The master replied: "You have to practice like a 


181 


NGUYÊN GIÁC 


person who has no arms and wants to win a martial arts 
heavyweight championship."” It means that one who gets into 
the war against suffering has to constantly keep the mind that 
depends on nothímg. “No arms” means the state of 
conscIousness that has nowhere to cling to. 


NGỰA ĐÁ 


Ngựa đá nhe răng cuồng, 
Ăn mạ ngày tháng kêu. 
Đường cái người đồng qua, 
Trên ngựa không người đi. 


ĐẠI XẢ (1120 - 1180) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Một con ngựa đá có thể nhe răng, ăn cỏ, và hí 
hoải sao? Ngay cả nếu bạn làm mọi thứ như một con ngựa 
điên, Phật Tánh trong tâm bạn vẫn bất động như đá. Hãy cần 
trọng nơi đây: Phật Tánh thực sự là Tánh Không. Phật Tánh 
hệt như nước ôm giữ tất cả sóng và không bao giờ rời sóng, 
và hệt như tánh không của gương ôm giữ tất cả ảnh và không 
bao giờ rời ảnh. 


Thấy Phật Tánh? Bạn có thê thấy một niệm, nhưng bạn không 
thể thấy tánh của tâm. Và khi bạn thấy một niệm, đừng chỉ 
thấy có mỗi cái đuôi của niệm; nói cách khác, đừng chỉ thấy 
cái đuôi con trâu. Hãy quán sát tâm vô sinh, và hãy thấy vùng 
đất [tâm] trửơc khi một niệm khởi lên. Đó chính là Thiên. 


Làm thế nào một người cỡi ngựa đá? Một vị sư hỏi vị Thiền 
sư: "Làm sao con thực tập đúng được trọn ngày đêm?" Vị 
thầy trả lời: "Con hãy thực tập y hệt một người không có cánh 


182 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


tay nào và muốn thắng một giải vô địch võ thuật hạng nặng." 
Có nghĩa là một người bước vào cuộc chiến diệt khổ phải liên 
tục giữ tâm không nương tựa vào đâu cả. Nói "không cánh 
tay" nghĩa là trạng thái tâm thức không nơi nào để trụ vào. 


69 
OUTSIDE THE SCRIPTURES 


The profound Way of Buddha and Patriarchs 
should be transmitted outside the scriptures. 
Ifyou want to see the distinction, 

Just look for the fog under the sunrise. 


MINH TRÍ (2 - 1196) 


NOTE: Words are words, and Zen 1s Zen. Words can not 
carry the wordless, so Zen 1s transmifed outside the 
scriptures. Can reality be put Into words? Still, you need 
scriptures, because you need a finger poiInting to the moon. 


When you hear a bird singing, and you try to transcribe the 
sounds Into words, something 1s left outside the text. When 
you walk In a forest and hear birdsong around, do you feel 
that you are hearing your mind echoing? 


Outside the scriptures? Yes. lt means that the real dhamma 
can not be shown via words. Everything 1s flowing swIftly in 
the river of Impermanence. Everythng 1m this world, 
including your whole body and mind, 1s flowing swIftly, 
changing continuously, and fading Instantly. Everything 1n 
this world 1s unique. Nobody can reconstruct exactly what 


183 


NGUYÊN GIÁC 


you have seen, have heard, have smelled, have tasted, have 
felt, and have thought. You are dying constantly. Nobody can 
use words to point at this unique present when you are dying 
and your life sfarts anew 1n every moment. To show this 
tcaching, many Zen masters sometimes point at what you 
have seen, or yell at you to point at what you have heard, or 
hit you with a stick to point at what you have felt, etc. When 
you see, hear, sense, perceive and bathe yourself 1n the river 
Of Impermanence, you are immersed 1n the wordless reality, 
from which you realize that all things are originally silent, 
empty and non-self. 


Also, In the Ud 4.1 Sutta, the Buddha said to Meghiya that 
after using the mindfulness of breathing to cut of all 
thoughts, the perception of Impermanence should be 
developed for the complete uprooting of the concett “I am”. 


GIÁO NGOẠI 


Giáo ngoại nên biệt truyền, 

Lâu xa Phật Tô sâu. 

Nếu người cầu phân biệt, 

Ánh nắng tìm khói mây. 

MINH TRÍ (2 - 1196) - Bản dịch HT Thanh Từ 

GHI NHẬN: Chữ là chữ, và Thiền là Thiền. Chữ không thê 
chở được cái không chữ, cho nên Thiền được truyền ngoài 
kinh điển. Bạn có thể đưa hiện thực vào chữ không? Dù vậy 
bạn vẫn cần tới kinh điển, bởi vì bạn cần ngón tay chỉ vào mặt 
trăng. 


184 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Hệt như bạn nghe tiếng chìm hót, và bạn tìm cách ghi lại tất 
cả tiếng hót vào trong chữ, bạn biết ngay là có nhiều thứ bị bỏ 
rơi ngoài chữ nghĩa. Khi bạn đi bộ trong rừng, và nghe tiếng 
chim hót chung quanh, bạn có cảm nhận rằng bạn đang nghe 
tâm bạn đang vang vọng? 


Bên ngoài kinh điển? Vâng. Có nghĩa là, pháp chân thực 
không thể mô tả bằng ngôn ngữ. Mọi thứ đang chảy xiết trong 
dòng sông vô thường. Mọi thứ trong thế giới này, kế cả toàn 
thân và tâm của bạn, đang trôi chảy xiết, đôi liên tục và tức 
khắc tan biến. Mọi thứ trong thế giới này đều độc đáo. Không 
ai có thể tái câu trúc chính xác những gì bạn đã thấy, nghe, 
ngửi, nếm, cảm thọ và tư lường suy nghĩ. Bạn đang chết đi 
liên tục. Không ai có thể dùng lời để chỉ vào cái hiện tiền độc 
đáo này, khi bạn đang chết đi và đời sống bạn lại khởi đầu 
mới lại trong từng khoảnh khắc. Để cho thấy giáo pháp này, 
nhiều Thiền sư đôi khi chỉ vào cái bạn thấy, hay la hét bạn để 
chỉ vào cái bạn nghe, hay dùng gậy đánh bạn để chỉ vảo cái 
bạn cảm thọ, vân vân. Khi bạn thấy, nghe, cảm thọ, nhận biết 
và tăm gội chính bạn trong dòng sông vô thường, bạn ngắm 
vảo thực tại vô ngôn, từ đó bạn nhận ra rằng vạn pháp nguyên 
thủy là tịch lặng, rỗng rang và vô ngã. 


Cũng thế, trong Kinh Ud 4.1 Sutta, Đức Phật dạy Meghiya 
rằng sau khi dùng pháp niệm hơi thở để chấm dứt các niệm, 
pháp quán niệm vô thường nên được tu tập đề hoàn toàn bứng 
gốc cái khái niệm ngã chấp "Tôi là!. 


70 


SUN OF WISDOM 


185 


NGUYÊN GIÁC 


SeeIng existence, you see everything exIsts; 

Seeing non-existence, you see nothing exIsfs. 

When exiIstence and non-exIstence are not established In your 
mind, the sun ofwIsdom appears high 1n the sky. 


TÔNG DIỄN (1640 - 1711) 


NOTE: Speak neither of existence nor non-existence. When 
we realize the emptiness nature of the mind, see all things as 
Images reflected In the mind, we have no words to say 
whatsoever. Thought appears from nowhere and disappears. 
Be serene, and watch your mind without a thought. Then 
exIstence and non-exIstence wIlÏ no longer bother you. 


A famous koan asks: "What 1s the sound of one hand 
clapping?" You know that you can hear the sound of two 
hands clapping. Actually, there 1s no sound of one hand 
clapping, and you can say that 1t 1s the soundless sound or the 
sound of silence. When a sound arises and vanishes, you are 
still listening, and still hearing. It means that all the sounds, 
either arising or vanishing, are encompassed 1n your mind. 
Despite all the sounds come and go, your mind 1s still 
unmoved. 


Zen masfers prefer to take a bright mirror as a symbol for the 
mind. When a form comes and goes, 1s reflected Image 1s 
seen 1n the mind-mirror; the reflecting nature of the mind- 
mirror 1s sfill unmoved. Similarly, all thoughts, coming and 
ØoIng, are encompassed 1n the mind-mrrror, the mind 1s still 
unmoved. Thus, the nature of the mind 1s bright, unmoved, 
silent, empty, and non-self. When you see clearly the natfure 
of the mind, you immediately understand that all things are 
unreal. At this moment the three poIsons -- desire, hatred, and 


186 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
delusion -- vapor1ze. 


Huineng (638-713) composed this poem: "The bodhi mind 
orIginally does not have a tree [to cling to]. The bright mirror 
also does not have a stand [to cling to]. There 1s not a thing 
originally. Where could dust cling to?" 


MẶT TRỜI TRÍ TUỆ 


Cần có muôn duyên có 
Ưng không tất cả không 
Có không hai chăng lập 
Ảnh nhật hiện lên cao. 


TÔNG DIỄN (1640 - 1711) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Đừng nói là có hay không. Nhận ra tánh không 
của tâm, thấy vạn pháp như ảnh hiện trong tâm, chúng ta 
không có lời nào để nói. Niệm tới không từ đâu, và rồi biến 
mất. Hãy lặng lẽ, và hãy quan sát tâm bạn với không một 
niệm. Rồi có và không sẽ không làm bạn bận tâm nữa. 


Một công án nỗi tiếng nêu câu hỏi: "Cái gì là tiếng vỗ của 
một bàn tay?" Bạn biết răng bạn có thê nghe tiếng vỗ của hai 
bàn tay. Thực sự, không có âm thanh của một bản tay vỗ, và 
bạn có thể nói rằng đó là tiếng vô thanh hay tiếng của sự tịch 
lặng. Trong khi một â thanh tập khởi vả biến mất, bạn vẫn 
đang lắng nghe và vẫn đang nghe. Có nghĩa là tất cả ăm 
thanh, dù tập khởi hay biến mất, được viên dung trong tâm 
bạn. Bất kế âm thanh tới và đi, tâm bạn vẫn bắt động. 


Các Thiền sư ưa dùng một gương sáng làm dụ cho tâm. Khi 


187 


NGUYÊN GIÁC 


một hình sắc tới và đi, ảnh phản chiếu được nhìn trong gương 
tâm; tánh phản chiếu của gương tâm vẫn bất động. Tương tự, 
tât cả các niệm, tới và đi, đều được viên dung trong gương 
tâm, tâm vẫn bất động. Do vậy, bạn biết rằng bản tánh của 
tâm là sáng chiếu, bất độn, tịch lặng, rỗng rang và vô ngã. Khi 
bạn thấy rõ rảng bản tánh của tâm, bạn cũng thấy ngay 
khoảnh khắc đó vạn pháp là như huyễn, và ngay khoảnh khắc 
đó tam độc -- tham, sân, si --- đang bốc hơi. 


Huệ Năng (638-713) làm bài kệ sau: "Tâm Bồ đề vốn không 
có cây [để dựa vào]. Gương sáng cũng không có đải [để dựa 
vào]. Xưa nay vốn không một vật. Nơi đâu bụi có thể dính 
vào?" 


188 


PHÂN S 


7] 
FOOLISH 


Autumn comes with cool air and pleases people. 

The talented men look at the moon and make poems. 
lam a Zen monk, feel ashamed for being foolish, 
and have no words for the mind transmission. 


TỊNH GIỚI (? - 1207) 


NOTE: Look at the moon, and write no poems. Gently 
breathe 1n and out, gently look at the moon, and gently see the 
moon with your whole body. The moon 1s also a symbol of 
the mind. Gently feel the whole life around and Inside you as 
the world 1s reflected In your mind. See 1t, hear 1t, smell 1t, 
touch 1t, taste 1t, know 1t. You wIll tremble blissfully when 
you see that the rain falling on you 1s actually your mind 
showering on you. How can you look at the moon and make 
poems? 


We were born and we wIll die. We were born some decades 
ago and will die In a certain future. How could the Zen 
masters say that all things are unborn and undying? We all 
live In this world, weep the tears of sorrow sometimes, have 
the laughter of Joy other times, feel the breaths coming and 


189 


NGUYÊN GIÁC 


going endlessly, see babies being born and old people dying. 
How can we say all things are unborn and undying? 


That 1s Nirvana, a state that Buddha referred to as unborn, 
unageing, unmade, and undying. Buddha once compared the 
Impermanence of life to a flickering lamp and said that to live 
a single day realizing the deathless state was better than to 
live a hundred years 1n Ignorance. 


Watch your mind, and observe the state of unborn emptiness. 
Watch the thoughts coming and going, and observe the 
unmoving mind. Keep observing. 


A Zen master 1n anclent China once blew out a candle, and 
his student became suddenly enlightened. What happened 
there? Lets see the story. Two monks had a dharma 
conversation. The student asked a lot of questions, heard 
some answers, then left when 1t was dark outside. The master 
offered a lighted candle. When the student took the candle, 
the master blew 1t out. The student became suddenly 
enlightened. 


What dịd they talk about during the dharma conversation? 
About the unborn mind? About the unmoving mind?2 The day 
was gone, and the night was coming; what was not gone, and 
what was not coming? Now, look at the candle. The light was 
lit, and then was extinguished; what was not lit, and what was 
not extinguished there? Ask the anclent monks. The seeing 1s 
non-self, 1snt 1t? Or when the student saw the light and then 
saw the dark, he realized that In the deathless seeing there 
was Just the seen? 


What 1s there to say when you look at the moon and suddenly 


190 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


realize your mind 1s not greed, hatred, and delusion? If you 
open your mouth, everything changes Instantly and the moon 
gefs lost In a cloud of thoughts. If you say any word at that 
moment, Zen masfers will use their hands to cover your 
mouth. Thus, Just be mindful constantly and live as a foolish 
person who has no words to speak or sing. 


SI ĐỘN 


Thu về mát mẻ thích trong lòng, 
Tám đấu tài cao hát thong dong. 
Cửa thiền những thẹn người sĩ độn, 
Biết lây câu gì để truyền tâm. 


TỊNH GIỚI (2 - 1207) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Hãy nhìn vào mặt trăng, và đừng làm bải thơ 
nào. Hãy dịu dàng thở vào và ra, hãy dịu dàng nhìn mặt trăng, 
hãy dịu dàng nhìn trăng với toàn thân của bạn. Mặt trăng 
cũng là biểu tượng của tâm. Hãy dịu dàng cảm nhận cuộc đời 
bao quanh và bên trong bạn như là tâm bạn đang hiển lộng. 
Hãy nhìn nó, nghe nó, ngửi nó, sờ nó, biết nó. Bạn sẽ run rây 
hạnh phúc khi bạn nhìn thấy rằng trận mưa đang rơi trên 
người bạn thực sự là tâm bạn đang mưa rảo trên bạn. Làm sao 
bạn có thê nhìn vào trăng và làm thơ được? 


Chúng ta đã sanh ra và sẽ chết đi. Chúng ta đã sanh vài thập 
niên trước, và sẽ chết trong một tương lai nào đó. Vì sao các 
thiền sư nói vạn pháp bất sanh, bất diệt? Chúng ta đều sống 
trong thế giới này, có những lúc khóc buôn, có những lúc 
cười vui, cảm nhận hơi thở vào và ra vô tận, vả thấy trẻ em 


191 


NGUYÊN GIÁC 


sinh ra đời vả người giả chết đi. Làm sao chúng ta có thê nói 
tất cả các pháp không sanh và không diệt? 


Đó là Niết Bàn, một trạng thái Đức Phật mô tả là bất sinh, bất 
lão, vô tác và bất tử. Đức Phật từng so sánh tánh vô thường 
của cuộc đời như ngọn đèn lập lòe, và nói rằng sống một ngày 
mà chứng ngộ cảnh giới bất tử thì tốt hơn là sống một trăm 
năm vô minh. Hãy nhìn vào tâm bạn, và hãy thấy trạng thái 
của Tánh Không bắt sinh. Hãy nhìn các niệm đến và đi, và 
hãy thấy tâm bất động. Hãy cứ nhìn hoài như thế. 


Một Thiền Sư ở Trung Quốc thời xưa từng thôi tắt một cây 
đèn cầy, và vị môn đệ của ngài hốt nhiên giác ngộ. Chuyện gì 
xảy ra nơi đây? Hãy nhìn vào chuyện này. Hai vị sư vừa pháp 
đàm xong. Vị sư học trò đã đưa ra nhiều câu hỏi, nghe một số 
câu trả lời, rồi lui về khi trời đã tối. Vị thầy đưa cho ngọn đèn 
cầy đã thắp sáng. Khi vị môn đệ cầm cây nến, vị thầy thôi 
phụt tắt. Vị học trò hốt nhiên đốn ngộ. 


Họ đã nói gì trong cuộc pháp đàm trứơc đó? Có phải về tâm 
bất sinh? Có phải về tâm bắt động? Bây giờ, hãy nhìn vào cây 
đèn cầy. Ngọn lửa được thắp lên, và rồi bị thối tắt; cái gì 
không được thắp lên, và cái gì không bị phụt tắt nơi đó? Hãy 
hỏi các vị sư thời xưa đó. Có phải đó là cái thấy, mà cái thấy 
nảy thì vô ngã? Hay là, khi học trò thấy sáng và rồi thấy tối, 
vị học trò chứng ngộ răng trong cái thấy bất tử thì chỉ có cái 
được thấy thôi? 


Bao nhiêu chữ bạn có thể nói khi bạn nhìn mặt trăng và thấy 
rằng ngay khoảnh khắc đó tâm bạn không còn tham sân si? 
Khi bạn mở miệng, mọi thứ biến đối tức khắc và mặt trăng 
trôi lạc vào vằng mây của các niệm tư lường. Nếu bạn nói bất 
kỳ lời nào khoảnh khắc đó, các Thiền sư sẽ lấy tay bịt miệng 


192 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


của bạn. Do vậy, hãy tỉnh thức liên tục và sông như kẻ ngu 
khờ, không có lời nào để nói hay ca hát. 


72 
MESSAGE 


The ten thousand attachments are already cut; this one body 1s 
af ease. 

Living for over forty years, I see life 1s Just a long dream. 

My message to all 1s, don”t ask anymore. 

The other side 1s the Infinite — with moon and winds. 


PHÁP LOA (1284 - 1330) 


NOTE: Is this life a long dream? Even after we wake up? 
What 1s the difference between the dreams you had last night 
and the years In your childhood? Do you feel that you are 
reIncarnating every morning after sleep? Do you feel that you 
are reincarnated after each breath? Then, observe who 1s truÌy 
the person that you are among millions of the persons that 
you”ve been. There 1s no real you -- Just like there 1s no real 
bubble among millions of bubbles forming and popping In the 
ocean. Is there something called the Infmity? Is there 
something called the Infimty threading all millions of persons 
you”ve been? You know you are changing endlessly. And you 
know you are the moving gøroup of "form, feeling, perception, 
fabrications, and conscIousness”" each of which 1s Iinfluenced 
by the constantly changing causal conditions. Let”s breathe 1n 
and out gently, and observe the working of the mind. If there 
1s the Infimty, 1t must be there, neither coming nor goIng. 


193 


NGUYÊN GIÁC 
Don't gIve 1t a name. 


Is there an Instant way to enlightenment? Yes, there 1s. You 
may see all the Four Noble Truths right at the moment you 
see one of those four. The Four Noble Truths are suffering, 
the origin of suffering, the cessation of suffering, and the path 
that leads to the cessation of suffering. The SN 56.30 Sutta 
says that one who sees one of the Four Noble Truths also sees 
all the four. 


How could a practitloner see all the Four Noble Truths in an 
Instant? Zen masters say that you can suddenly attain 
enliphtenment 1f you practice watching your mind to see the 
OrIgin of suffering, 1.e., the second noble truth. You know that 
suffering arises from craving; thus, you watch your mind to 
see the orlgin of craving. Zen says that you will attain 
enlightenment right at the moment you kill your parenfs (from 
which the father 1s Ignorance and the mother 1s craving). 
Some Zen masfers raise this question: “What 1s your face 
before your parents were born?” Actually, you don't need to 
practice koan; you can burn all the books about koans. You 
Just need to watch your mind day and nipht to see the process 
of thinking and watch the space before a thought arises. In 
case a thought arises, 1t will instantly disappear when you see 
1t. You will see that the existence (of thought or anything 
else) and the non-existence (of thought or anything else) are 
both encompassed 1n the emptiness nature of the mind; Just 
neither cling to existence nor non-existence. In other words, If 
1S Just like peeling an onion or taking off the sheaths of a 
banana tree until nothing remains In your mind. 


Someday, you will directly realize the emptiness of self and 


194 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


of phenomena, Inwardly and outwardly. Is the mountain In 
front of your house or the birdsong outside real or unreal? 
Zen practitioners dont worry about this question; they only 
regard that mountain as what they see, and regard the 
birdsong as what they hear. The emptiness that encompasses 
all things 1s also called as "the true person of no rank." 


LỜI NHẮN 


Muôn duyên cắt đứt, một thân nhàn 
Hơn bốn mươi năm giấc mộng tràng 
Nhăn bảo mọi người thôi chớ hỏi 
Bên kia trăng gió rộng thênh thang. 


PHÁP LOA (1284 - 1330) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Cuộc đời là một giác mơ đải? Ngay cả sau khi 
chúng ta thức dậy? Những gì khác nhau giữa các giấc mơ bạn 
có đêm qua và những năm thơ ấu của bạn? Bạn có cảm thấy 
rằng bạn đang tái sinh mỗi buổi sáng sau giấc ngủ? Bạn có 
cảm thấy rằng bạn đang tái sinh trong từng khoảnh khắc sau 
hơi thở? Rồi thì, hãy quan sát xem bạn thực sự là a1 trong số 
hàng triệu nhân vật mà bạn là trong đời. Không có một cái 
bạn thực nào — y hệt như, không có một bọt nước thực nào 
giữa hàng triệu bọt nước thành hình và vỡ ra trên mặt biển. 
Có cái gì gọi là vô tận không? Có cái gì gọi là cái vô tận 
xuyên suốt hàng triệu nhân vật mà bạn đã từng là hay không? 
Bạn biết, bạn đang biến đổi vô tận. Và bạn biết bạn là một tổ 
hợp đang di động của "sắc, thọ, tưởng, hành và thức" mà từng 
thành phần trong nhóm lại bị tác động của các điều kiện 
duyên khởi biến đôi liên tục. Hãy thở vào và thở ra dịu dàng, 


195 


NGUYÊN GIÁC 


và quan sát vận hành của tâm. Nêu có cái vô tận, nó phải ở 
đó, không đên không đi. Đừng đặt tên cho nó. 


Có một pháp nào để tức khắc giác ngộ? Vâng, có. Bạn có thể 
thấy toàn bộ Tứ Thánh Đề ngay ở khoảnh khắc bạn thấy một 
trong tứ đế đó. Tứ Thánh Đề là khổ, nguồn cội khô, tịch diệt 
khổ, con đường (Bát Chánh Đạo) diệt khổ. Kinh SN 56.30 
viết rằng ai nhìn thấy một trong Tứ Thánh Đề cũng thấy toàn 
bộ cả bốn. 


Làm sao một người tu có thể thấy Tứ Thánh Đề trong một 
khoảnh khắc? Các Thiền sư nói rằng bạn có thể hốt nhiên giác 
ngộ nếu bạn quán sát tâm bạn để xem cội nguồn của khổ, tức 
là, thánh đề thứ nhì. Bạn biết răng khối tập khởi từ tham dục; 
do vậy, bạn nhìn tâm để xem cội nguồn tham dục. Thiền nói 
rằng bạn sẽ giác ngộ ngay khi bạn giết ba mẹ (trong đó, ba là 
vô minh, mẹ là tham áI). Một vài Thiền sư nêu câu hỏi: "Hãy 
cho xem khuôn mặt của bạn trước khi ba mẹ bạn sinh ra?" 
Thực sự, bạn không cần tập công án; bạn có thể đốt tất cả 
sách về công án. Bạn chỉ cần nhìn vào tâm bạn ngày đêm để 
quan sát tiễn trình niệm và nhìn xem nơi trước khi một niệm 
khởi. Khi một niệm khởi, nó sẽ tức khắc biến mất khi bạn 
nhận ra nó. Bạn sẽ thây rằng Hữu (hiện hữu của niệm hay bắt 
cứ gì) và Vô (không có niệm hay bất cứ gì) đều được bao 
trùm trong không tánh của tâm; hãy nhớ đừng chấp vào Hữu 
hay Vô. Nói cách khác, nó y hệt như bóc vỏ hành hay lột các 
lớp vỏ cây chuối cho tới khi không còn gì bám trong tâm. 


Rồi một ngày, bạn sẽ trực tiếp chứng ngộ không tánh của tâm 
và vạn pháp, nội xứ và ngoại xứ. Ngọn núi trước nhà bạn hay 
tiếng chim hót ngoài nhà có thực hay huyễn? Người tu Thiền 
không bận tâm về câu hỏi đó; họ chỉ xem núi kia như cái họ 


196 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


thấy, và xem tiếng chim hót như cái họ nghe. Cái không tánh 
bao trùm tất cả cũng được gọi là "Vô vị chân nhân." 


73 
DHARMA HEIR 


One who understands that the Great Way has no words, 
wIll enter the gate of non-duality, 

and complete the countless teachings. 

Who will be that future dharma hetr? 


TINH TUYEN (1674 - 1744) 


NOTE: Non-duality means the middle path. The unwise have 
the wrong views that the world 1s either existence or non- 
exIstence, both of which are extreme views that make them 
either cling to the world or reJect the world. The right view 1S 
the middle path. When you see things arise, you know there 1s 
no non-existence 1n the world; and when you see things 
vanish, you know there 1s no existence 1n the world. Ifs Just 
like a cloud In the sky. When a cloud forms in the sky, you 
know there 1s no non-existence of any cloud 1n the sky; and 
when a cloud vanishes, you know there 1s no existence of any 
cloud 1n the sky. You know the vast sky encompasses both 
those states of existence and non-exIstence. And you know 
the sky which 1s the vast emptiness does not move desptte all 
the clouds appearing and disappearing. The sky 1s always In 
the state of non-duality. The sky symbolizes your mind, and 
the clouds symbolize the states of conscIousness. 


Thus, watching a cloud form and dissipate øg1ves you a lesson 


197 


NGUYÊN GIÁC 


of Iimpermanence, one of the dharma seals; hearing a 
soundscape of birdsong arise and vanish øives you a lesson of 
Impermanence, one of the dharma seals. All are encompassed 
in the silent vast emptiness of the sky. Now 1fs time for you 
to watch your mind. 


The SN 35.92 Sutta explains the duality: It 1s the eye and 
what you see, the ear and what you hear, the nose and what 
you smell, the tongue and what you taste, the body and what 
you feel from touches, the mind and what you think. You are 
tied to this world of duality, which you are atfracted to 1fs 
pleasing sensation and are repelled from 1fs painful sensation. 
When you try your best to step out of that world of duality, 
and when your mind escapes from greed and hate, you wIll 
attain Nirvana. 


A monk asked his Zen master: "What should I do to gain 
enlightenment?" 

The master replied: “"Nothng should be done." 
How can we understand this answer? You should put the 
answer Info the context of that world of duality. If you think 
you are doing something, you are sinking deeper Into the 
world of duality. When you are doing nothing, that means 
you are walking, standing, sitting and lying down with a new 
world in which there 1s only the seen, the heard, etc. and there 
1S 1O ©Y€, ñO ©ar, ©fC. 


NGƯỜI NÓI DÒNG PHÁP 


Đạo cả không lời 
Vào cửa chăng hai 


198 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Pháp môn vô lượng 
AI là kẻ sau. 


TÍNH TUYỂN (1674 - 1744)— Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Bất nhị nghĩa là con đường trung đạo. Kẻ kém 
trí có tà kiến răng thế giới hoặc là Hữu (Có) hoặc là Vô 
(Không), cả hai quan điểm này đều là cực đoan sẽ làm cho họ 
hoặc là dính mắc vào thế giới hoặc là xua đầy ra. Chánh kiến 
là đường giữa. Khi bạn thấy các pháp tập khởi, bạn biết là 
không có Không trong thế giới, và khi bạn thấy các pháp biến 
mắt, bạn biết không có Hữu trên thế giới. Y hệt như một đám 
mây trên bầu trời. Khi mây xuất hiện trên bầu trời, bạn biết 
không thể nói là không có mây; và khi mây tan, bạn biết 
không thể nói là có mây trên bầu trời. Bạn biết bầu trời mênh 
mông bao trùm cả hai trạng thái Có và Không Có. Và bạn biết 
bầu trời đó, vốn là cái Không mênh mông, vẫn bất động bất 
kế mây hiện và tan. Bầu trời luôn luôn ở trạng thái bắt nhị. 
Bầu trời biểu tượng cho tâm bạn, và các đám mây biểu tượng 
các trạng thái ý thức. 


Như thế, nhìn thấy mây hiện và tan sẽ cho bạn bài học về vô 
thường, một trong các pháp ấn; khi nghe tiếng chim hót trồi 
lên và tan biến sẽ cho bạn bài học về vô thường, một trong 
các pháp ấn. Tất cả được bao trùm trong cái tịch lặng, mênh 
mông Không Tánh của bầu trời. Bây giờ tới lúc bạn nhìn vào 
tâm vậy. 


Kinh SN 35.92 Sutta giải thích về thế giới nhị nguyên: đó là 
mắt và cái được thấy, tai và cái được nghe, mũi và cái được 
ngửi, lưỡi và cái được nếm, thân vả cái được chạm xúc, tâm 
và cái bạn suy nghĩ tư lường. Bạn bị buộc vào thế giới nhị 
nguyên này, bị lôi cuốn vì cảm thọ vui sướng và chống kháng 


199 


NGUYÊN GIÁC 


lại vì cảm thọ đau buôn. Sau khi bạn tận lực bước ra khỏi thế 
giới nhị nguyên nảy, và tâm bạn rời xa tham và sân, bạn sẽ 
thành tựu Niệt Bàn. 


Một nhà sư hỏi vị Thây: "Con nên tu thế nào để giác ngộ?" 
Thy đáp "Không có gì nên làm cả." 
Chúng ta hiểu lời đáp đó thế nào? Bạn nên đặt câu trả lời này 
vào ngữ cảnh của thế giới nhị nguyên kia. Nếu bạn nghĩ răng 
bạn đang làm cái gì đó, bạn đang lún sâu hơn vào thế giới nhị 
nguyên đó. Khi bạn không làm gì cả, nghĩa là bạn đang đi, 
đứng, ngồi và năm với một thế giới mới trong đó chỉ có cái 
được thấy, cái được nghe, vân vân, và trong đó không có mắt, 
không có tai, vân vân. 


74 
SEEKING THE MIND 


Holding a drum at the waist, facing skilled listeners, 

and relaxing both hands, I beat the drum of mind. 

TappIng, tappIng, seeking the mind, I see the mind 1s the 
tappIng sound. 

Seeking the mind, hearing the mind tapping, I tap to seek the 
mind. 


Drumming sound composes rhymes, and the wind In cypress 
trees responds. 

Tapping the mind -- the way ofthe mind 1s to be serene and 
reflective. 

Always liberally, the bright moon and the cool wind exIst 
there. 

Now you know you can not find the mind; stop seeking the 
mind. 


200 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Stop, stop! Now you know the mĩnd can not be found. 
Even 1f you could find the mind, that 1s not the true mind. 
Carrying a luminous lamp and asking for the fire, you turn 
things upside down. 

You'”d better stand in front of the window and sing a song. 


THANH ĐÀM (~ 19th century) 


NOITE: It is so much fun to enter the gateless gate. Ït 1s so 
much fun to enJoy the enlightenment. Get enlightenment first, 
then you will see that beating a drum, singing a song, or 
dancing crazily 1s not different from sitting still. Some people 
mistake Zen for some methods of relaxation meditation, and 
can not see the difference. Don”t make this mistake; however, 
you can bring a dragon-killing sword Into a kitchen to chop 
vegetables. 


Now we know that there 1s neither a self (or soul) in a human 
being nor any permanent essence 1n phenomena. Zen masfters 
only mind about the way to recogn1ze the emptiness nature of 
the mind and all things else. After a practfitioner experlences a 
profound realization of the emptiness nature, this person wIll 
see the fading of the three polsons (greed, hatred, and 
delusion). 


Zen masters put aside many useless questlons. Actually, the 
Buddha put aside many questions that could not help his 
disciples to cross the ocean of suffering. The SN 44.10 Sutta 
says that the Buddha kept silent, dịd not reply to the wanderer 
Vacchagotta, who asked the Buddha two questions, "Is there 
a self?" and "Is there no self?" 


The MN 63 Sutta also says that the Buddha kept silent on the 


201 


NGUYÊN GIÁC 


fourteen questions, and said that he only helped to remove the 
pOoIsoned arrows and cure the Injured. Later, some Mahayana 
masters developed the doctrine of Tathagatagarbha, which 
says that the state of an eternal, imperishable Buddhahood 
should be called the True Self. This 1s a very different story. 


The famous scholar Pei Xiu was a student of the Zen master 
Huang Po (2-850), an Imnfluential Chinese master of Zen 
during the Tang Dynasty. 
One day Pei Xiu saw a drawing depicting a high respectable 
monk on a wall of the temple. Pei Xiu asked his master: "The 
drawing 1s here. Where 1s that high respectable monk now?" 
Huang Po called Pei Xiu by name loudly: "Pei Xiu!" 
Pei Xu replied: "Vos." 
Huang Po asked: "Where?" 


That story showed that Pel Xu raised a metaphysical question 
about a high respectable monk who had passed away. Peli Xiu 
expected an answer from his teacher about something 
mystical or relipglous. The Zen master Huang Po, however, 
pushed Pei Xiu back into the "here and now” with a loud 
voIce, and pointed at the hearing. The lesson from Huang Po 
1s that: Just be mindful constantly, and pay attention to the 
present with your six senses and their obJects. 


TÌM TÂM 
Ngang lưng đeo trồng đối tri âm, 
Duỗi thắng hai tay, đánh trống tâm. 


Tập tập tìm tâm, tâm tất tập, 
Tìm tâm, tâm tập, tập tìm tâm. 


202 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Âm thanh hợp vận, âm trùng họa, 
Tịch chiếu tâm tông, tức tập tâm. 
Trăng sáng, gió thanh thường tự tại, 
Tìm tâm chăng được, nghỉ tìm tâm. 


Thôi nhé, tâm ta chăng thể tầm, 
Tìm tâm dẫu được, chắng chân tâm. 
Mang đèn xin lửa thêm điên đảo, 
Thà đứng bên song hát khúc ngâm. 


THANH ĐÀM (~ 19th century) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Sẽ rất vui khi bước vào cửa không cửa. Sẽ rất 
vui khi vui hưởng giác ngộ. Hãy giác ngộ trước, rồi bạn sẽ 
thấy rằng đánh trồng, hát một ca khúc, hay nhảy múa tưng 
bừng thì không khác gì với ngồi lặng lẽ. Một số người nhằm 
lẫn Thiền với vài pháp định thư giãn, và không thê thấy dị 
biệt. Đừng nhằm như thế; tuy nhiên, bạn vẫn có thể mang 
thanh kiếm giết rồng vào nhà bếp đề xắt rau vậy. 


Bây giờ chúng ta biết răng không hề có cái tự ngã (hay linh 
hồn) nảo trong thân người, và cũng không có tự ngã bất biến 
nảo trong các hiện tượng. Các Thiền sư chỉ bận tâm về cách 
nhận ra Không tánh trong tâm và vạn pháp. Sau khi một 
người đạt kinh nghiệm chứng ngộ thâm sâu cái Không tánh, 
vị nảy sẽ nhìn thấy nhạt dần đi tam độc (tham, sân, s1). 


Các Thiền sư gác qua một bên nhiều câu hỏi vô ích. Thực sự, 
Đức Phật đã gác qua một bên nhiều câu hỏi mà các câu này 
không giúp đệ tử của ngài vượt qua biển khổ. Kinh SN 44.10 
Suta ghi rằng Đức Phật im lặng, không trả lời du sĩ 
Vacchagotta, người hỏi Đức Phật hai câu hỏi, "Có một ngã 
nào chăng?" và "Không có ngã nào chăng?" 


203 


NGUYÊN GIÁC 


Kinh MN 63 Sutta cũng ghi rằng Đức Phật im lặng đối với 14 
câu hỏi, và nói rằng Ngài chỉ giúp gỡ bỏ các mũi tên tắm 
thuốc độc và để chữa người bị thương. Về sau, một số vị 
Thầy Đại Thừa khai triển lý thuyết Như Lai Tạng, trong đó 
nói rằng cảnh giới Phật bất hoại và thường trụ nên gọi là 
Chân Ngã. Đây lại là câu chuyện khác. 


Học giả nổi tiếng Bùi Hưu là học trò của Thiền sư Hoàng Bá 
(2-850), một vị thầy Trung Hoa của Thiền Tông thời nhà 
Đường. 

Một hôm Bùi Hưu nhìn thấy một hình vẽ một vị cao tăng trên 
tường nhà chùa. Bùi Hưu hỏi thây: "Hình ở đây. Còn cao tăng 
ở đâu bây giờ?" 


Hoàng Bá gọi tên Bùi Hưu: "Bùi Hưu!" 


Bùi Hưu đáp: "Dạ." 


Hoàng Bá hỏi: "Ở đâu? 


Câu chuyện cho thấy Bùi Hưu nêu lên một câu hỏi siêu hình 
về một vị cao tăng, người đã qua đời. Bùi Hưu mong đợi câu 
trả lời từ vị thầy về một điều huyền bí hay tôn giáo. Tuy 
nhiên, Thiền sư Hoàng Bá đầy Bùi Hưu về lại cái "bây giờ và 
ở đây" với tiếng gọi lớn, và chỉ vào cái đang nghe. Bài học từ 
Hoàng Bá là: hãy tỉnh thức liên tục, và chú tâm vào hiện tại 
với sáu căn và đối tượng của sáu căn. 


204 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
NOTA WORD 


Understanding the mind and body completely, you wilÏ open 
the eye of wIsdom, transform profoundly, and reveal the 
uSpICIOuS appearances. 

While walking, standing, sifting and lying down, you wIll 
stay peaceful effortlessly, and perform many roles 1n life 
amazinply. 

Appearing plentifully In front of you, everything 1n the world 
1S actually seen as emptiness 1n your mind. 

With nothing In the world comparable to, the sacred light 
1lluminates endlessly. 

The unthinkable meanings are professed constantly; however, 
there are no suitable words. 


NGUYỆN HỌC (? - 1174) 


NOTE: There are no suitable words? Many Zen masters don”t 
use words. Some prefer to keep silent, while some others 
threaten to punch those who ask for words. Do you see the 
mountain out there? Observe 1t, Just observe the mountain. 
Because your mind has no form, now you see your mind 
manifesting 1n the form of that mountain. Because you are 
non-self, now you see you are what you see, and also you see 
you are what 1s seen. Your mind 1s a mirror. Sometimes you 
see that, but you rarely recognize that moment. Sometimes 
you stop by a meat market, see a butcher chopping a chicken, 
and feel that you are the chicken being chopped apart. 


When you undergo a deep experlence of the empftiness nature 
Of all things, 1t 1s said that you achieve great enliphtenment 
or, in other words, a great death. From then on, you realize 
constantly that everythng 1n the world, Iinwardly and 


205 


NGUYÊN GIÁC 


outwardly, 1s unreal, non-self, and impermanent. Your mind, 
however, still has some habits from the past, and 1t takes 
some time to drop all the conditioned burden. Thus, a man 
who Just undergoes a great death 1s advised that he should not 
go by night, and should return to life in daylight. The daylight 
means that this person already has a sharp eye, and does not 
grasp whatever he sees, hears, smells, tastes, touches and 
thinks. This person conforms to the Suchness of all things. 


The Šn 4.6 Sutta (Jara Sutta) says that a wise person 1s not 
affected by anything he sees, hears or perceives; this person 
also does not Interpret, or construe, 0r conceive upon 
anything he sees, hears or perceIves. 


KHÔNG MỘT LỜI 


Thân tâm liễu ngộ mắt tuệ mở, 

Biến hóa linh thông bày tướng báu. 

Đi đứng ngôi nằm riêng vững vàng, 
Hóa thân ứng hiện đâu tính được. 

Mặc dầu đầy dẫy cả hư không, 

Xem ra nảo thấy có tướng gì. 

Thế gian không có vật để sánh, 
Thường hiện linh quang sáng khắp nơi. 
Luôn luôn diễn nói không nghĩ bản, 
Không có một lời cho thỏa đáng. 


NGUYỆN HỌC (2 - 1174) - Bản dịch HT Thanh Từ 
GHI NHẬN: Không một lời thỏa đáng? Nhiều Thiền Sư 


không dùng lời. Một sô vị ưa giữ im lặng hơn, và một sô khác 


206 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


đe dọa đánh những ai hỏi tìm lời. Bạn có thấy ngọn núi ngoải 
kia không? Hãy nhìn nó, hãy nhìn ngọn núi. Bởi vì tâm bạn 
không hình tướng, bây giờ bạn thấy tâm bạn hiển lộ trong 
hình tướng ngọn núi đó. Bởi vì bạn là vô ngã, bây giờ bạn 
thấy rằng bạn là cái bạn thấy, và cũng vậy bạn thấy rằng bạn 
là cải được thấy. Tâm bạn là một tắm gương. Đôi khi bạn 
thấy như thế, nhưng bạn hiếm khi nhận ra khoảnh khắc đó. 
Đôi khi bạn ghé vào một tiệm bán thịt, thấy một anh thợ chặt 
một con gả, và bạn trực cảm rằng bạn là con gà đang bị chặt 
rời ra đó. 


Vào lúc bạn trải qua một kinh nghiệm sâu sắc về Không tánh 
trong vạn pháp, còn gọi là bạn đại ngộ, hay cách khác, bạn 
vừa qua cơn chết lớn. Từ đó, bạn sẽ thường trực nhận rõ mọi 
thứ trong thế giới, trong và ngoài, là như huyễn, vô ngã và vô 
thường. Tuy nhiên, tâm bạn vẫn còn một vải thói quen quá 
khứ, và cần thời gian để buông hết gánh nặng hữu vi. Như 
thế, một người vừa trải qua cơn chết lớn được khuyên răng 
không nên đi ban đêm, và nên chờ ban ngày mà trở lại đời 
sông. Ánh sáng ban ngày có nghĩa là người này đã có mắt 
sáng, và không nắm giữ bất cứ những gì thấy, nghe, ngửi, 
nếm, chạm xúc và tư lường suy nghĩ. Người này sống tương 
ưng với tánh Như Thị của vạn pháp. 

Kinh ŠSn 4.6 Sutta (Jara Sutta) dạy rằng một người trí tuệ 
không bị ảnh hưởng bởi bất cứ gì người này thấy, nghe hay 
nhận biết; người này cũng không diễn giải, suy tìm ý nghĩa, 
biện luận tư lường trên bất cứ những gì người này thấy, nghe 
hay nhận biết. 


207 


NGUYÊN GIÁC 
THE THREE STUDIES 


You all become monks and nuns because you are tired of 
birth and death. Leaving parents, spouses, and children, you 
leave home to seek the Way and revere Buddha as the holy 
teacher. To follow the shortcut path of Buddhas now 1s to 
follow the teachings from sutras. And sutras teach only the 
three studles -- discipline, medifaton, and wisdom. The 
Commenfary on Liberation says, “The practice of discipline, 
meditaton and wisdom 1s called the Way of Liberation.” 
DIiscIipline 1s abiding in noble deportment. Meditation 1s 
having a mind undisturbed. Wisdom 1s having a mind that 
sees the truth. 


TRẤN THÁI TÔNG (1218 - 1277) 


NOTE: The three studies -- discipline, meditation, and 
wIsdom — say nothing about koan practice. It*s true that 
Buddha did not teach the koan practice. Also, many Zen 
monasteries these days don't teach the koan practice. But Zen 
1s life, and life 1s full of koans. Actually, you are facing koans 
anywhere and anytime. Sometimes someone calls you by 
name, and you suddenly see that you have no name. 
Sometimes you watch a mounfain, and suddenly see that you 
are the mountain. Sometimes a flower falls In front of you, 
and you suddenly see that you are already dead. Sometimes 
you are walking, and suddenly see that every step 1s truly the 
emptiness. You don”t need to do koan practice formally; 
however, koans are part of your life already. Koan 1s In your 
every breath; Just feel 1t with your whole body and mind. 


You can access a koan with a mind full of doubt; In this state 
ofmind, every thought will vanish almost right at the moment 


208 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


1t arises. With full of doubt, you only know that you don 
know, and know that you are encompassed by the koan. Your 
whole body are Immersed In the koan, pushing your mind Info 
a state of unknown, from which not a thought from the three 
pOISOnS arises In your mind. Some day, you wIll realize the 
emptiness nature of mind and phenomena. 


Actually, the Buddha taught a method of contemplation that 
1S similar to the practice of koan. The SN 22.95 Sutta says 
that a person wIll see everything from the five aggregates 
(form, feelings, perceptions, formations, and conscIousness) 
as completely void, hollow, and Insubstantial 1f this person 
carefully Inspects, ponders and 1nvestigates 1t. The similarity 
1s here: Just observe and 1nvestigate attentively everything 
that comes up 1n your mind and realize 1ts emptiness nafure. 


In fact, 1Ý you mindfully listen to the soundscape around you, 
you wIÏll easily realize the emptiness nature of what you hear. 
Similarly, 1Ý you mindfully watch a passing rainstorm, you 
would easily realize the emptiness nature of what you see. 
Similarly, 1ƒ you mindfully smell the aroma of freshly brewed 
coffee, mindfully taste a bit of cake, mindfully touch your 
forehead to feel the temperature, mindfully think of where 
you should travel next year, you would easilly realize the 
emptiness nature of all of your mindˆs and body”s responses. 
Just consfantly realize that. 


GIỚI ĐỊNH TUỆ 


Phàm tất cả người tu hành đều do hai việc: chán sanh, tử. Bỏ 
cha mẹ, vợ con, xuất gia cầu đạo, phụng thờ đức Phật làm 


209 


NGUYÊN GIÁC 


thầy. Noi theo đường tắt của chư Phật, chỉ có kinh mà thôi. 
Song trong kinh nói ra, duy giới, định, tuệ. Luận Giải Thoát 
nói: “Giới, định, tuệ gọi là đạo giải thoát.” Giới là nghĩa oal 
nghi. Định là nghĩa chẳng loạn. Tuệ là nghĩa giác tri. 


TRẤN THÁI TÔNG (1218 - 1277) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Tam học — giới, định vả tuệ -- không nói gì về 
tham công án. Sự thật là Đức Phật không dạy tham công án. 
Thêm nữa, nhiều Thiền viện bây giờ không dạy tham công 
án. Nhưng Thiền là đời sống, và đời sống thì đầy khắp công 
án. Thực sự, bạn gặp công án ở mọi nơi và mọi thời. Đôi khi 
có ai gọi tên bạn, và bạn hốt nhiên thấy rằng bạn không có 
tên. Đôi khi bạn nhìn ngọn núi, và hốt nhiên thấy rằng bạn là 
ngọn núi. Đôi khi một cánh hoa rơi trước mặt bạn, và bạn hốt 
nhiên thấy răng bạn đã chết. Đôi khi bạn đang đi bộ, và hốt 
nhiên thấy răng từng bước thực sự là tánh không. Bạn không 
cần chính thức tham công án; tuy nhiên, công án đã là một 
phần trong đời của bạn. Công án nằm trong từng hơi thở của 
bạn; hãy cảm nhận như thế với toàn thân và tâm. 


Bạn có thê tiếp cận một công án với một tâm đầy nghi tình; 
trong trạng thái tâm này, tất cả các niệm sẽ biến mắt gần như 
ngay khi vừa khởi. Với đầy nghỉ tình, bạn chỉ biết rằng bạn 
không biết, và biết rằng bạn được bao trùm trong công án. 
Toàn thân tâm bạn ngắm vảo công án, nơi tâm bạn dân tới 
trạng thái của không biết, nơi đó không một niệm nào từ tam 
độc khởi trong tâm bạn. Sẽ tới ngày, bạn sẽ nhận ra Không 
tánh của tâm và vạn pháp. 


Thực sự, Đức Phật đã dạy một phương pháp thiền quán tương 
tự như thiền công án. Kinh SN 22.95 Sutta ghi răng một 
người sẽ thấy tất cả các pháp trong ngũ uẫn (sắc, thọ, tưởng, 


210 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


hành, thức) là hoàn toàn Không tánh, rỗng ruột và không có 
bản tánh nào nếu người này cần trọng khảo sát, nghiền ngẫm 
kỹ và điều tra nó. Tương tự là ở đây: Hãy quan sát và khảo sát 
chăm chú bất cứ gì khởi lên trong tâm và nhận ra Không tánh 
của nó. 


Thực vậy, nếu bạn tỉnh thức lắng nghe âm thanh quanh bạn, 
bạn sẽ dễ dàng nhận ra Không tánh trong những gì bạn nghe. 
Tương tự, nếu bạn tỉnh thức nhìn một trận mưa giông lướt 
qua, bạn dễ dàng nhận ra Không tánh trong những gì bạn 
thấy. Tương tự, nếu bạn tỉnh thức ngửi mùi cà phê mới pha, 
tỉnh thức nếm chút bánh, tỉnh thức sờ vào trán xem nhiệt độ, 
tỉnh thức nghĩ về nơi bạn nên du lịch năm tới, bạn sẽ dễ dàng 
nhận ra Không tánh của mọi thứ mà thân tâm bạn phản ứng. 
Hãy thường trực nhận ra như thế. 


Tự 
ORIGINALLY EMPTINESS 


The four snakes hiding 1n your luggage are orIginally 
emptiness. 

The five agøregates forming this high mountain are also void. 
See the true nature 1lluminating unhindered, 

and don”t worry about Nirvana and the cycle of birth and 
death. 


DAI XA (1120- 1180) 


NOTE: Observe your body and mind, and see the emptiness 
nature of the four snakes and five aggregates. The four snakes 
symbolize the four elements which create all things: earth, 


211 


NGUYÊN GIÁC 


characteristic of solidity; water, or fluidity; fire, or heating; 
and arr, or motion. The four snakes are workIng 1n your body. 
Treat them carefully; otherwise, they will make you sick. The 
five agøregates symbolize the five groups making up a human 
being: form, feeling, perception, volition, and consciousness. 
The high mountain symbolizes your body and mind — all 
things you believe you are. 


Just see the true nature of “this hiph mountain' for all times, 
day and night, and don”t mind anything else. What 1s the true 
nature of “this hiph mountain”? It 1s volid; 1t 1s originally 
emptiness. To see that, you don”t need to do any ritual. 
Everything 1s changing Instantly, everything empties 1tself 
Iinstantly, and everything 1s empty 1n 1s causal condition. The 
Buddha once told his son, Rahula, that all things forming the 
body and mind should be seen with the right discernment: 
*“This 1s not mine, this 1s not me, this 1s not my self.” 


In the EA 19.3 Sutra, the Buddha said to Sakra, the leader of 
gods, that one who heard, understood and cultivated the 
dharma of emptiness would see the emptiness nature of hIs 
body and mind, and he would drop all the notlons of I and 
mine by understanding his feelings as Impermanent and 
ultimately empty. The Buddha said that when a person 1s 
Immersed In the Insight of Impermanence, his mind enters a 
state of thoughtlessness and fearlessness. In the state of 
fearlessness, his mind realizes Nirvana. 


The monk Nguyễn Thế Đăng (my elder dharma brother) 
wrote 1n hIs article “Mùa Xuân của Hiện Tại” (The Spring of 
the Present): "At that moment, there 1s no thought, nothing 
recollected, and nothing In the past, present and future. A 


212 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


thought lasts over many moments; thus, within a moment 
there 1s no space for any thought or any Image. The Insight of 
that moment 1s the state of thoughtlessness, at which time 
there 1s no thought, no discrimination of here and there, and 
nothing related to yesterday and tomorrow." 


When you are deeply mindful in the state of thoughtlessness 
and fearlessness, your conscIousness has nowhere to cling to, 
has no support to ørow, and has no 1nclination to any future 
rebrrth; you live with the thoughtless awareness that sees 
thngs as they are, and that reflects things without any 
Jjudgment or any choice. If you meditate with a mind that 
depends on nothing in this world or the other world, you are 
an outstanding person who was praised by the Buddha In the 
AN 11.9 Sutta. 


In the SN 12.38 Sutta, the Buddha said: "If you don't intend 
or plan or have underlying tendencies, this doesn”t become a 
support for the confinuation of consclousness. With no 
support, consclousnes 1s not established. When 
conscIousness 1s not established and doesn”t grow, there”s no 
rebirth Into a new state of existence 1n the future. When there 
1S no rebirth into a new state of existence 1n the future, future 
rebrrth, old age, and death cease, as do sorrow, lamentation, 
paimn, sadness, and distress. That 1s how this entire mass of 
suffering ceases.” (Translated by Bhikkhu SuJato) 


VỐN LÀ KHÔNG 


Bôn răn chung rương trước giờ không, 
Núi cao năm uân đâu chủ ông. 


213 


NGUYÊN GIÁC 


Chân tánh sáng ngời không chướng ngại, 
Niết-bản sanh tử mặc che lồng. 


ĐẠI XẢ (1120 - 1180) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Hãy niệm thân và tâm của bạn, và thấy tánh 
không của bốn con răn và năm uẫn. Bốn con rắn tượng trưng 
cho bốn thành tố lập ra vạn pháp: đất, hay tính chất cứng; 
nứơc, hay tính chất lỏng; lửa, hay hơi nóng; và gió, hay tính 
chuyền động. Bốn con rắn đang làm việc trong thân bạn. Hãy 
cư xử với chúng cân trọng: nếu không, chúng có thể làm bạn 
bệnh. Còn năm uân là năm tập hợp câu thành một người: sắc, 
thọ, tưởng, hành, và thức. Núi cao tượng trưng cho thân và 
tâm của bạn — mọi thứ mà bạn tin là bạn. 


Hãy nhìn vào thực tánh của “núi cao nảy” trong mọi thời, 
ngày và đêm, và đừng bận tâm gì khác. Cái gì là tánh thực 
của “ngọn núi cao này”? Nó là rỗng rang, nó vốn là không. Để 
thấy như thế, bạn không cần làm nghi lễ nào. Vạn pháp đang 
biến diệt chớp nhóang, vạn pháp tự làm rỗng rang chớp 
nhóang, vạn pháp trong tánh duyên khởi đã là không. Đức 
Phật một lần nói với con ngải, Rahula, rằng mọi thứ hình 
thành thân và tâm cần được nhìn với chánh niệm như “Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải tôi, cái này không 
phải ngã của tôi.” 


Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm EA 19.3, Đức Phật nói với 
Sakra, vua của chư thiên, rằng người nào nghe, hiểu và tu tập 
pháp không sẽ nhìn thấy không tánh trong thân tâm vị đó, và 
vị này sẽ buông bỏ tất cả các khái niệm về "tôi" vả "của tôi" 
bằng cách thiền quán về cảm thọ như là vô thường và tận 
cùng là không tánh. Đức Phật nói rằng khi vị đó thê nhập vào 
các nhìn về vô thường, tâm vị này sẽ vào cảnh giới vô niệm 


214 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


và vô úy. Trong cảnh giới vô úy, tâm vị này sẽ chứng nhập 
Niệt Bàn. 


Nhà sư Nguyễn Thế Đăng (sư huynh của tôi), trong bài “Mùa 
Xuân của Hiện Tại” đã viết: “Trong khoảnh khắc đó không có 
tư tưởng, không có nhớ về, không có đã, sẽ và đang. Vì một 
tư tưởng kéo đải qua nhiều khoảnh khắc nên trong một 
khoảnh khắc thì không có chỗ cho một tư tưởng, một hình 
ảnh nảo cả. Khoảnh khắc là vô niệm, không có tư tưởng, 
không phân biệt đây kia, không có hôm qua, ngày mai.” 


Khi bạn tỉnh thức sâu thắm trong trạng thái vô niệm và vô úy, 
thức của bạn không dính vào nơi nào, không nương vào đâu 
để tăng trưởng, và không có thiên hướng tới bất kỳ cuộc tái 
sinh tương lai nào; bạn sống với cái biết vô niệm đang nhìn 
các pháp như là các pháp, và nhận biết các pháp mà không 
phán đoán hay chọn lựa nào. Nếu bạn thiền định với một tâm 
không nương tựa bất cứ gì trong thế giới này hay thế giới 
khác, bạn là một người rất mực xuất sắc như được Đức Phật 
khen ngợi trong Kinh AN 11.9 Sutta. 


Trong Kinh SN 12.38 Sutta, Đức Phật nói: "Này các Tỷ-kheo, 
nếu chúng ta không có tư niệm, không có tư lường, không có 
thầm ý, thời không có sở duyên cho thức an trú. Khi nào sở 
duyên không có mặt thời thức không an trú. Do thức ấy 
không an trú và không tăng trưởng, nên trong tương lai tái 
hữu không sanh khởi. Do sanh khởi tái hữu không có mặt 
trong tương lai, nên sanh, giả chết, sâu, bi, ưu, não được đoạn 
diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uấn này." (Bản 
dịch HT Thích Minh Châu) 


215 


NGUYÊN GIÁC 
78 
THE IRON GIRL 


In this world reflecting via your mind, you have to constantly 
turn away from the reflections. 

When your mind 1s completely still, it w1ll have no relation to 
anything In this world. 

I{s essence 1s originally spontaneous; 1t reflects all things 
Impartially. 

It holds all heavens and earth, reaches far beyond humankind, 
nurtures all things, helps all things bring forth the spring, 
makes the 1ron girl dance, and leads the wooden human to 
play drums. 


TRUONG NGUYEN (1110-— 1165) 


NOTE: Is there any lipght without shadow? When you see 
something beautiful and cling to a thought of desire, or when 
you hear something offensive and raIse a thought of aversion, 
you fall Iinto the world of reflections which essentially are 
unreal, non-self and Impermanent; you wIll get stuck In this 
suffering world. 


You can experlence this: keep breathing gently, watch your 
mind attentively, see the stillness in your Interaction with this 
world at all times, and then later you would see the unborn 
nature of the mind, which peacefully reflects this world and 
depends on nothing 1n this world. 


How can the 1ron girl dance? How can a wooden human play 
drums? Some Zen masters like to ask ther guests, “Hey, 
guestl What makes this corpse walk?” The unborn nature 


216 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


makes the iron girl dance, leads the wooden human to drum, 
and Induces a corpse to walk. That state of mind 1s unborn, 
undying, non-self, and unconditioned. 


The 1mron girl and the wooden man mean that your 
conscIousness should neither depend on anything 1m this 
world or the other worlds nor have an Inclination to anything. 
Bodhidharma gave a poem to his student Huike (487-593): 
"Outwardly, turn away from all causal effects. Inwardly, do 
not have any consfrued thought. Keep your mind as steady as 
a wall. Then you can enter the Way." 


Some day, Huike said that he had turned away from all causal 
effects. Bodhidharma replied: "Do not let yourself fall Into 
nihilism." Huike said: "Not nihilism." Bodhidharma asked: 
"How can you know that 1s not nihilism?" Huike said: 
"Everything 1s perceived clearly and constantly. Words have 
no place In this state of mind." 
Bodhidharma said: "Thus 1s the dharma of mind transmission 
from all Buddhas. You should have no doubt." 


In the DN II Sutta, the Buddha said that the cessation of 
conscIousness would lead to the end of name and form, where 
Nirvana 1s realized. 


CÔ GÁI SẮT 
Ở chỗ bóng trần, 
Thường lìa bóng trần, 


Tâm phủ lóng tột, 
Cùng vật không thân. 


217 


NGUYÊN GIÁC 


Thể vốn tự nhiên, 
Hiện vật không thiên, 
Tài bằng trời đất, 
Vượt cả nhân luân. 
Dưỡng nuôi muôn vật, 
Cùng vật làm xuân, 
Đứng múa gái sắt, 
Đánh trống người cây. 


TRƯỜNG NGUYÊN (1110 - 1165) —- HT Thanh Từ dịch 


GHI NHẬN: Có ánh sáng nào mà không có bóng? Khi bạn 
thấy gì đó xinh đẹp và khởi niệm thèm muốn, hay khi bạn 
nghe lời nào kình chống và khởi niệm sân, bạn rơi vào thế 
giới của các ảnh chiếu trong gương tâm, mà vốn cốt tủy là 
như huyễn, vô ngã và vô thường: bạn sẽ kẹt trong thế giới đau 
khổ này. 


Bạn có thể kinh nghiệm thế này: hãy giữ hơi thở dịu dàng, 
quan sát tâm chăm chú, thấy sự tịch lặng trong tương tác của 
bạn với thế giới này trong mọi lúc, và rồi sau đó bạn sẽ nhìn 
thấy bản tánh vô sanh của tâm, mà tánh này bình lặng phản 
chiếu thế giới này và không nương dựa vào bất kỳ thứ gì 
trong thế giới này. 


Làm sao cô gái sắt múa? Làm sao người gỗ đánh trống? Một 
số vị thiền sư ưa thích hỏi khách tới thăm, “Chào ngài! Cái gì 
làm xác chết này đi tới đây?” Tự tánh vô sanh làm cô gái sắt 
múa, làm người gỗ đánh trống, và làm xác chết đi bộ tới. 
Trạng thái tâm này là bất sanh, bất diệt, vô ngã và vô lậu. 


Cô gái đá và người gỗ chỉ cho thức của bạn không nên nương 
tựa bất cứ gì trong thế giới này hay các thế giới khác, và cũng 


218 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


không nghiêng về bắt cứ gì. Bồ Đề Đạt Ma đã đọc một bải kệ 
cho môn đệ là Huệ Khả (487-593): "Ngoài la các duyên. 
Trong không nghĩ tưởng. Tâm như tường vách. Khả dĩ vào 
đạo." 

Một hôm, Huệ Khả nói rằng sư đã lìa được các duyên. Bồ Đề 
Đạt Ma hỏi: "Chớ để rơi vào đoạn diệt." Huệ KHả đáp: 
"Chăng thành đoạn diệt." Bồ Đề Đạt Ma hỏi: "Làm sao con 
nghiệm biết được là chăng đoạn diệt?" Huệ Khả đáp: "Rõ 
ràng thường biết, lời nói chăng thể đến." 
Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói: "Đây là chỗ truyền tâm thể của chư 
Phật, chớ có hồ nghi." 


Trong Kinh DN 11, Đức Phật nói rằng tịch diệt thức sẽ dẫn 
tới tịch điệt danh và sắc, nơi đó Niết Bàn được thể nhập. 


79 
SEEING THE BUDDHA 


Ifyou want to see the Buddha, Just observe sentient beIngs 
who, Ignorantly, dont know that everyone has their own 
inner Buddha. 

Remember that a Buddha never deludes sentient beings. 
Being aware ofthe self-nature, a sentient being 1s Buddha; 
one who 1s not aware of the self-nature 1s a sentient beIng, not 
a Buddha. 

Upholding the self-nature equally, a sentient being 1s Buddha; 
one who slips wIckedly the self-nature 1s a sentient being, not 
a Buddha. 

'Your mind already has Buddha; why continue to look for 
Buddha elsewhere? 


219 


NGUYÊN GIÁC 


Thus, the sutras said, “When the mind arises, all phenomena 
arise; when the mind vanishes, all phenomena vanish.” 
Thus, unenlightened beings are Buddhas, and afflictions are 
BodhI. 

If your previous thought 1s delusional, you are an 
unenlightened being. 

If your next thought 1s Insightful, you are a Buddha. 

If your previous thought clings to the scenes, the afflictions 
8T1Se. 

If your next thought turns away from the scenes, the Bodhi 
Insight arIses. 


HUONG HAI (1628 - 1715) 


NOTE: Should we cling to the present? Some might say 
living mindfully In the present 1s wonderful. This 1s true: the 
Buddha said that 1t`s very rare to be reborn as a human, and 
1fs very rare to hear the Buddha”s teachings. Now we have 
both. Some mipht feel that we should not say 1t*s wonderful 
now, because the Buddha urged us to escape from this 
burning house as soon as possIble. It 1s true that thousands of 
people are killing cach other in this world, millions of 
children are living in poverty and many 1n slavery, and we 
can feel the unhappIness anywhere we look at, even at our 
aging bodles. 


We should not fall into sectarian arguments. One should be 
pragmatic. Look at your mind: everything Instantly empties 
Itself; how can we say we should stay with the so-called 
wonderful present? When your mind still clings to any trace, 
you get caupht In this samsara world -- Just like an ox trles fo 
escape from the burning house through a window, with all 1ts 


220 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


head and body already outside, but Ifs tail finds no way to get 
through that window. In the blissful realization, there 1s no 
past, no future, no present; however, does a thought last ten 
thousand years? 


In the Šn 5.12 Sutta, the Buddha replied to the young man 
Jatukannin that one who wants to give up completely birth 
and old age should abandon greed for sensual pleasures, 
neither gørasp nor reJect anything, wipe out all things of the 
past, conceive nothing for the future, and cling to nothing In 
the present. 


The Chinese Zen Master Shenhuli (684-758) said: "If your 
mind clings to nothing, you are sifting constantly in Nirvana. 
If you act without any action, you already completed the 
Journey to the other shore." Clinging to nothing means your 
mind neither gørasps nor reJects anything of the past, future, 
and present; it also means that you have entered the 
concentration of emptiness. Acting without any action means 
that you act while your mind sees neither any actor nor any 
action. 


THẦY PHẬT 


Muốn cần thấy Phật cứ nhận nơi chúng sanh, chỉ vì chúng 
sanh mê không tự biết có Phật, chớ Phật đâu có làm mê chúng 
sanh. 

Ngộ được tự tánh của mình thì chúng sanh là Phật, mê tự tánh 
của mình thì Phật là chúng sanh. Giữ được tự tánh của mình 
bình đẳng thì chúng sanh là Phật, để tự tánh mình gian hiểm 
thì Phật là chúng sanh. Tâm ta sẵn có Phật, còn tìm Phật nơi 


221 


NGUYÊN GIÁC 


nào? 
Nên kinh nói: “Tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các 
pháp diệt.” 


Phàm phu tức là Phật, phiền não tức là bồ-đề. Niệm trước mê 
là phảm phu, niệm sau giác là Phật. Niệm trước chấp cảnh là 
phiền não, niệm sau ly cảnh là bồ-đề. 


Thiền Sư HƯƠNG HẢI (1628 - 1715)— Bản dịch HT Thanh 
Từ 


GHI NHẬN: Chúng ta có nên trụ tâm vào hiện tại? Một vài vị 
có thê nói răng sống tỉnh thức trong hiện tại là tuyệt vời. Điều 
này đúng: Đức Phật nói thân người khó được, và Phật Pháp 
khó nghe. Bây giờ chúng ta có cả hai. Một vài vị có thể cảm 
thấy rằng chúng ta không nên nói hiện tại là tuyệt vời, bởi vì 
Phật thúc giục chúng ta thoát ra khỏi nhà lửa cảng sớm càng 
tốt. Sự thật là nhiều ngàn người đang giết nhau trên thế gian 
nảy, nhiều triệu trẻ em đang sống nghèo khó và nhiều em 
sống cảnh nô lệ, và chúng ta có thể cảm nhận sự đau khổ bất 
cứ nơi nào chúng ta nhìn tới, ngay cả trong tắm thân đang lão 
hóa của chúng ta. 


Chúng ta không nên rơi vào cuộc tranh luận bộ phái. Nên cứu 
xét mọi thứ một cách thực dụng. Hãy nhìn vào tâm bạn: mọi 
thứ ngay tức khắc tự hóa thành không; làm sao chúng ta có 
thể nói chúng ta nên an trụ với cái gọi là hiện tại tuyệt vời? 
Khi tâm vẫn còn dính vào bất kỳ chút tì vết nào, bạn vẫn kẹt 
trong cõi luân hồi này — y hệt như một con trâu tìm cách thoát 
ra khỏi nhà lửa xuyên qua một cửa số, với toàn bộ đầu và thân 
đã ra ngoài rồi, nhưng đuôi thì không cách nào qua khỏi cửa 
số. Trong niềm chứng ngộ hân hoan, không hề có quá khứ, 


222 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


không hê có tương lai, không hê có hiện tại; nhưng, có phải 
một niệm kéo dài tới vạn năm? 


Trong Kinh ŠSn 5.12 Sutta, Đức Phật trả lời chành thanh niên 
Jatukannin rằng người nảo muốn hoàn toản rời bỏ sinh và gia 
hãy nên rời bỏ lòng tham ái dục, không nắm giữ gì và cũng 
không chống kháng gì, phải xóa bỏ mọi thứ trong quá khứ, 
chớ mơ tưởng gì tương lai, và không nắm giữ gì trong hiện 
tại. 


Thiền sư Trung Hoa Thần Hội (684-758) nói: "Vô trụ mà trụ 
tức là thường trụ Niết Bàn. Không làm mà làm tức đã vượt 
qua bờ bên kia." Không trụ vào đâu nghĩa là tâm bạn không 
năm giữ và cũng không kình chống bất cứ gì trong quá khứ, 
hiện tại và vị lai; nó cũng có nghĩa là bạn đã vào Không tam 
muội. Làm mà không làm nghĩa là bạn hành động trong khi 
tâm bạn không thấy có ai làm và cũng không thấy có hành 
động làm. 


80 
ALWAYS THERE 


The circular sun shines bright 1n the sky constantly. 

When the clouds mask the sun, 1llusions wilÏ appear. 

When the wIind comes and blows the clouds away, 

you wIÏlÏ see countless worlds appear 1n the bright shining sky. 


THỦY NGUYỆẸT (1637 - 1704) 


NOTE: Always there? The eternty? The countless worlds? 
Or any eternal soul?2 We should be careful here. Words are 


223 


NGUYÊN GIÁC 


very slippery. The Buddha says all things are changing 
endlessly, and no soul ever exists. Buddha also says Nirvana 
1s the deathless bliss; 1t 1s unborn and undying. And Nirvana 
1s the state of mind when all the three poIsons (greed, hatred, 
and delusion) are burnt out. Don”t step on words. Just practice 
carefully, and watch your mind continuously. The eternify 1s 
In fronf of your eyes now; 1t has no form. Also, the sun from 
your mind has no past and future In 1tself. 


Simply watch your mind. You see that the mind resides 
nowhere, 1s neither square nor round, and has neither border 
nor color. When you see a bird flying or hear a birdsong, you 
know that the mind 1s shown as a flying bird and some 
audible sound. Thus, there 1s not a trace of [ or mine that can 
be found in the mind and im what you see, hear and perceive. 
Thus, the nature of the mind 1s peaceful and non-self; 1t 1s a 
mirror that encompasses all things and does not lean toward 
like or dislike. One day, the Chinese Zen master Hui Neng 
(638-713) heard two monks argue over a banner. The first 
monk said that the banner was moving while the second 
monk said that the wind was blowing. Hui Neng said that the 
correct view was that the two monks saw their minds were 
mOVInE. 


In the MN 62 Sutta, the Buddha urged Ven. Rahula to 
meditate like the wind that Impartially blows away all 
pleasing and unpleasing sensations. Then, no thought wIll 
cling to your mind. The Buddha also urged Ven. Rahula to 
meditate like a space which 1s nowhere, which cannot be 
pinpormmted, which Impartially vanishes away all pleasing and 
unpleasing sensatlons. Then, no thought will cling to your 
mind. 


224 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


THƯỜNG TRỤ 


Sáng tròn thường ở giữa hư không 
Bởi bị mây mê vọng khởi lồng 
Một phen gió thôi mây tứ tán 

Thế giới hà sa sáng chiếu thông. 


THỦY NGUYẸT (1637 - 1704) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Thường trụ? Cái vô tận? Các thế giới vô lượng? 
Hay bất kỳ một linh hồn vĩnh cửu nào? Chúng ta nên cần 
trọng nơi đây. Chữ nghĩa rất là trơn trợt nơi đây. Đức Phật nói 
vạn pháp biến đổi không ngừng, và không hề có một linh hồn 
nào. Đức Phật cũng nói Niết Bàn là niềm an lạc bất tử, là cái 
bất sanh và bất diệt, và là cảnh giới của tâm khi tất cả tam độc 
(tham sân si) đã được đốt cháy. Đừng giẫm lên lời nói. Hãy tu 
tập cân trọng, hãy quan sát tâm liên tục. Cái vĩnh cửu đang ở 
trước mắt bạn, và không có hình tướng nào. Thêm nữa, cái 
mặt trời trong tâm bạn tự thân không có quá khứ và tương lai. 


Bạn thử nhìn vào tâm xem. Tâm không ở đâu hết, không có 
biên giới, không mảu sắc, không vuông tròn. Khi thấy một 
cánh chim bay xa hay nghe một tiếng chim, bạn mới biết tâm 
hiển lộ ra như cảnh chim bay và như tiếng nhạc. Do vậy, 
không hề có chút gì về "tôi" hay "của tôi" có thể dựng lập 
trong tâm và trong những gì bạn thấy, nghe và nhận biết. Do 
vậy, bản tánh của tâm là tịch lặng và vô ngã; nó là tắm gương 
bao trùm mọi thứ và không nghiêng lệch gì về ưa với ghét. 
Một hôm, Thiên sư Trung Hoa Huệ Năng (638-713) nghe hai 
vị sư tranh luận về một lá phướn. Vị sư đầu nói răng lá phướn 
động, trong khi vị thứ nhì nói gió đang động. Huệ Năng nói 


225 


NGUYÊN GIÁC 
rằng cái nhìn đúng đẫn là: tâm hai vị sư động. 


Trong Kinh MN 62, Đức Phật dạy ngài Rahula hãy thiền định 
như gió mà gió này bình đăng thôi đi tất cả các cảm thọ hài 
lòng và không hải lòng, từ đó không niệm nào vướng mắc vào 
tâm. Đức Phật cũng dạy ngài Rahula là hãy thiền định như hư 
không mà hư không này không trụ ở nơi nảo có thê chỉ ra và 
để bình đăng tan biến đi tất cả các cảm thọ hải lòng và không 
hải lòng, từ đó không niệm nào vướng mắc vảo tâm. 


226 


PHÂN 9 


81 
FEELING INSPIRED 
I 


No one 1s restraining you; why do you ask for liberation? 
Having no wicked thoughts, you don”t need to search for 
heavens. 

The monkeys are resting; the horses, tired. 

The man 1s showlIng signs of aging. 

The cottage 1n the clouds 1s as I{ was years ago, and so 1s the 
daybed for meditation. 


H 


Thoughts, right and wrong, are falling off like flowers In the 
mOornIng. 

The notlons of fame and wealth get cold in my mind as the 
rain at night. 

The rann 1s gone, the flowers stay lonely, and the mounfain 
becomes serene. 

A bird chirps, and the spring leaves again. 


TRẤN NHÂN TÔNG (1258 - 1308) 
NOTE: Realize that there 1s nothing like "I" or "mine” 1n your 


227 


NGUYÊN GIÁC 


body and mind. While sitting, standing, walking and lying 
down, constantly watch the river of impermanence flowing 
swiftly through your body and mind. When you see that 
everything 1s changing in your whole body and mind, any 
thought, despite good or bad, will empty 1tself instantly and 
continuously. The monkeys and horses symbollze the 
thoughts that run w1ld in the mind. The monkeys and horses 
finally lie down peacefully after the Zen practitioner has spenf 
many decades for meditation and becomes an old man. 


We have to be careful when talking about any "self" and 
rebirth. The Buddha never said: "There 1s no self"; the 
Buddha said that there was not a self in any part of the five 
agsregates (form, feeling, perception, volition, conscIousness) 
which make up your body and mind. 


The SN 44.10 Sutta says that the Buddha kept silent, did not 
reply to the wanderer Vacchagotta, who asked the Buddha 
two questions, "Is there a self?" and ”Is there no self?" 


In the MN 136 Sutta, the Buddha spoke clearly about rebirth. 
Anyone who commiís bad deeds (e.g., killing, stealing, 
speech misconduct, sexual misconduct, etc.) and has wrong 
views will take rebrrth 1n a bad place or in hell; vice versa, a 
good person who commits good deeds and has right views 
wIll take rebrrth In a good place or In heavens. 


There 1s rebirth; however, there 1s nobody to be reborn. 
Everything 1s non-self; however, we can not say that "there 1s 
no self." 


In the MN 38 Sutta, the Buddha said that it was wrong when 
Bhikkhu Sati said that the same conscIousness that wandered 


228 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


through the round of rebirths. Due to the causal condition, a 
conscIousness dependently arIses (€.g., cOnscIOusness arIses 
from the eye and forms, on the ear and sounds, etc.) and 
dependently emerges with support from any of the four kinds 
of foods (e.g., edible food, contact, voliional thought, 
CONSC1OuSness). 


It is worth notIing that In the SN 35.23 Sutta, the Buddha 
discussed the All, which 1s the eye and what 1s seen, the ear 
and what 1s heard, the nose and what 1s smelled, the tongue 
and what 1s tasted, the body and the sense of touch, the mind 
and mental phenomena. This 1s the AII. 


It is also worth noting that in the MN 22 Sutta, the Buddha 
said that 1t 1s a wrong view when someone says that the self 
and the cosmos are one and the same and that this person 
after death wIll be permanent, eternal, and imperishable. One 
should view any kind of form, feeling, perception, volition, 
and conscilousness with the appropriate perspective: "This 1s 
not mine, I am not this, this 1s not my self.” Also, one should 
not fall Into the wrong view which says that this person wIll 
be annihilated. 


A story from Chinas Zen history showed that Zen masters 
preferred to use many different means to show the Way. Ma 
Tsu (709-788) was a famous Zen master during the Tang 
dynasty. One day, a monk asked Ma Tsu: "Apart from the 
Four Sentences and beyond One Hundred Negations, please 
tell me directly the meaning of Bodhidharmaˆs coming from 
the West.” 


Ma Tsu replied: "I am tired today, and can not tell you. You 
should ask Chih Tsang." 


229 


NGUYÊN GIÁC 


The monk asked Chih Tsang, who replied: "Why dont you 
ask our Master?" 


The monk said: "The Master told me to ask you." 
Chih Tsang said: "I have a headache today. I can not tell you. 
Just ask elder dharma brother Hai." 
Then the monk asked Balzhang Hualihal, who answered: 
"About  ths pomt, II do not - understand." 
The monk came back to Ma Tsu and told the story. Ma Tsu 
said: ”Tsang's head 1s white, Har's head 1s black." 


It is difficult to extract the moral of this story; however, there 
may be some practical advice here. Ma Tsu said that he was 
tired, trying to push the monk back to the “here and now." 
That means that standing In front of the monk was a Zen 
master who was tired. That was a real-life scene. The monk 
dịd not understand. Again, Chih Tsang said that he had a 
headache, trying to push the monk back to the “here and 
now." That means that standing In front of the monk was a 
Zen master who had a headache. One who has a sharp eye 
could see at that moment everything from the Buddhist 
Scriptures vanishes Instantly. Ma Tsu and Chih Tsang pushed 
the monk back 1n the here and now, pointed at the truth of 
suffering (a tired body, a headache), and said that they had no 
words for whatever meaning. The monk did not understand; 
so he came to see Hualthal, who said: "About this point, I do 
not understand." This 1s actually a direct answer. 


That 1s a piece of good advice for all Zen practitioners. Just 
live with the mind of "dont understand." Just mindfully 
observe the mind of "not knowing” all the time, all day and 
nipht. Just watch attentively the state of mind of "not 


230 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


knowing" all the time, all day and night. Huathal answered 
directly: Just live attentively with the “not-knowing” mind of 
a baby who has no memorles of the past, who always sees a 
new world in every moment, and who already threw away 
everything from the whole body and mind. Some day, you 
wIll realize the emptiness nature of the mind. The comment 
"TIsang's head 1s white, Hars head 1s black" from Ma Tsu 
simply shows the different styles of Tsang and Hai, Just like 
people say that the apple 1s red and the pear 1s green. 


PHÒNG NÚI KHỞI HỨNG 
I 


Ai trói, lại mong cầu giải thoát 
Chắng phảm, nào phải kiếm thần tiên 
Vượn nhàn, ngựa mỏi, người đã lão 
Như cũ vân trang một chõng thiên. 


H 


Phải quấy niệm rơi hoa buồi sớm 
Lợi danh tâm lạnh với mưa đêm 

Mưa tạnh, hoa trơ, non vắng lặng 
Chim kêu một tiếng lại xuân tàn. 


TRẤN NHÂN TÔNG (1258 - 1308) - Bản dịch HT Thanh Từ 


^ 


GHI NHẬN: Hãy chứng ngộ rằng không có gì gọi là "tôi" hay 
"của tôi" trong thân tâm bạn. Trong khi nằm, ngồi, đứng và 
đi, hãy liên tục thấy dòng sông vô thường chảy xiết xuyên 


qua thân tâm bạn. Khi bạn thấy mọi thứ đang biến đổi trong 


231 


NGUYÊN GIÁC 


thân tâm, bất kỳ niệm nào, dù lành hay dữ, tự liên tục trở 
thành rỗng rang tức khắc. Khi và ngựa là chỉ cho các niệm 
nhảy lung tung trong tâm. Khi và ngựa cuối cùng đã nằm 
xuống tịch lặng sau khi Thiền gia đã thiền tập nhêu thập niên 
và trở thành một người già. 


Chúng ta phải cẩn trọng khi nói về một "ngã" nảo đó và tái 
sinh. Đức Phật không bao giờ nói: "Không hề có ngã"; Đức 
Phật nói không có ngã nào trong bất cứ chi phần nào trong 
năm uân (sắc, thọ, tưởngm hành, thức) mà nhóm này hình 
thành thân tâm bạn. 


Kinh SN 44.10 Sutta nói rằng Đức Phật giữ im lặng, không 
trả lời du sĩ Vacchagotta, vị xin Đức Phật trả lời hai câu hỏi, 
"Có một ngã khônng?" và "Không hề có ngã?" 


Trong Kinh MN 136 Sutta, Đức Phật nói rõ ràng về tái sinh. 
Bất kỳ ai làm điều bất thiện (như, sát sanh, trộm cắp, nÓI SaI 
trái, tình dục sai trái, vv.) và có tà kiến thì sẽ tái sinh vào nơi 
xấu hay vào địa ngục; ngược lại, thiện nhân nảo làm thiện 
pháp và có chính kiến sẽ tái sinh vào nơi tốt lành hay vào cõi 
trời. 


Có tái sinh; tuy nhiên, không hề có ai tái sinh. Vạn pháp đều 
vô ngã; tuy nhiên, chúng ta không thê nói "không có ngã." 


Trong Kinh MN 38 Sutta, Đức Phật rầy là sai rồi, khi tỳ khưu 
Sati nói là có một thức bất biến đi lang thang xuyên suốt các 
vòng tái sinh. Vì luật duyên khởi, thức theo duyên tập khởi 
(tức là, thức theo duyên tập khởi từ mắt và cái được thấy, từ 
tai vá cái được nghe, vv.) và theo duyên hình thành với hỗ trợ 
từ 4 loại thức ăn (tức là, đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và 
thức thực). 


232 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Cần ghi nhận rằng trong Kinh SN 35.23, Đức Phật nói về Tất 
Cả, đó là mắt và cái được thấy, tai và cái được nghe, mũi và 
cái được ngửi, lưỡi vả cái được nếm, thân và cảm thọ chạm 
xúc, tâm và hiện tượng trong tâm. Đó gọi là Tất Cả. 


Cũng cần ghi nhận rằng trong Kinh MN 22, Đức Phật nói 
rằng sẽ là tà kiến khi có ai nói rằng tự ngã và vũ trụ là một và 
đồng nhất và răng người nảy sau khi chết sẽ là thường trụ, 
vĩnh viễn và bất hoại. Lời được dạy rằng hãy nên thấy bất kỳ 
loại nào trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức với chánh kiến là 
"Cái này không phải của tôi, tôi không là cái này, cái này 
không là tự ngã của tôi." 

Một câu chuyện từ Thiền sử Trung Hoa cho thấy các Thiền sư 
ưa dùng nhiều phương tiện khác nhau để chỉ pháp. Mã Tổ 
(709-788) là một Thiền sư nổi tiếng thời nhà Đường. Một 
hôm, một vị sư hỏi Mã Tổ: "Ly tứ cú và tuyệt bách phi, con 
xin Thầy chỉ thắng ý Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma từ phương Tây 
sang." 

Mã Tổ trả lời: Hôm nay ta mệt, không thể nói cho ngươi. 
Ngươi nên hỏi Trí Tạng." 


VỊ sư hỏi Trí Tạng, được trả lời: "Sao bạn không hỏi Thầy 
chúng ta?" 


Sư đáp: "Hỏi rồi, Thầy bảo qua hỏi huynh." 


Trí Tạng đáp: "Tôi nhức đầu hôm nay, không thể nói cho ông 
được. Hãy hỏi sư huynh Hoài Hải." 


VỊ sư sang hỏi Bá Trượng Hoài Hải và được trả lời: "Vê điêm 
này, tôi không hiệu." 


Vị sư trở lại kế cho Mã Tổ. Mã Tô nói: “Iạng đầu bạc, Hải 


233 


NGUYÊN GIÁC 
đầu đen." 


Khó biết bài học nào vị sư có sau khi hỏi ba Thiền sư nổi 
tiếng trên; tuy nhiên, có thể có vải lời khuyên thực dụng nơi 
đây. Mã Tổ nói rằng ngài mệt, như thế là tìm cách đây vị sư 
về với "cái bây giờ và ở đây." Nghĩa là đứng trước vị sư là 
một Thiền sư mệt mỏi. Đó là cảnh đời thực. Vị sư không 
hiểu. Lần nữa, Trí Tạng nói là nhức đầu, cũng đây vị sư về 
"cái bây giờ và ờ đây." Nghĩa là đứng trước vị sư là một 
Thiền sư nhức đâu. Ai có mắt sáng nên thấy ngay khoảnh 
khắc đó mọi thứ từ Kinh Phật biến mất tức khắc. Mã Tổ và 
Trí Tạng đầy nhà sư về thực tại ở đây và bây giờ, chỉ vào khó 
để (thân mệt, nhức đầu) và nói rằng ho không có lời nào cho 
bất kỳ ý nghĩa nào. VỊ sư không hiểu; nên lại tới Hoài Hải, 
được đáp: "Về điểm này, tôi không hiểu." Đây thực sự là câu 
trả lời trực tiếp. 


Đó là một lời khuyên tốt cho tất cả người Thiền tập. Hãy sống 
với tâm "không hiểu." Hãy tỉnh thức quan sát tâm "không 
biết" mọi thời, trọn ngày đêm. Hãy chăm chú nhìn vảo trạng 
thái tâm "không biết" mọi thời, trọn ngày đêm. Hoài Hải đã 
trả lời trực tiếp rằng: hãy sống chú tâm với tâm "không biết" 
của một bé sơ sanh, mà bé này không có ký ức gì từ quá khứ, 
luôn luôn thấy một thế giới mới trong từng khoảnh khắc, và 
đã quăng bỏ mọi thứ từ thân và tâm rồi. Một hôm, bạn sẽ 
chứng ngộ bản tánh không tánh của tâm. Lời Mã Tổ "Tạng 
đầu bạc, Hải đầu đen" chỉ đơn giản chỉ ra kiểu khác nhau của 
Tạng và Hải, y hệt như người ta nói trái táo thi đỏ và trái lê 
thì xanh. 


234 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
MOUNTAIN TEMPLE 


The night 1s calm, and an autumn wind breezes by the 
veranda. 

The mountain temple leans quietly on tree shadows. 
Zen 1s done, and the mind becomes the oneness. 

The crickets chirp; for whom 1s the sound? 


HUYÊN QUANG (1254 - 1334) 


NOTE: Oneness or diversity? Living as water, or living as 
millions of bubbles? The bubbles are different, forming and 
popping endlessly. The water 1s not associated with any 
measure, neither coming nor going. Then, for whom 1s the 
sound? When your mind becomes the oneness, the sound 1s 
you; 1t 1s your mind being mamifested. In truth, we can not say 
oneness or diversity. Everything 1s what 1t 1s. There 1s no 
word adequate to describe when you see all things are Just the 
one mind. If a Zen master pÏlaces a vase In front of you, and 
ask you to describe what you see without giving 1t a name, 
what would you say? 


A story from Chinas Zen history provides some noflons 
about the oneness. One day, three monks --- Xue Feng, Qin 
Shan, and Yan Tou --- met in a garden. Xue Feng (822-908) 
pomted at a washbowl with some water 1n 1t. 
Qin Shan said: "When the water 1s clear, the moon appears." 
Xue Feng said: "When the water 1s not clear, the moon does 
nof appear." 
Yan Tou quletly used his foot to kick the washbowÏ] over. 


The moon symbolizes the mind's nature which 1s calm, bright 
and empty. The first sentence means that when your mind 1s 


235 


NGUYÊN GIÁC 


clear, you can see, hear and perceive the emptiness nature of 
your mind. The next sentence means that when your mind 1s 
not clear, you can not realize the emptiness nature of your 
mind. And Yan Tou kicked the washbowl over to show that 
everything --- the washbowl, the water, the moon, the garden 
and all the monks In the monastery -- 1s actually the oneness. 
Inwardly and outwardly, everything 1s what your mind sees, 
hears and perceives; thus, the emptiness nature of mind 
encompasses everything. That ¡is the All which the Buddha 
said about In the SN 35.23 Sutta. 


It1s noted that the historical Buddha 1s also regarded by many 
dharma masters as the supreme wisdom and Iimmeasurable 
compassion. In the SN 1.26 Sutta, the Buddha said that there 
are four sources of lipht: By day, the sun radiates; at night, 
the moon glows; by day and at night, a fire blazes 
somewhere; however, the Buddha 1s the best of lights, beyond 
COmpar1son. 


AIlso, in Dhp verse 387, the Buddha said that there are five 
sources of light: By day, the sun radiates; at night, the moon 
ølows; In armor, the king shines; in medhitation, the brahman 
shines; at all tImes, by day and at night, the Buddha shines 
øloriously. 


In the AN 1.49-50 Sutta, the Buddha said: “This mind, 
mendicants, 1s radiant But 1ts corrupted by passing 
corruptions. This mind, mendicants, 1s radiant. And 1t 1s freed 
from passing corruptions.” (Translated by Bhikkhu SuJato) 


Thus, 1 1s easy to understand the concept of Buddha-nature, 
which 1s described by many Buddhist masters as the original 
mind that 1s calm, luminous, empty, 1nsightful, 1impartial and 


236 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


selfless. 


CHÙA NÚI 


Gió thu đêm văng thôi hiên ngoài 
Chùa núi im lìm gối cỏ may 

Đã được thành thiền tâm một khối 
Rè rẻ tiếng để gọi kêu ai ? 


HUYÊN QUANG (1254 - 1334) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Một hay nhiều? Sống như nước, hay sống như 
hàng triệu bọt nước? Bọt nước có nhiều kích thước lớn nhỏ 
khác nhau, thành hình và vỡ ra không ngừng. Nước thì không 
liên hệ tới bất kỳ kích thước nào, không đến không đi. Vậy 
rồi, âm thanh đó cho ai? Khi tâm bạn trở thành một, âm thanh 
đó là bạn; nó là tâm bạn đang hiển lộ. Sự thực, chúng ta 
không thể nói một hay nhiều. Mọi thứ thì cứ như nó là. 
Không có một chữ thích hợp để mô tả khi bạn thấy mọi thứ 
chỉ là một tâm. Nếu một Thiền Sư đặt một bình nước trước 
mặt bạn, và yêu cầu bạn nói mà không cho nó một tên gọi, 
bạn sẽ nói gì? 


Một câu chuyện từ Thiền sử Trung Hoa cho thấy vài ý về tính 
nhất thể. Một hôm, ba vị sư --- Tuyết Phong, Khâm Sơn, và 
Nham Đầu --- gặp nhau trong ngôi vườn. Tuyết Phong (822- 
908) chỉ vào một chậu nước có nước trong đó. 
Khâm Sơn nói: "Nước trong trăng hiện." 
Tuyết Phong nói: "Nước không trong, trăng chăng hiện." 
Nham Đầu lặng lẽ lấy chân đá chậu nước đồ ra. 


Mặt trăng biểu tượng cho tự tánh của tâm, mà tánh này tịch 


237 


NGUYÊN GIÁC 


lặng, chiếu sáng và rỗng rang. Câu đầu nói rằng khi tâm bạn 
trong trẻo, bạn có thể thấy, nghe và nhận biết tánh không của 
tâm. Câu kế tiếp nghĩa là khi tâm bạn không trong, bạn không 
thể nhận ra tánh không của tâm. Và Nham Đâu đá ngã chậu 
nước để cho thấy răng mọi thứ --- chậu, nước, mặt trăng, ngôi 
vườn và tất cả các sư trong Thiền viện --- thực sự là nhất thẻ. 
Bên trong và ngoài, mọi thứ chính là cái mà tâm bạn thấy, 
nghe và nhận biết; do vậy, tánh không của tâm bao trùm vạn 
pháp. Đó là cái Tất Cả mà Đức Phật nói trong Kinh SN 35.23 
Sutta. 


Nên ghi nhận rằng Đức Phật lịch sử cũng được nhiều vị pháp 
sư dùng lả biểu tượng cho trí tuệ tối thượng và tâm từ bi vô 
lượng. Trong Kinh SN 1.26 Sutta, Đức Phật nói rằng có bốn 
nguồn ánh sáng: mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng chiếu ban 
đêm, lửa hỏa hoạn cháy có khi đêm và ngày, nhưng Đức Phật 
mới là ánh sáng rực rỡ vượt ngoài so sánh. 


Thêm nữa, trong Kinh Pháp Cú, bài Kệ 387, Đức Phật nói có 
năm nguồn ánh sáng: "Mặt trời sáng ban ngày, Mặt trăng 
sáng ban đêm. Khí giới sáng Sát ly, Thiền định sáng Phạm 
chí. Còn hào quang đức Phật, Chói sáng cả ngày đêm." (Bản 
dịch của HT Minh Châu). 


Trong Kinh AN 1.49-50 Sutta, Đức Phật nói: "Tâm này, này 
các Tỷ-kheo, lả sáng chói, nhưng bị ô nhiễm bởi các cấu uề từ 
ngoài vào. Tâm nảy, này các Tỷ-kheo, là sáng chói và tâm 
này được gột sạch các cấu uế từ ngoài vảo." (Bản dịch của 
HT Thích Minh Châu) 


Như thê, có thê dễ dàng hiểu được khái niệm Phật tánh, được 
nhiêu vị Thây nói răng đó là bản tâm, vôn là tịch lặng, chiêu 
sáng, rỗng rang, tuệ giác, bình đắng và vô ngã. 


238 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


83 
GOING HOME 


Over seventy years 1n this realm, 

living harmoniously with exIstence and non-exIstence, 
Inow fulfill the vow, prepare to go home, 

and don't need to ramble about for the way of Patriarchs. 


LIEU QUAN (?-~ 1743) 


NOTE: When you realize the true nature of phenomena, you 
see that existence and non-exIstence are Inseparable. Living 
harmoniously with existence and non-existence 1s Indeed 
living with the realization that non-existence 1s Inseparable 
from exIstence. From that realization, you wIlÏ see In your 
mind the wisdom arises along with compassion, and you 
understand that wisdom 1s inseparable from compassion. You 
are inseparable from the world. 


The Buddha says that we all have had countless lifetimes and 
that we and all sentient beings have been former relaftives In 
some ways. That 1s, all beIngs have been our fathers or 
mothers In earlier lifetimes. Think of that, have that feeling, 
see that feeling spreading throughout your body and the 
world, and wish that all beings will be happy and atfain 
liberation. 


In case someone wanfs to know a summary of the teaching of 
all Buddhas, we can recite the Dhp Verse 183: to turn away 
from any evil, to nurture merIf, to pur1Ify one's mind --- this 1s 
the Teaching ofthe Buddhas. 


239 


NGUYÊN GIÁC 


In fact, the Dhamma 1s not far away from you. You can 
experience the timeless Dhamma right at this moment, here 
and now: When a thought of greed, or of hatred, or of 
delusion arIses 1n your mind, and you know that you have 
grecd, or hatred, or delusion 1n you; when not a thought above 
arIses, and you know that you don't have any quality of greed, 
hatred, and delusion 1n your mind. In the AN 6.47 Sutta, the 
Buddha said: "Since you know this, this 1s how the teaching 1s 
visible 1n this very life, Iimmediately effective, Inviting 
Iinspection, relevant, so that sensible people can know 1t for 
themselves.” (Translated by Bhikkhu SuJato) 


VẺ NHÀ 


Hơn bảy mươi năm ở cõi này, 

Không không sắc sắc thảy dung thông 
Hôm nay nguyện mãn về quê cũ 

Nào phải bôn ba hỏi Tổ tông. 


Thiền Sư LIÊU QUÁN (? - 1743)— Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Khi bạn nhận ra tánh thật của vạn pháp, bạn 
thấy răng Không và Có không hề tách rời nhau. Sống hòa hợp 
với Không và Có thực sự là sống với chứng ngộ rằng Tánh 
Không thì không hề lìa xa cái Đương Hữu, cái Đương Thẻ. 
Từ chứng ngộ đó, bạn sẽ thấy trong tâm, trí tuệ khởi lên cùng 
với từ bi, và bạn hiểu rằng trí tuệ thì không tách rời từ bi. Bạn 
không hề tách rời với thế giới. 


Đức Phật nói rằng chúng ta đều đã từng trải qua vô lượng 
kiếp, và rằng chúng ta và tất cả chúng sinh nguyên là quyến 


240 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


thuộc xa xưa trong cách nảo đó. Trong một giải thích khác, 
chúng ta nên xem rằng tất cả chúng sinh đã từng là cha hay là 
mẹ chúng ta ở các kiếp trước. Hãy nghĩ như thế, hãy có cảm 
giác như thế, hãy thấy cảm giác đó lan tỏa toàn thân chúng ta 
và khắp thế giới, và hãy ước nguyện cho tất cả chúng sinh 
hạnh phúc và được giải thoát. 


Trường hợp có ai muốn biết tóm tắt lời dạy của tất cả các Đức 
Phật, chúng ta có thể tụng lên Kinh Pháp Cú bải Kệ 1803: 
"Không làm mọi điều ác. Thành tựu các hạnh lành, Tâm ý giữ 
trong sạch, Chính lời chư Phật dạy." (Bản dịch HT Thích 
Minh Châu) 


Thực sự, Pháp không xa rời bạn. Bạn có thể kinh nghiệm 
Pháp vượt-thời-gian này ngay khoảnh khắc này, nơi đây và 
bây giờ: Khi một niệm tham, hay sân, hay s1 khởi lên trong 
tâm, và bạn biết rằng bạn có tham, hay có sân, hay có si trong 
tâm; khi không một niệm nói trên khởi lên, và bạn biết bạn 
không có chút nào tham sân sĩ trong tâm. Trong Kính AN 
6.47 Sutta, Đức Phật nói: "Như vậy, này Sìvaka, pháp là thiết 
thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiểu." (Bản 
dịch HT Thích Minh Châu) 


84 
MANIFESTING 


Appearing clearly all day and nipht, 
the self-nature manifests suitably. 
Seeing the true eternity acting through the six senses, 


241 


NGUYÊN GIÁC 


you live comfortably, up and down 
among all phenomena with complete enlightenmert. 


CHAN NGUYEN (1647 - 1726) 


NOITE: In the MA 184 Sutra, the Buddha said that when you 
discern outwardly, you should not let your conscIousness 
scatter about externally, and when you discern Inwardly you 
should not let your consclousness get stuck Internally; 
nothing whatsoever should be clung to. 


This means that when you see, hear or perceive, you should 
not let your consciousness chase behind whatever you see, 
hear or perceive outwardly or Iinwardly; meanwhile, the 
conscIousness should be empty 1tself instantly and constantly. 
Thus, there 1s nothing to be grasped by your mind. You 
realize that the perception which arIses when you see, hear or 
perceive wIll instantly vanish; that perception has not a trace 
in the past, present or future. lt 1s also a mind that has no 
thoughts. 


A thought 1s different from a perception. The thought 1s based 
on memories and knowledge from the past; percepfion 1s not. 
When you see red or blue color, you have a perception of the 
color without any word arising. When your mind chases 
behind red or blue color, some thoughts arise and scatfer In 
your mind with some memorIes and knowledge. When you 
hear birdsong and do not chase behind the sounds, you 
experlence the Impermanence without any thought arising. 
When you live fully in each moment, you have no thoughts In 
mind. 


Hui Neng (638-713), the Sixth Patrlarch of Chinese Zen, said 


242 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


to Hui Ming: "Do not think of merit and do not think of 
demerit. At that moment, what 1s the original face of Elder 
Hui Ming?" 


Watch your mind and you wIÏll see that the good and bad, the 
merit and demerit only exIst In thoughts. During a momenftary 
perception, there 1s not a trace of good or bad, not a trace of 
merIt or demerit. A perception arIses and vanIshes Instantly; 1t 
has no memorIes. 


Therefore, many verses in Dhammapada say that a sage who 
knows the Way wIll not cling to any merIt or demert. 


Dhp's verse 39 says: If a man's thoughts are not dissipated, 1f 
his mind 1s not perplexed, 1f he has ceased to think of good or 
evil, then there 1s no fear for him while he 1s watchful. 
(Translated by F. Max Muller, public domain) 


Dhp's verse 126 says: Some people are born again; evil-doers 
go to hell; rIighteous people go to heaven; those who are free 
from all worldly desires attain Nirvana. (Translated by F. 
Max Muller) 


Dhp's verse 267 says: He who 1s above good and evil, who 1s 
chaste, who with knowledge passes through the world, he 
indeed 1s called a Bhikshu. (Translated by F. Max Muller) 


Dhp's verse 412 says: Him I call indeed a Brahmana who In 
this world 1s above good and evIl, above the bondage of both, 
free from grief from sin, and from Impurity. (Translated by F. 
Max Muller) 


Thus, practitioners have to see and experience the world at 
the same time as a non-dual reality and as a dual reality. 


243 


NGUYÊN GIÁC 


While they have to observe the precepts to protect themselves 
and humamrty In the dual reality of the conventional world, 
they should realize and enJoy the non-dual reality, 1.e. 
Nirvana, which 1s the perfect peace and beyond the cycle of 
birth and death. Metaphorically, the non-dual reality could be 
sen as the wet nature of water (which 1s always 
imperturbable) and the conventional world could be seen as 
the Iinconstant bubbles and waves. Moreover, the non-dual 
reality could be seen as the nature of gold, while many kinds 
ofJjewelry 1n the dual world are made from gold. 


As taught by the Buddha, the law of dependent arising helps 
practtloners understand the emptiness nature of all 
phenomena Internally and externally. From this perspective, 
practitioners wont cling to any view of existence and non- 
exIstence. 


The great Indian Buddhist master Nagarjuna (around 150- 
250 CF) developed the doctrine of the two truths, "the 
ultimate truth” and "the conventional truth.” He wrote that the 
Buddha taught about the two truths: the ultimate truth, and the 
worldly truth. In a dharma talk in New York on Nov. 2, 2014, 
His Holiness the Dalai Lama said: "Nagarjuna asserted that 
whatever the Buddha taupht 1s founded on the basis of the 
two truths, conventional and ultimate. Essentially, things 
don't exist as they appear to." 


It is advised that the Zen practitioners should have two kinds 
Of eyes: first, the kind of worldly eyes that sees and 
understands the conventional truth, which requires them to 
fulfilI their responsIbilities to soclety and country; second, the 
kind of eyes that realizes the ultimate truth, from which they 


244 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


see and know that they are already in and never left the 
emptiness concentration, the signless concentration, and the 
wishless concenfration. 


A Zen sayIng states that there 1s a Dharma transm1Ission when 
the four eyes see each other. This refers to either when a 
practfitioner 1s recognized as a Dharma heIr by his Zen master 
or when a practitioner suddenly opens his wIsdom eyes and 
realizes the ultimate truth. 


HIẾN LỘ 


Bày hiện rõ ràng được suốt ngày, 
Đây là tự tánh mặc phô bày. 

Chân thường ứng dụng sáu căn thấy, 
Muôn pháp dọc ngang giác ngộ ngay. 


CHÂN NGUYÊN (1647 - 1726)— Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Trong Kinh Trung A Hàm MA 184 Sutra, Đức 
Phật nói răng khi bạn quán sát ra ngoài, không nên để thức 
tán loạn rong ruôi bên ngoàải, và khi bạn quán sát trong tâm, 
không nên để thức bám chấp các cảnh giới trong tâm; không 
có gì nên chấp thủ. 


Nghĩa là khi bạn thấy, nghe hay nhận biết, chớ để thức rượt 
theo bất cứ gì bạn thấy, nghe hay nhận biết cả ngoài và trong; 
trong khi đó, thức nên tự làm rỗng lặng tức khắc và liên tục. 
Như thế, không có gì được tâm nắm giữ lẫy. Bạn nhận ra rằng 
tưởng nhận biết khởi lên khi bạn thấy, nghe hay nhận biết sẽ 
tức khắc biến mất; tưởng nhận biết đó không dính mảy may 
nào với quá khứ, hiện tại hay tương lai. Nó cũng là tâm vô 


245 


NGUYÊN GIÁC 
niệm. 


Một niệm khác với một tưởng nhận biết. Niệm dựa vào ký ức 
và kiến thức từ quá khứ; tưởng nhận biết thì không. Khi bạn 
thấy màu đỏ hay xanh, bạn có một tưởng nhận biết về màu 
mà không có chữ nào khởi lên. Khi tâm bạn chạy rượt theo 
màu đỏ hay xanh, một vải niệm khởi lên và tán loạn trong tâm 
bạn cùng với ký ức và kiến thức. Khi bạn nghe chim hót và 
không rượt theo âm thanh, bạn kinh nghiệm cái vô thường mà 
không niệm khởi lên. Khi bạn sống trọn vẹn từng khoảnh 
khắc nơi đây và bây giờ, bạn không có niệm nào trong tâm. 


Huệ Năng (638-713), Tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa, 
nói với Huệ Minh: "Đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, ngay lúc 
đó bản lai diện mục của Thượng Tọa Huệ Minh là gì?" 


Hãy quan sát tâm bạn và bạn sẽ thấy rằng tốt và xấu, thiện và 
ác chỉ có mặt trong niệm. Ngay ở bất kỳ một tưởng nhận biết 
khoảnh khắc nào, không có chút gì tốt hay xấu, không có chút 
gì là thiện hay ác. Một tưởng tập khởi và tịch diệt tức khắc; 
nó không có ký ức. 

Do vậy, nhiều bài kệ trong Kinh Pháp Cú nói rằng một bậc 


thánh hiểu đạo sẽ không chấp vào bất kỳ thiện hay ác nào. 


Pháp Cú bài kệ 39 viết: Tâm không đây tràn dục, Tâm không 
(hận) công phá, Đoạn tuyệt mọi thiện ác, Kẻ tỉnh không sợ 
hãi. (Bản dịch HT Thích Minh Châu) 


Pháp Cú bài kệ 126 viết: Một số sinh bảo thai, Kẻ ác sinh địa 
ngục, Người thiện lên cõi trời, Vô lậu chứng Niết Bàn. (Bản 
dịch HT Thích Minh Châu) 


Pháp Cú bài kệ 267 viết: Ai vượt qua thiện ác, Chuyên sống 


246 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


đời Phạm Hạnh, Sống thẩm sát ở đời, Mới xứng danh tỷ kheo. 
(Bản dịch HT Thích Minh Châu) 


Pháp Cú bài kệ 412 viết: Người sống ở đời này, Không nhiễm 
cả thiện ác, Không sầu, sạch không bụi, Ta gọi Bà-la-môn. 
(Bản dịch HT Thích Minh Châu) 


Như thế, học nhân phải nhìn thấy và kinh nghiệm thế giới 
cùng lúc là một thực tại bất nhị và một thực tại nhị nguyên. 
Trong khi phải giữ giới luật để tự bảo vệ mình và người trong 
thực tại nhị nguyên của thế giới quy ước, họ nên chứng ngộ 
và vui hưởng thực tại bất nhị, tức là Niết Bàn, cũng là an bình 
tuyệt đối và vượt ra ngoài vòng sinh tử. Một cách ấn dụ, thực 
tại bất nhị có thể được xem như tánh ướt của nước (vốn luôn 
luôn bắt động) và thế giới quy ước có thể xem là các làn sóng 
và bọt nước đầy dao động. Thêm nữa, thực tại bất nhị có thể 
xem như tánh của vàng, trong khi nhiều loại nữ trang trong 
thế giới nhị nguyên được làm từ vàng. 


Như Đức Phật dạy, luật duyên khởi giúp người tu nhận ra 
tánh không của vạn pháp, cả trong và ngoài. Từ cái nhìn đó, 
người tu sẽ không dính mắc vào bất kỳ quan điểm nảo về Hữu 
và Vô. 

Đại sư Ấn Độ Long Thọ (khoảng các năm 150-250 Tây lịch) 
đưa ra lý thuyết về 2 sự thực, gọi là Chân Đề (sự thật tuyệt 
đối) và Tục Đề (sự thật tương đối). Trong bài giảng tại New 
York ngày 2 tháng 11/2014, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói: "Ngài 
Long Thọ khăng định rằng bất cứ những gì Đức Phật dạy đều 
đặt trên nền tảng hai sự thật, Chân Đề và Tục Đế. Trong tự 
tánh, vạn pháp không hiện hữu như bề ngoài có vẻ." 


Có lời khuyên răng người tu Thiền nên có hai loại mắt: thứ 


247 


NGUYÊN GIÁC 


nhất, mắt trần gian đề nhìn thấy và hiểu sự thật tục đề, nơi đó 
đòi hỏi họ hoàn thành trách nhiệm với xã hội và đất nước; thứ 
nhì, loại mắt chứng ngộ sự thật chân đế, từ đó họ nhìn thấy và 
nhận biết rằng họ đã ở trong và chưa bao giờ rời khỏi Không 
tam muội, Vô tướng tam muội, và Vô nguyện tam muội. 


Một câu trong Thiền nói rằng có một sự truyền pháp khi bốn 
mắt nhìn nhau (tứ mục tương cô). Có nghĩa là, hoặc khi một 
người tu được vị Thiền sư công nhận là người nối pháp, hoặc 
là khi một người tu đột nhiên mở mắt tuệ và chứng ngộ sự 
thật chân đề. 


85 
ENCOURAGING 


Some people bury their heads im the Joy of eating and 
drinking, and waste their life away. Some people practice the 
Way Incorrectly, and cannot attain enlightenment. They don”t 
know that everyone already has the perfect Bodhi mind and 
the perfect InsiphffUIl Prajna. Despite being a hermit, 
completely or partly, despIte being a monk or a layperson, 
you will attain enlightenment 1f you realize the original mind. 
That 1s originally not male or female, so you don't have to 
cling to appearances. Those who don”t understand turn into 
the three teachings tenfatively; those who already understand 
know that they have realized the same one mind. Those who 
constantly reflect Iinwardly will all see the selfnature and 
become buddhas. 


TRẤN THÁI TÔNG (1218 - 1277) 


248 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


NOTE: Human lIfe 1s preclous. Practice the Way correctly 
and constantly. Don”t waste even a day In your life. Death 
may come tonight or tomorrow. Actually, death 1s chewing 
you 1n every momert; 1t 1s present in your every breath and 1s 
not separate from life. Reflect Iinwardly, watch your every 
breath constantly, and see what 1s beyond birth and death. 


Is there the self-nature? When you say you are seeing 
something you call the self-nature, that thing”s gone 1nstantly. 
When you say you are feeling the cold wind of the 
Impermanence, and you say that nothing should be called the 
self-nature, Just observe who 1s feeling and who 1s speaking 
there. Is there any difference between the one “who 1s feeling” 
and the one “who 1s speaking”? Don't think. Just observe. lf 1s 
advised that you should go beyond the Four Sentences; hence, 
we cannot say that the past, presentf, and future 1s exisfent, or 
that 1t 1s non-existent, or that 1t 1s both exIstent and non- 
exIstent, or that 1t 1s neither exIstent nor non-exIstent. You 
can experlence this advice at any moment. You can see, hear 
or perceive the river of Impermanence that 1s flowing swIftly 
through your body and mind: 1t is beyond words. 


Nothing can be seen as the self1n your whole body and mind; 
however, the Buddha never said that "there 1s no self." The 
Buddha declined to answer both the questlons: "Is there a 
self?" and "Is there no self?" What 1s the middle way for both 
the questions? 


In the Heart Sutra, the middle way 1s said clearly: Form (1e. 
sipht, sound, smell, taste, bodily sensaton, mental 
phenomena) 1s emptiness, and emptiness 1s form. Generally, 
each of the five ageregates (form, feeling, perceptions, 


249 


NGUYÊN GIÁC 


volitions, and consclousness) 1s emptiness and vice versa. 
You can experlence "form 1s emptiness” at any moment In 
your life. Suppose that you are watching a rainstorm. You see 
the raindrops scatter In the air, and every scene you see 
disappears Instantly. You hear the sound of rain on leaves, 
and every bit of sound you hear vanishes Instantly. Then from 
the emptiness, another scene appears and another bit of sound 
comes up; they have dependently arisen. 


Because everything you see, hear and perceive 1s reflected via 
your mind, 1t 1s said that your mind actfs like a bright, empty, 
qulet, non-self mirror. You can see so many scenes, hear so 
many kinds of sound, and perceive varietles of mental states; 
however, your original mind 1s always bright (so you can see, 
hear and perceive again and again), always empty (scenes, 
sound, and mental states Instantly appear and disappear), 
always qulet (1Ý you are mindful continuously), and always 
non-self (so your mind takes the forms that you ve seen, 
heard and perceived). 


The Šuraägama Sutra explained very clearly the original 
mind. A koan raises a questlon: "What 1s the sound of one 
hand clapping?" You know that 1t takes two hands clapping to 
make a sound. And then you know that you still hear the 
soundless affer that sound ends. When a sound comes up, 
your mind takes the form of that sound. When that sound 
vanishes, your mind 1s not perceptible; however, the nature of 
the mind still exIsts, as the reflecting nature ofa mIrror. 


SÁCH TẤN 


250 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Hoặc có người vùi đầu trong ăn uống, qua mất một đời. Hoặc 
có người trên đường tu hành lầm lẫn, mà không thức tỉnh. 
Đâu biết, tánh giác Bồ-đề mỗi mỗi viên thành, nào hay căn 
lành Bát-nhã người người đầy đủ. Chớ luận đại ân tiểu ẩn, 
thôi phân tại gia xuất gia. Chăng cuộc người tăng kẻ tục, chỉ 
cốt nhận được bản tâm. Vốn không có nam nữ, đâu cần chấp 
tướng. Người chưa rõ dối chia tam giáo, liễu được rồi đồng 
ngộ nhất tâm. Nếu hay phản chiếu hồi quang, đều được kiến 
tánh thành Phật. 


TRẢN THÁI TÔNG (1218 - 1277) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Thân người quý giá. Hãy tu học đúng đắn và 
liên tục. Đừng phí dù một ngày trong đời. Cái chết có thê tới 
đêm nay hay ngày mai. Thực sự, cái chết đang nhai bạn trong 
từng khoảnh khắc; nó hiện diện trong từng hơi thở của bạn, 
và nó không cách biệt với đời sông. Hãy quán chiếu vào tâm, 
liên tục xem từng hơi thở, và hãy nhìn thấy cái vượt qua sinh 
tử. 


Có cái tự tánh hay không? Khi bạn nói bạn đang thấy cái mà 
bạn gọi là tự tánh, thì nó lập tức biến mất rồi. Khi bạn nói bạn 
đang cảm nhận ngọn gió lạnh của vô thường, vả bạn nói rằng 
không có gì nên gọi là tự tánh, hãy quan sát xem ai đang cảm 
nhận và ai đang nói đó. Có dị biệt nào giữa “cái ai đang cảm 
nhận" và “cái ai đang nói” đó hay không? Đừng suy nghĩ. Hãy 
quan sát. Do vậy lời khuyên răng bạn phải vượt qua Bốn Câu; 
tức là, chúng ta không thể nói răng có một pháp nảo trong quá 
khứ, hiện tại và vị lai mà nó hiện hữu (Hữu, Có), hay nó 
không hiện hữu (Vô, Không), hay nó vừa hiện hữu vừa không 
hiện hữu (vừa Có, vừa Không Có), hay nó không hiện hữu mà 
cũng không phải không hiện hữu (vừa Không Có, vừa không 


251 


NGUYÊN GIÁC 


phải Không Có). Bạn có thể kinh nghiệm lời khuyên đó ở bất 
kỳ khoảng khắc nào. Bạn có thể thấy, nghe hay nhận biết 
dòng sông vô thường đang chảy xiết xuyên qua thân tâm bạn: 
nó vượt qua ngôn ngữ. 


Không có gì có thể xem là tự ngã trong thân tâm của bạn; tuy 
nhiên, Đức Phật chưa bao giờ nói rằng "không có ngã." Đức 
Phật đã từ chối trả lời hai câu hỏi: "Có phải có một tự ngã?" 
và "Có phải không có ngã?" Cái gì là trung đạo cho hai câu 
hỏi? 


Trong Tâm Kinh, trung đạo được nói minh bạch: Sắc (tức là, 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) là không, và Không là sắc. 
Nói chung, mỗi thành phần trong năm uân (sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức) là rỗng rang, và ngược lại. Bạn có thể kinh 
nghiệm về "sắc tức thị không" ở bất kỳ khoảnh khắc nào 
trong đời bạn. Hãy giả sử răng bạn đang nhìn một trận mưa 
bão. Bạn thấy hạt mưa bay tứ tán trong không gian, và từng 
hình ảnh bạn thấy tức khắc biến mắt. Bạn nghe tiếng mưa rơi 
trên lá, và từng âm thanh bạn nghe tức khắc biến mất. Rồi từ 
Không, một cảnh khác hiện ra, và một âm thanh khác âm 
vang tới; chúng xuất hiện theo duyên khởi. 


Bởi vì tất cả các pháp bạn thấy, nghe, nhận biết được phản 
chiếu qua tâm, nên còn nói răng tâm bạn như một tắm gương 
sáng, rồng rang, tịch lặng, vô ngã. Bạn có thể thấy nhiều 
cảnh, nghe nhiều loại âm thanh, và nhận biết nhiều trạng thái 
tâm; tuy nhiên, bản tâm của bạn luôn luôn sáng (do vậy bạn 
có thể thấy, nghe, nhận biết liên tục), luôn luôn rỗng rang 
(cảnh, âm thanh và trạng thái tâm tức khắc hiện và biến), luôn 
luôn tịch lặng (nếu bạn tỉnh thức liên tục), và luôn luôn vô 
ngã (do vậy, tâm bạn được nhận qua cái Sắc mà bạn thấy, 


252 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
nghe, và nhận biết). 


Kinh Lăng Nghiêm đã giải thích rất rõ về bản tâm. Một công 
án nêu một câu hỏi: "Cái gì là tiếng vỗ của một bàn tay?" Bạn 
biết rằng cần hai bàn tay vỗ mới có âm thanh. Và bạn biết 
rằng bạn vẫn nghe cái vô thanh sau khi âm thanh kia kết thúc. 
Khi một âm thanh tới, tâm bạn hiển lộ với cái sắc uẫn của âm 
thanh đó. Khi âm thanh tan biết, tâm bạn không được nhận ra; 
tuy nhiên, tự tánh của tâm vẫn hiện diện, như là bản tánh 
phản chiếu của một tâm gương. 


8ó 
GOING HOME 


Emptiness and emptiness, form and form -- Iˆve gone beyond 
the borderline between emptiness and form after seventy 
years In this world. 

Ihave finished the vow; I am goïng home today and don”t 
have to scurry about to ask the patriarchs for the core of Zen. 


LIÊU QUÁN (? - 1743) 


NOTE: If someone asks you to show the emptiness 1n this 
mountain, In that river, and In other things around, what can 
you do? You can not reply that the emptiness 1s something 
oufside or Inside the exIstence; It 1s nowhere to be found and 
shown. 


If someone asks you to show your true nafture, what can you 
do? You can not reply that your true nafure 1s In your eyes, 
ears, nose, tongue, body or mind; lí is nowhere to be found 


253 


NGUYÊN GIÁC 
and shown. 


Now, look at the mountain there. The mounfaIn 1s your mind 
being manIfested; 1f 1t 1s not, then you are a dead body now. 
Then, listen to the birdsong echoIng from the mountain. The 
birdsong 1s your mind being manifested; 1f 1t 1s not, then you 
are a dead body now. Everything that 1s reflected via your 
mind 1s actually the manifestation of your mind. Thus, what 
can you say about emptiness or form? 


Remember: the Shurangama Sutra says that every appearance 
of phenomena 1s the mind's nature, and that the mind's nature 
1s the appearance of every phenomenon. 


Meanwhile, the Diamond Sutra says that one who realizes 
that the appearance 1s not the appearance 1s the person who 
realizes the mind's nature. 


VẺ QUÊ 


Hơn bảy mươi năm ở cõi này, 

Không không sắc sắc thảy dung thông 

Hôm nay nguyện mãn về quê cũ 

Nào phải bôn ba hỏi Tổ tông. 

LIÊU QUÁN (0? - 1743) - Bản dịch HT Thanh Từ 

GHI NHẬN: Nếu có ai yêu cầu bạn cho thấy cái tánh không 
đang ở trong ngọn núi nảy, trong dòng sông kia, và trong các 
pháp quanh đây, bạn có thể làm gì? Bạn không thê trả lời rằng 
cái không là cái gì nằm ngoải hay trong cái có; Nó thì không 
ở đâu đề được tìm ra và cho thấy. 


254 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Nếu có ai yêu cầu bạn cho thấy chân tánh của bạn, bạn có thê 
làm gì? Bạn không thể trả lời rằng chân tánh bạn năm trong 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay ý; Nó thì không ở đâu để được 
tìm ra vả cho thấy. 


Bây giờ, hãy nhìn vào ngọn núi kia. Ngọn núi đó là tâm bạn 
đang hiển lộ; nếu nó không phải, thì bây giờ bạn chỉ là một 
xác chết. Bây giờ, hãy lắng nghe tiếng chim vọng từ núi. 
Tiếng chim là tâm bạn đang hiển lộ; nếu nó không phải, thì 
bây giờ bạn chỉ là một xác chết. Vạn pháp đang phản chiếu 
qua tâm của bạn thực sự chính là tâm của bạn đang đưỡc hiển 
lộ. Do vậy, bạn có thể nói gì về không với có? 


Hãy nhớ, Kinh Lăng Nghiêm nói răng toản tướng là tánh, và 
rằng toàn tánh là tướng. 


Trong khi đó, Kinh Kim Cương nói rằng hễ thấy tướng không 
phải là tướng thì là thấy tánh. 


87 
THE TRUE BODY 


The Thus Come One attained complete enlightenment, 
realizing the dharma body which encompasses all the three 
worlds. 

Whether you watch Inwardly or outwardly, the 1rIses In your 
eyes confinue to shine. 

The True Body becomes all phenomena; 

All phenomena become the True Body. 

A red cinnamon tree stands beautifully in the Palace of the 
Moon. 


255 


NGUYÊN GIÁC 


Hipgh In the sky, shines a circle 
in which a red cIinnamon tree stands tall. 


Y SON (?- 1213) 


NOTE: You can turn a mirror toward any direction, and see 1t 
always reflects equally. After realizing the true mind, you wIÏll 
see that all phenomena become one with you. All things are 
your mind manIfested — you are what you think, you are what 
you feel, you are what you see, and you are what you hear... 


The moon here symbolizes the mind; the red cinnamon tree, 
the nature of the mind. Many Zen masters prefer using the 
symbol of a calm lake surface — serenely reflecting the sky. 
The latter symbol can be used to describe the two qualitles of 
a meditative mind: serene, and awake. The Buddha said that 
meditaton has two approaches: Samatha, and Vipassana. 
Samatha meditation, also known as concentration meditation, 
helps you calm the mind. Vipassana meditation, also known 
as 1nsipht meditation, helps you see things as they are. Both 
should be developed In tandem to help you develop an 
awakened mind of serenity and luminosity. 


lIf you get confused by so many words, you can Just 
remember the Image ofa calm lake surface. Or Just remember 
the two words “serene, awake... serene, serene, awake, 
awake... serene, awake ... serene, serene, awake, awake...” 


Decades ago, I asked my root master Ven. Thịch Tịch Chieu: 
"]t is very hard for me to observe perfectly the five precepts." 


This master who 1s also the abbot of the Tibetan Temple In 
Binh Duong replied, "You only need to keep this one precept: 


256 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
to be Iimpartial." 


Later, I learned that observing the "precept of Impartlality” 1s 
one of the most difficult tasks. That means that when a 
practitioner sees, hears or perceives, he should not cling to 
any different signs between existence and non-exIstence, 
between men and women, between beauty and ugliness, 
between merit and demerit, and so on. That means that this 
person sees, hears and perceives clearly while he dwells In the 
concentration of signless, through which any sight, sound, or 
mental perception that appears In his mind will Instantly 
disappear In the windstorm of Impermanence. When you 
continuously realize the signless in everything, your mind 
turns away from greed, hatred, and delusion. 


CHÂN THÂN 


Như Lai thành chánh giác, 
Tất cả lượng bằng thân. 
Xoay lại chẳng xoay lại, 
Trong mắt con ngươi năm. 
Chân thân thành vạn tượng, 
Vạn tượng thành chân thân. 
Cung trăng cành quế đỏ, 
Quế đỏ tại một vẳng. 


Y SƠN (? - 1213 )— Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Bạn có thể xoay tấm gương bắt kỳ hướng nảo, 
và thấy nó luôn luôn chiếu ảnh bình đẳng như nhau. Sau khi 
nhận ra chân tâm, bạn thấy rằng vạn pháp trở thành một với 


257 


NGUYÊN GIÁC 


bạn. Vạn pháp là tâm bạn hiển lộ -- bạn là những gì bạn suy 
nghĩ, bạn là những gì bạn cảm xúc, bạn là những gì bạn 
nghe... 


Mặt trăng biểu tượng cho tâm; cây quê đỏ, để chỉ cho bản 
tánh của tâm. Nhiều Thiền Sư lại thích dùng biểu tượng cho 
mặt hồ an tĩnh — lặng lẽ phản chiếu cả bầu trời. Biểu tượng 
sau có thê dùng mô tả hai phâm chất của tâm thiên định: văng 
lặng, và tỉnh thức. Đức Phật nói thiền định có hai lối tiếp cận: 
chỉ, và quán. Thiền chỉ, còn gọi là thiền tỉnh lặng, giúp bạn 
giữ tâm cho an; Thiền quán, còn gọi là thiền chánh niệm, giúp 
bạn thấy các pháp như nó là nó. Cả hai nên tu tập cùng lúc để 
giúp bạn có tâm thức tỉnh --- vừa vắng lặng, vừa chiếu sáng. 


Nếu bạn thấy nhiều chữ rắc rối, bạn có thể chỉ cần nhớ tới 
mặt hồ tỉnh lặng. Hay chỉ cần nhớ hai chữ “lặng, tỉnh... lặng, 
lặng, tỉnh, tỉnh... lặng, tỉnh... lặng, lặng, tỉnh, tỉnh...” 


Nhiều thập niên trước, tôi hỏi bốn sư của tôi là Hòa Thượng 
Thích Tịch Chiếu: "Rất khó cho con giữ toàn hảo năm giới." 
Thầy cũng là trụ trì Chùa Tây Tạng Bình Dương đáp: "Con 
chỉ cần giữ một giới thôi: bình đăng." 
Thời gian sau, tôi biết rằng giữ giới bình đắng là một trong 
những việc khó nhất. Nghĩa là khi một học nhân thấy, nghe 
hay nhận biết, vị này không nên dính vào bất kỳ tướng dị biệt 
nảo giữa Có và Không, giữa Nam và nữ, giữa đẹp và xấu, 
giữa thiện và ác, vv. Nghĩa là người nảy thấy, nghe và nhận 
biết rõ ràng trong khi vẫn an trú trong Vô Tướng Tam Muội, 
xuyên qua đó bất kỳ hình ảnh, âm thanh hay nhận biết nảo 
xuất hiện trong tâm người này sẽ tức khắc biến mắt trong trận 
bão gió của vô thường. Khi bạn liên tục nhận ra cái vô tướng 
trong vạn pháp, tâm bạn quay lưng lìa xa tham, sân và s1. 


258 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


88 
BEAWAKENED 


With the six types of consciousness deluded, you suffer long 
nights. 

Blinded by Ignorance, you are dead drunk all the time. 
Hearing the bell, at sunrIse and sunset, you should be 
awakened and alertly mindful. 

After purifyIng your lazy body, you wIÏll attain the 
transcendent body. 


VIEN HOC (1073 - 1136) 


NOTE: Don't be lazy. We have been Ignorantly lazy for 
millions of years, and we are now lucky to hear the bell from 
the Buddha. Try to meditate all day and night while lying 
down, sitting, standing and walking. Always be awakened 
and alertly mindful -- That”s the message from Zen Master 
Vien Hoc. But, how can the lazy body be conquered? It”s a 
hard Job, and only you can do 1t to save yourself. You should 
observe your body carefully. Eat healthily, eat moderately. 
Work and exercise every day. Always remember that the law 
Of Iimpermanence 1s drifting us swiftly all day and night, and 
we have very lile time 1n this life to practice Buddha 
Dharma to reach the other shore. So, don”t be lazy. That 
doesnˆt mean that you have to punIsh your body. The body 1s 
a raft, a vehicle; you have to take good care of 1t for a really 
hard trip. 


A question 1s sometimes raised: "The Avalokitesvara 


259 


NGUYÊN GIÁC 


Bodhisattva has a thousand eyes and a thousand arms. Which 
eye 1s the primary eye?" Mahayana Buddhism says that 
Avalokiteshvara 1s the bodhisattva of compassion and mercy, 
who has a thousand eyes to observe the plight of sentlent 
beings, and a thousand arms to protect honest persons. 


We should reason that this great bodhisattva acts Impartially; 
thus, there 1s no such thing as primary or secondary eyes. 
Additionally, this great bodhisattva acts with the mind of non- 
self while watching and savIing humamtty; thus, In lipht of 
dependent origination, there 1s no savior, there 1s no act of 
saving, and there 1s no one who 1s saved. Consequently, we 
see that every eye 1s the primary eye. Hence, the entire body 
and mind of Avalokitesvara Bodhisatva has countless 
prIimary eyes. That 1s true compassion and mercy. 


Moreover, 1t 1s wrong 1Ÿ we reply as "one eye” or "a thousand 
eyes"; in light of dependent origination, every eye 1s empty of 
a self. The question above should be answered by the Heart 
Sutra. Sometimes, when you Ïlisten to the soundscape around 
you, you feel that you are listening with your entire body and 
mind -- not only with one ear or with two ears. Sometimes, 
when you come to a beach and watch the seascape, you feel 
that you are seeing with your entire body and mind; maybe 
you are very close to realizing the emptiness of all five 
skandhas. 


TĨNH GIÁC 


Sáu thức tối tăm khô đêm dài, 
Vô minh che đậy mải mê say. 


260 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Sớm tôi nghe chuông lòng tỉnh giác, 
Thần lười dứt sạch, được thần thông. 


VIÊN HỌC (1073 - 1136)— Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Đừng lười biếng. Chúng ta đã lười biếng và sĩ 
mê hàng triệu năm, và bây giờ may mắn nghe tiếng chuông 
của Đức Phật. Hãy nỗ lực thiền định cả ngày và đêm, trong 
khi đi, đứng, nằm, ngồi. Luôn luôn tỉnh thức — Đó là lời dạy 
từ Thiền Sư Viên Học. Nhưng, làm sao có thể chiến thắng 
tâm thân lười này? Đó là việc gian nan, và chỉ có bạn mới có 
thể tự cứu bạn. Bạn hãy niệm thân một cách cần trọng. Hãy 
ăn thức ăn lành mạnh, hãy ăn chừng mực. Hãy làm việc và 
tập thể dục hàng ngày. Luôn luôn nhớ rằng luật vô thường 
đang cuốn trôi chúng ta nhanh chóng cả ngày đêm, và chúng 
ta có rất ít thì giờ trong kiếp này để tu tập Phật Pháp nhằm 
qua bờ bên kia. Vậy, đừng lười biếng. Thế không có nghĩa là 
bạn phải trừng phạt tắm thân. Thân là chiếc bè, là cỗ xe; bạn 
phải chăm sóc thân kỹ cảng để có sức đi một chuyên rất là 
Ø1an nan. 


Một câu hỏi đôi khi được nêu lên: "Bồ Tát Quan Âm có ngản 
mắt và ngàn tay. Mắt nào là mắt chính?" Phật Giáo Đại Thừa 
nói rằng Ngài Quan Âm là vị Bồ Tát của tâm từ và thương 
xót. Vị này có ngàn mắt để quan sát chúng sinh, và có ngản 
tay để bảo vệ người lương thiện. 


Chúng ta nên lý luận răng bậc đại Bồ Tát này hành động 
không thiên vị; do vậy, không có chuyện gì là má7t chính và 
mắt phụ. Thêm nữa, đại bồ tát này hành động với tâm vô ngã 
trong khi quan sát và cứu độ nhân loại; do vậy, dưới ánh sáng 
luật duyên khởi, không hề có người cứu, không có hành động 
cứu, và không có ai được cứu. Do vậy, chúng ta thấy tất cả 


261 


NGUYÊN GIÁC 


mắt đều là mắt chính. Và rồi chúng ta thấy toàn thân tâm Bồ 
Tát Quan Âm có vô lượng mắt chính. Đó mới chính là từ bi 
và thương xót chân thực. 


Thêm nữa, sẽ trật nêu chúng ta trả lời là "một mắt" hay "một 
ngàn mắt"; đưới cái nhìn duyên khởi, tất cả mắt đều rỗng rang 
vô tự tánh. Câu hỏi trên nên được trả lời bằng Bát Nhã Tâm 
Kinh. Đôi khi, khi bạn nghe âm thanh quanh bạn, bạn cảm 
thấy bạn đang nghe với toàn thê thân và tâm -- không chỉ với 
một tai hay hai tai. Đôi khi, khi bạn ra biển, nhìn cảnh biển, 
bạn cảm thấy bạn đang nhìn với toàn thể thân và tâm; có thể 
bạn đang tới gần với chứng ngộ cả năm uần đều là không. 


89 
THE SERENE MIRROR 


Serene, serene — that mirror has no shades. 

Luminous, luminous — that diamond has no features. 
Clearly, clearly — 1t 1s something, and 1t 1s not anything. 
Tranquil, tranquiÏ — 1t 1s emptiness, and 1t 1s not emptiness. 


NGUYEN THIEU (1648 - 1728) 


NOTE: The mind's nature 1s serene and luminous; however, 
the mind's nature 1s not a thing to be pointed at. How can we 
realize the mind's nature? Many Zen masters say that Zen has 
no gafes and that there 1s no step-by-step path to enter 1t. Why 
gateless? Because 1t Is origInally emptiness, and 1t 1s not a 
thing. 


Let's suppose you have meditated for a long time, and now 


262 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


you know how to keep your mind pure and calm, but you 
could not realize the minds nature. The koan some Zen 
masters prefer to øg1ve you, 1n this case, might be “At the top 
ofa 100-foot pole, how can you step forward?” 


Affer practicing breathing meditation for a while, you can feel 
the breath smoothly coming and going, feel some parts of 
your body moving accordingly to the spreading breath, see 
the thought emptying 1tself when you watch 1t; now try this 
approach: listen to the silence. 


You know that we always hear something, even 1n the cIty or 
In the forest, either the lovely sound or the unpleasant noIse. 
Sometimes we hear from the past we love to recall, the songs 
we wrofe decades ago or the sweet volces of our childhood 
friends. 


Actually, when you listen and pay attention wholly to 
sensation, you will feel that that moment 1s timeless. lt does 
not belong to the past, present or future. That moment 
disappears 1nstantly and continuously. Listeninng to the 
soundscape around you, you wIlÏ notice that the silence 1s 
encompassed withim each bit of the audible sounds. There 1s 
no one listening. There 1s only the soundscape and that you 
are wholly that soundscape. You are hearing the non-self 
nature with your entire body and mind. Dependent arising, the 
sound 1s the emptiness In essence; thus, the silence and the 
audible sound are empty 1n essence. Both the silence and the 
audible sound essentially are neither one nor two, neither 
duality nor non-duality. 


Now listen to the state of mind before any sound arIsing. If 
you hear some werrd sound In the head, Just ignore 1t; only 


263 


NGUYÊN GIÁC 


listen to the voidness before any sound arising. Feel the 
breath spreading In and out your body, and listen with your 
entire body and mind. Any sound coming and going 1s Just a 
state of mind; the silence before the sound 1s also a state of 
mind. 


You are listening to the mind, and you are listening to the 
nature of listening. The Shurangama Sutra taupht this way of 
meditation. Just listen to the state of mind before the sound 
arising. Thịs 1s not different from the Thoai Dau Meditation, 
or Huatou Meditation, when you observe the mind before any 
thought arising. Now listen to the silence all day and nipht. 
Try that. You will see that your mind's nature 1s a mirror that 
has no shade and no shape; 1t reflects and encompasses 
everything you see, hear and perceive, and 1fs emptied 1tself 
Iinstantly and continuously. 


GƯƠNG LẶNG LẼ 


Lặng lẽ gương không bóng 
Rỡ rỡ châu chẳng hình 

Rõ ràng vật phi vật 

Vắng vẻ không chăng không. 


NGUYÊN THIỀU (1648 - 1728)— Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Bản tâm, còn gọi là tự tánh, thì vắng lặng và 
chiếu sáng; tuy nhiên, bản tâm không phải là một vật để được 
chỉ ra. Làm sao chúng ta có thê chứng ngộ bản tâm? Nhiều 
Thiền Sư nói rằng Thiền không có cửa vảo, và rằng không có 
lỗi đi từng bước để vào. Tại sao không cửa? Bởi vì nó vốn là 


264 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
rỗng rang, và vì nó không phải là một vật gì. 


Giả thiết rằng bạn đã tập thiền từ lâu rồi, và bây giờ bạn biết 
cách giữ cho tâm thanh tịnh và bình lặng, nhưng bạn chưa có 
thể chứng ngộ được bản tâm. Công án mà một số Thiền sư 
lựa chọn đề trao cho bạn trong trừơng hợp này có thể là “Nơi 
đỉnh đầu sào trăm trượng, làm sao ngươi có thể bước tới 
trứơc?” 


Sau khi thiền tập hơi thở một thời gian, bạn có thể cảm thấy 
hơi thở dịu dàng đến và đi, cảm thấy một số nơi trong thân 
chuyên động theo hơi thở đang lan tỏa, thấy niệm tự biến mất 
khi bạn nhìn tới; bây giờ hãy thử cách này: lắng nghe sự vắng 
lặng. 


Bạn biết rằng chúng ta luôn luôn nghe tiếng gì đó, dù trong 
thành phố hay trong rừng, âm thanh dễ thương hay tiếng ồn 
khó chịu. Đôi khi chúng ta nghe từ quá khứ mà chúng ta ưa 
thích nhớ lại, các ca khúc mà chúng ta đã viết nhiều thập niên 
trứơc hay là giọng nói ngọt ngào của các bạn thời thơ trẻ. 


Thực sự, khi bạn lắng nghe và chú tâm trọn vẹn vào cảm thọ, 
bạn sẽ cảm thấy rằng khoảnh khắc đó là khoảnh khắc phi- 
thời-gian. Nó không thuộc về quá khứ, hiện tại hay vị lai. 
Khoảnh khắc đó biến mất tức khắc, liên tục. Lắng nghe âm 
thanh quanh bạn, bạn sẽ ghi nhận rằng tịch lặng được bao 
dung trong từng chút âm thanh. Bạn ghi nhận rằng không có 
ai đang nghe, rằng chỉ có vùng âm thanh thôi, và rằng bạn là 
toàn bộ vùng âm thanh đó. Bạn đang nghe tự tánh vô ngã với 
toàn bộ thân tâm bạn. Do duyên khởi, âm thanh là tánh không 
trong tự tánh; do vậy, sự tịch lặng và âm thanh là tánh không 
trong tự tánh. Cả hai, sự tịch lặng và âm thanh, trong tự tánh 
không phải một và không phải hai, không phải nhị biên và 


265 


NGUYÊN GIÁC 
cũng không phải bất nhị. 


Bây giờ hãy lắng nghe trạng thái của tâm trứơc khi bất kỳ âm 
thanh nào khởi dậy. Nếu bạn nghe vài âm thanh kỳ dị trong 
đầu, cứ bỏ mặc chúng; chỉ lăng nghe cái rỗng rang trứơc khi 
âm thanh khởi dậy. Hãy cảm thấy hơi thở lan tỏa vào và ra 
thân bạn, và hãy lắng nghe với toản bộ thân tâm bạn. Bất kỳ 
âm thanh nào đến và đi đều chỉ là một trạng thái của tâm; sự 
văng lặng trứơc khi âm thanh khởi dậy cũng là một trạng thái 
của tâm. 


Bạn đang lắng nghe tâm, và bạn đang lắng nghe tánh nghe. 
Kinh Lăng Nghiêm dạy cách thiền tập này. Hãy lắng nghe 
trạng thái của tâm trứơc khi âm thanh khởi dậy. Pháp này 
không khác pháp Thiền Tham Thọai Đầu, khi bạn nhìn vào 
tâm trứơc khi niệm khởi. Bây giờ hãy lắng nghe sự vắng lặng 
suốt mọi thời. Hãy tập thử đi. Bạn sẽ thấy răng bản tánh của 
tâm là một chiếc gương, mà gương này không có bóng và 
không có hình dạng: nó phản chiếu và bao trùm mọi thứ bạn 
thấy, nghe, nhận biết, và nó tự liên tục xóa chính nó tức khắc. 


90 


NO DIFFERENCE BETWEEN IGNORANCE AND 
ENLIGHTENMENT 


Ignorantly, you see emptiness and form appear. 
Enlightened, you see form and emptiness vanish. 
Form, emptiness, Ignorance, and enlightenment 
are Just one same principle, anclently and now. 


'When false thoughts arise, the three hells appear. 


266 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


'When the true mind 1s realized, the five kinds of eyes open. 
The mind of Nirvana 1s serene and aÌlways serene. 
The sea of birth and death 1s stormy and always stormy. 


There 1s neither birth nor death. 

There 1s neither beginning nor end. 

After throwing away the dualistic views, 

you wiÏll see all things are Intertwining without distinction. 


TUỆ TRƯNG THƯỢNG SĨ (1230-1291) 


NOTE. The three hells: the hell of fire, the hell of blood, and 
the hell of swords. The five kinds of eyes: human eyes, deva 
eyes, wIsdom eyes, dharma eyes, and Buddha's eyes. 


The Heart Sutra says that form 1s emptiness, and that 
emptiness 1s form. The Tue Trung's poem above says that 
those who are Ignorant see that emptiness 1s not form, and 
vice versa. Moreover, the poem says that those who are 
enliphtened see that there 1s no difference between form and 
emptiness. What experlence can we have when we look at 
form and emptiness? 


Form 1s part of the five aggregates (form, feeling, perception, 
fabricatlons, and consciousness). To put 1t In sinple terms, 
form 1s what we see, hear and perceive --- the seen, the heard, 
the sensed and the cogn1zed. Thus, we have sIx palrs 0Ÿ sense 
bases: eye and visible obJects, ear and sound, nose and odor, 
tongue and taste, body and touch, mind and mental obJects. 


The form (1.e., vIsible forms, sound, odor, flavors, touch, and 
mental obJects) 1s what you've seen, heard and perceived; 
dependent arising, cverythimng youve seen, heard and 


267 


NGUYÊN GIÁC 


perceived 1s Inconstant and non-self. Therefore, form 1s not 
different from emptiness; emptiness 1s not different from 
form. This 1s why we should avoid the views of exIstence and 
non-existence. The right view 1s that when a form arIses we 
say 1t exists, and when a form vanishes we say 1t does not 
exIst anymore; that 1s the middle view. In the MN 147 Sutta, 
the Buddha said to Rahula that the eye and the forms are 
Inconstant, stressful, subJect to change and that nothing as a 
self could be found. The SN 35.246 Sutta says that 1Ÿ you try 
to catch the delightful sounds by spliting a musical 
Instrument Into a hundred pleces, you wIll fall; 1t 1s the 
emptiness 1n nature. Dependent arIsing, the sounds come up 
Into exIstence as a form that we could hear; thus, we say that 
form 1s empftiness, and emptiness 1s form. 


Decades ago, In response to the question "How can l get 
enliphtened?” a Zen master In Vietnam pointed to the front 
yard of the temple, and said, “The rain puddle 1s the Buddha.” 
We should notice that 1t 1s very hard to understand all the 
sayings from books or from Zen masters. Maybe we donlt 
need to understand via words. We should find a way to 
experience the state of mind in which we realize that form 1s 
emptiness, and that emptiness 1s form. 


Suppose that you are walking In a garden. You feel a gentle 
wind which cools your skin. Suddenly, heavy rain pours 
down. Your entire body 1s soaking wet. The wind blows 
violently, whipping the trees In the forest. Within a few 
seconds, your mind has no thoughts. Your mind experiences a 
state of thoughtlessness. You see the raindrops fly swiftly. 
You hear the whippiIng trees violently sway. Your body 
quivers In the cold wind. You see, hear and perceive with 


268 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


your entire body and mind the state of wordlessness and 
thoughtlessness, in which you see the naturally imperturbable 
mind and in which there 1s not a trace of greed, hatred and 
delusion. 


In these moments, you see that you are the rain, you are the 
trees and you are everything you see, hear and perceive. In 
these momenfs, you see, hear and perceive clearly the 
Impermanence, the unsatisfactoriness and the lack of self 
You firmly experlence that form 1s empftiness, and that 
empftiness 1s form. Many people have undergone that kind of 
rainfall, but they have not been alertly mindful enough to 
notice the dharma seals. Those are a few seconds that can 
help your body and mind Iimmerse 1n the Heart Sutra. We can 
guess that the practitloners who practice koan meditation may 
have a similar experlence. 


In SN 35.153 Sutta, the Buddha said that there 1s a method 
that a monastic can use to declare their enlightenment. When 
a monastic sees a sipht with the eye, hears a sound with the 
ear, smells an odor... tastes a flavor... feels a touch ... 
knows a thought with the mind, and "When they have greed, 
hate, and delusion In them, they understand “[ have greed, 
hate, and delusion in me.` When they don't have greed, hate, 
and delusion 1n them, they understand “[ don”t have greed, 
hate, and delusion 1n me...." (Translated by Bhikkhu SuJato) 


With this method, when a monk or nun sees not a trace of the 
three polsons (greed, hate, and delusion) while seeing, 
hearing, and so on, he or she can confidently declare therr 
enlightenment. 


269 


NGUYÊN GIÁC 
MÊ NGỘ KHÔNG KHÁC 


Mê đi sanh không sắc 
Ngộ lại chẳng sắc không. 
Sắc không mê ngộ ấy, 
Một lý xưa nay đồng. 


Vọng dây tam đồ dây 

Chân thông ngũ nhãn thông. 
Niết-bàn tâm văng lặng 
Sanh tử biên trùng trùng. 


Chăng sanh lại chẳng diệt 
Không thủy cũng không chung. 
Chỉ hay quên nhị kiến 

Pháp giới thảy bao dung. 


TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ (1230-1291) - Bản dịch Thầy 
Thanh Từ 


GHI NHẬN: Tam đồ: địa ngục lửa, địa ngục máu, và địa 
ngục đao kiếm. Ngũ nhãn: nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, 
pháp nhãn, và Phật nhãn. 


Bát Nhã Tâm Kinh nói rằng sắc tức là không, và không tức là 
sắc. Bài thơ trên của ngài Tuệ Trung nói rằng người mê thấy 
rằng không thì không phải là sắc, và ngược lại. Thêm nữa, bài 
thơ nói rằng người ngộ rồi sẽ thấy rằng không có dị biệt giữa 
sắc và không. Kinh nghiệm nào chúng ta có thể có khi nhìn 
vào sắc và không? 


Sắc uân là một phần trong ngũ uân (sắc, thọ, tưởng, hành và 
thức). Nói đơn giản về những gì có thể kinh nghiệm, chúng ta 
có thể nói rằng sắc là cái chúng ta thấy, nghe và nhận biết --- 


270 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


cái được thấy, được nghe, được cảm thọ và được tri thức. Do 
vậy, chúng ta có sáu cặp lục nhập: mắt và cái được thấy, tai 
và cái được nghe, mũi và mùi hương, lưỡi và vị nếm, thân và 
cảm giác chạm xúc, tâm và đối tượng tâm. 


Sắc (tức là, cảnh được thấy, âm thanh, hương, vị, xúc, pháp) 
là cái bạn thấy, nghe vả nhận biết; theo duyên khởi, mọi thứ 
bạn thấy, nghe và nhận biết đều vô thường và vô ngã. Do vậy, 
sắc không khác không; không chăng khác sắc. Đó là lý do tại 
sao chúng ta nên tránh quan điểm về Hữu và Vô. Quan điểm 
đúng chính là khi một sắc tập khởi, chúng ta nói nó hiện hữu, 
và khi một sắc biến mất, chúng ta nói nó không còn hiện hữu 
nữa; đó là điểm nhìn trung đạo. Trong kinh MN 147, Đức 
Phật dạy ngài Rahula rằng mắt và cái được thấy là vô thường, 
bất như ý, phải biến đổi và răng không có gì là tự ngã có thể 
được tìm ra. Kinh SN 35.246 Sutta nói rằng nếu bạn tìm cách 
năm giữ tiếng nhạc tuyệt vời băng cách chẻ khí cụ âm nhạc 
làm trăm mảnh, bạn sẽ thất bại; nó trong tự tánh là không 
tánh. Theo duyên khởi, âm thanh khởi lên như một sắc chúng 
ta có thể nghe; do vậy, chúng ta nói sắc chính lả không, và 
không chính là sắc. 


Nhiều thập niên trước, với câu hỏi "Làm sao con có thể ngộ 
được?" một Thiền sư tại Việt Nam chỉ ra sân trước chùa, và 
nói, "Vũng nước mưa đó là Phật." Chúng ta nên ghi nhận 
rằng sẽ rất khó để hiểu tất cả các câu nói từ sách hay từ các 
Thiền sư. Có thê chúng ta không cần hiểu qua lời nói. Chúng 
ta nên tìm một cách để kinh nghiệm trạng thái tâm mà từ đó 
chúng ta nhận ra răng sắc tức là không và răng không tức là 
sắc. 


Hãy giả sử rằng bạn đang đi bộ trong vườn. Bạn cảm thấy làn 


271 


NGUYÊN GIÁC 


gió nhẹ đang làm mát da của bạn. Đột nhiên, mưa lớn tuôn 
xuống. Toàn thân bạn ướt mem. Gió thôi đữ dội, quật túi bụi 
các hàng cây trong rừng. Trong vài giây đồng hồ, tâm bạn dứt 
bặt các niệm. Tâm bạn lúc đó là tâm vô niệm. Bạn thấy các 
giọt mưa bay nhanh. Bạn nghe cây nghiêng qua lại ào ạt. 
Thân bạn run trong gió lạnh. Bạn thấy, nghe và nhận biết 
băng toàn thân và tâm trong trạng thái vô niệm và vô ngôn, từ 
đó bạn thấy ra tâm tự nhiên bắt động và nơi đó không có chút 
øÌ của tham sân s1. 


Trong các khoảnh khắc đó, bạn thấy bạn là mưa, bạn là cây 
và bạn là tất cả những gì bạn thấy, nghe và nhận biết. Trong 
vài khoảnh khắc đó, bạn thấy, nghe và nhận biết rõ ràng vô 
thường, bất như ý và vô ngã. Và bạn kinh nghiệm vững chắc 
rằng sắc tức là không, vả không tức là sắc. Nhiều người đã 
trải qua các trận mưa như thế, nhưng họ không có chánh niệm 
tỉnh giác đủ để nhận ra các pháp ấn. Đó là vài giây đồng hồ 
có thể giúp thân tâm bạn ngắm tràn trong Tâm Kinh. Chúng 
ta có thê đoán rằng người tu thiền công án có thể sẽ có kinh 
nghiệm tương tự. 


Trong Kinh SN 35.153, Đức Phật nói rằng có một phương 
pháp mà một tu sĩ có thê dựa vào để tuyên bố là đã giác ngộ. 
Phương pháp này là, khi một tu sĩ nhìn thấy một cảnh bằng 
mắt, nghe một âm thanh với tai, ngửi một mùi hương... cảm 
thọ một chạm xúc, biết một niệm với tâm, và "Khi họ có 
tham, sân và si bên trong, họ hiểu 'Tôi có tham, sân và si 
trong tôi.' Khi họ không có tham, sân và si trong họ, họ hiểu 
"Tôi không có tham sân sĩ trong tôi..." 


Với phương pháp đó, nếu một tu sĩ không thấy chút gì tam 
độc (tham, sân, si) trong khi thấy, nghe, vân vân, vị này có 


272 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
thể dựa vào đó đề tuyên bố là đã giác ngộ hay chưa. 


273 


PHÂN 10 


91 
ZEN 


Affer seeing the mind's essence, you have to keep the precepts 
purely. What 1s “keeping the precepts purely””? That means 1n 
twelve hours you should stop all involvement outwardly, and 
still your mind 1inwardly. Because your mind 1s stilÏ, you are 
peaceful while seeing a scene. 


Your eyes don't slip outward when consciousness arIses by 
the seen, and your consciousness doesn”t sÏlip inward by the 
scene you see. Since the outward and the inward do not 
Iinterfere with one another, we term this blockade. Though 
termed blockade, this does not mean “to block.” The senses 
Of ear, nose, tongue, body, and mind are Just like that. 


This 1s called the Mahayana precepts, the unsurpassed 
precepts, also the unequaled precepts. All the monks, young 
or old, must keep the precepts purely, as described above. 


Keeping the precepts firmly, then you practice Zen. The key 
to Zen 1s that you must drop all body and mind. First, while 
practicing Samatha meditation, you should often ask yourself 
some questions. Where did this body come from? Where did 
this mind come from? While the mind doesn't really exIst, 


274 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
where did the body come from? 


While body and mind are emptiness, where did all things 
come from? Tf all things don”t actually exist, because while 
there was no exIstence [at the beginning], where did existence 
come from? That exIstence was non-existence, so there 1s no 
exIstence. If a thing 1s not actually a thing, then what does 
cach thing depend on? If there 1s nothing to depend on, then a 
thing 1s not a thing. Thịs thĩng 1s not real, but also not unreal. 


When you realize the true nature, that Is when you enter 
meditation. The practitioner should not become attached to 
meditating; meditation without a trace of meditation 1s called 
the unsurpassed meditation. Moreover, practicing the thoai 
dau (Chinese: huatou) should be unbroken, ceaseless, wIthout 
any overturned thought, without any turmoil, and without any 
dull feeling. Your mind must be as transparent as a diamond 
rolling on a tray, as luminous as a mirror on a frame... 


PHAP LOA (1284 - 1330) 


NOTE: The Zen Master Phap Loa wanted to generafte a great 
doubt in your thinking. Great doubt may help you attain 
enliphtenment. Some koans will push you Info a great doubt; 
some won't. A short koan 1s usually called thoai dau. You can 
practice thoai dau like so: Simply say the name of a Buddha, 
and ask yourself who just said the Buddha's name; while 
watching your mind to see the arising of the Buddha's name, 
you wIll step Into a great doubt. No thoughts can exist In a 
great doubt. Only the great doubt exists while you are lying 
down, sitting, standing or walking. In other words, you watch 
your mind with the mind of "not knowIng” which 1s the mind 
Of non-discrimination, or the mind ofa baby who has not any 


275 


NGUYÊN GIÁC 


notlon of the past, present, and future. This will help you 
understand the nature of the mind. 


Meanwhile, one of the most popular koans 1s the question: 
"Who am I?" This question 1s very tricky because any 
personhood should be seen as the five agsgregates (form, 
feeling, perception, volition, and consclousness), each of 
which 1s constantly changing. Just think like this: you have 
millions of different bodies and millions of different states of 
mind with a day. 


We can recall a story in Chinese Zen: The famous scholar Pei 
XIu asked the Zen master Huang Po (2-850) the whereabouts 
of a late monk who was depIcted In a drawing on a wall. 
Buddhism has no concept of resurrectlon. Just Iimagine that 1f 
a late monk comes back to life after five hundred years: 
would that personhood have a form of a one-hundred-year- 
old man or a six-hundred-year-old man? The story says that 
Huang Po called Pei Xiu by name loudly: "Pei Xiu!" 


Then Pei Xu replied: "Yes." 
Huang Po asked: "Where?" 


Thus, the Zen master Huang Po pushed Pei Xiu back Info the 
"here and now"” with a loud voice, and pointed at the hearing, 
an activIty from the five aggregates of Pei Xu. 


In the SN 5.10 Sutta, Mara the Evil One asked the bhikkhuni 
Vajira: “Who created this sentient being? Where 1s 1ts maker? 
Where has the being arisen? And where does 1t cease?” 
(Translated by Bhikkhu SuJato) The bhikkhuni Vajira replied 
that the so-called “sentent being” could not be found 


276 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
anywhere 1n a øroup of five agøregafes. 


There 1s a Zen saying: "Samsara 1s Nirvana." That also means 
that this world 1s not different from Buddhahood. It means 
that you've realized Nirvana when you see, hear and perceive 
the emptiness nature of phenomena and your entire body and 
mind. 


A person asked the Chinese Zen master Hui Hai (720-814) 
how to attain the Great Nirvana. Hui Hai replied: "Just don't 
create the karma of birth and death." 


In the SN 35.232 Sutta, Venerable Sariputta and Venerable 
Mahakotthita had a dhamma conversation as follows: 


“Reverend SãrIputta, which 1s 12 Is the eye the fetter of 
sights, or are siphts the fetter of the eye? Is the ear ... nose.... 
tongue ... body ... mind the fetter of thoughts, or are thoughts 
the fetter of the mind?” 


“Reverend Kotthita, the eye 1s not the fetter of sights, nor are 
sights the fetter of the eye. The fetter there 1s the desire and 
grecd that arises from the palr of them. The ear ... nose... 
tongue ... body ... mind 1s not the fetter of thoughfts, nor are 
thoughts the fetter of the mind. The fetter there 1s the desire 
and greed that arises from the pair of them." (Translated by 
Bhikkhu SuJato) 


THIÊN 


Sau khi thấy tánh, phải gìn giữ giới cho thanh tịnh. Thế nào là 
giới thanh tịnh? Nghĩa là trong mười hai giờ, ngoài dứt các 


NGUYÊN GIÁC 


duyên, trong tâm không loạn. Vì tâm không loạn động nên 
cảnh đến vẫn an nhàn. 


Mắt không vì cái sở duyên của thức mà chạy ra, thức không 
vì cái sở duyên của cảnh mà chun vào. Ra, vào không giao 
thiệp nên gọi là ngăn chận. Tuy nói ngăn chận mà không phải 
ngăn chận. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như thế. Đó gọi là giới 
đại thừa, là giới vô thượng cũng gọi là giới vô đăng đăng. 
Tịnh giới nây, dù Tiểu tăng cho đến bậc Đại tăng đêu phải gìn 
gIữ. 


Nhân giữ giới vững chắc không động, kế đó mới tập Thiên. 
Cái yếu chỉ của Thiên định là thân tâm đều xả. Trước tập định 
tâm, thường tự suy xét: Thân này từ đâu mà đến? Tâm này từ 
đâu mà có? Tâm không thật có thì từ đâu có thân? Thân tâm 
đều không thì pháp từ đâu mà có? Pháp không thật có, vì 
không có cái có, cái có có đó từ đâu mà có? Cái có có đó đã 
không thì không có pháp có. Mỗi pháp chăng phải pháp, thì 
mỗi pháp nương vào đâu ? Không có chỗ dựa nương thì pháp 
không phải mỗi pháp. Pháp này không thật cũng chăng phải 
không thật. 


Chứng được thật pháp, mới hay chứng nhập thiền. Người tu 
tập thiền định không được chấp dụng công, dụng mà không 
có chỗ dụng, gọi là Thiền thượng thừa. Ngoài tham thoại đầu 
không cho gián đoạn, miên mật liên tục không có kẽ hở, cũng 
không điên đảo, không trạo cử cũng không hôn trầm. Phải 
trong trẻo như viên ngọc lăn trên mâm, phải sáng suốt như 
gương trên đải... 


PHÁP LOA (1284 - 1330) - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Thiền Sư Pháp Loa muốn khởi đại nghi tình 


278 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


trong bạn. Đại nghi có thể giúp bạn đại ngộ. Một vài công án 
sẽ đầy bạn vào đại nghi, nhưng một SỐ công án khác thì 
không. Một công án ngắn thường được gọi là thọai đầu. Bạn 
có thể tham thọai đầu như thế này: Hãy niệm tên của một vị 
Phật, và tự hỏi chính bạn rằng ai vừa thốt lên lời niệm đó; hãy 
nhìn vào tâm bạn để xem rằng ai vừa thốt lên danh hiệu đó, 
và bạn sẽ rơi vào đại nghi. Không có niệm nào xuất hiện được 
trong đại nghi. Chỉ có đại nghi hiện hữu trong khi bạn đang 
đi, đứng, nằm, ngồi thôi. Nói cách khác, bạn nhìn vào tâm 
bạn với tâm "không biết" đó là tâm vô phân biệt, hay tâm hài 
nhi mà em bé nảy không có khái niệm nào dính với quá khứ, 
hiện tại và vị lai. Như thế sẽ giúp bạn thấy tánh của tâm. 


Trong khi đó, một trong những công án phổ biến là câu hỏi: 
"Tôi là ai?" Câu hỏi này rất cạm bẫy, vì bất kỳ cá nhân nảo 
cũng nên nhìn như là năm uấn (sắc, thọ, tưởng, hành và thức), 
mỗi uân trong đó lại liên tục biến đổi. Hãy suy nghĩ thế này: 
bạn có hàng triệu thân và hàng triệu trạng thái tâm chỉ trong 
một ngày thôi. 

Chúng ta có thể nhớ một truyện trong Thiền Trung Hoa: Học 
giả nổi tiếng Bùi Hưu hỏi Thiền sư Hoàng Bá (2-850) xem 
nơi một nhà sư quá cố có tranh vẽ trên tường đang ở đâu. Phật 
giáo không có khái niệm phục sinh. Hãy hình dung rằng nếu 
một nhà sư quá cố sống trở lại sau 500 năm: vị nảy sẽ có hình 
thể của một người một trăm tuổi hay người năm trăm tuổi? 
Chuyện kề răng Hoàng Bá gọi lớn tên Bùi Hưu: "Bùi Hưu!" 
Rồi Bùi Hưu trả lời: "Dạ!" 

Hoàng Bá hỏi: "Ở đâu?" 


Như thế Thiền sư Hoàng Bá lôi Bùi Hưu trở về cái "ở đây và 


279 


NGUYÊN GIÁC 


bây giờ” với giọng lớn tiêng, và chỉ vào cái đang nghe, một 
hành hoạt từ ngũ uân của Bùi Hưu. 


Trong Kinh SN 5.10 Sutta, Ác Ma hỏi Tỳ kheo ni Vajira: "Do 
ai, hữu tình này, Được sanh, được tạo tác? Người tạo hữu tình 
này, Hiện nay ở tại đâu? Từ đâu hữu tình sanh? Đi đâu hữu 
tình diệt?" (Bản dịch HT Thích Minh Châu) Tỳ kheo mi 
Vajira trả lời rằng cái gọi là "hữu tình" đó không thể tìm đâu 
ra trong khối 5 uẫn nảy. 


Có một câu nói trong Thiền sử: "Cõi phiền não cũng là Niết 
Bàn." Nói thế có nghĩa là thế giới này không khác ì cõi Phật. 
Có nghĩa là bạn chứng ngộ Niết Bàn khi bạn thấy, nghe và 
nhận biết bản tánh không tánh của vạn pháp và của toàn thân 
tâm bạn. 


Một người hỏi Thiền sư Huệ Hải (720-814) ở Trung Hoa rằng 
làm sao có thể thành tựu Đại Niết Bàn. Huệ Hải đáp: "Chỉ 
đừng tạo nghiệp sanh tử. 


Trong Kinh SN 35.232 Sutta, ngài Sarlputta và ngài 
Mahakotthita có đoạn pháp đàm như sau. 


"——Thưa Hiên giả, có phải con mắt là kiệt sử (trói buộc) của 
các sắc, hay các sắc là kiêt sử của con mắt?... Có phải ý là 
kiệt sử của các pháp hay các pháp là kiệt sử của ý? 


—Này Hiền giả Kotthika, con mắt không phải là kiết sử của 
các sắc, các sắc không phải là kiết sử của con mắt; ở đây, do 
duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử ... 
Ý không phải là kiết sử của các pháp, các pháp không phải là 
kiết sử của ý; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục 
tham ở đây là kiết sử." (Bản dịch của HT Thích Minh Châu) 


280 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


92 
BODHI 


Precious Jewels are hidden 1n the sfone. 

Lotus ørows from the mud. 

After enlightenment, you will know that 

the world of birth and death 1s the land of Bodh. 


MINH LUONG (crrca I7th century) 


NOITE: Is samsara truly nirvana? The Buddha sidestepped 
these philosophical sides and urged his followers to be 
pragmatic and master the mind. The Buddha once asked 
Rahula to let the mind be like a river which receives all things 
thrown 1nfo 1t and sweeps them all away. Furthermore, the 
Buddha asked Rahula to let the mind be like a fire which 
receives all things thrown Into 1t and burns them all away. 
Nothing could be clung to 1n that rIver or fire. ŠWeeping away 
all things, burning away all things... What remains? The 
emptiness? 


It*s very hard to have a mind like a river that sweeps away all 
things or to have a mind like a fire that burns away all things. 
That also means that your mind has not a trace of anything 
from the past, present, and future. Again and agaIn, we cling 
to something we treasure, to the Image we regard as beauty, 
or to the admiration we expect after a victory. ConscIousÌy or 
unconsciously, we cling to something most of the time. 


Actually, many of us love to cling to something and love to 
stay 1n this samsara world. You once held a hand of a 


281 


NGUYÊN GIÁC 


beautiful girlfriend decades ago, and now can still feel her 
trembling hand In your palm... Or, you Just attended a 
concert yesterday, listened to your favorife music, and went 
home with Jjoy. Then you meditate as usual and went to sleep 
comfortably and happily. Did you hear some nice melody 
hovering around you after the concert, either on the way 
home or while trying to sleep or even many days later? We 
are addicted to what we see, hear and perceIve. It 1s very hard 
to break free from the samsara world. 


In the MA II10 Sutra, the Buddha urged his disciples to 
skillfully watch ther own mind: "Just like when a flame 
bursfs at your head or your turban, you have to urgently find a 
way to save your head or turban. Similarly, a monk who 
wants to destroy the evil, unwholesome tendencles should 
quickly find any way possible to study heedfully, cultivate the 
ripht mindfulness and right knowledge, have great patience, 
and never fall back on the path. 


BỎ ĐÈ 


Ngọc quí ấn trong đá 
Hoa sen mọc từ bùn 
Nên biết chỗ sanh tử 
Ngộ vốn thật Bồ-đề. 


MINH LƯƠNG - Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Có phải phiền não thực sự là Niết Bàn? Đức 
Phật đã tránh bàn khía cạnh triết học, và thúc giục môn đệ 
phải thực dụng làm chủ được tâm. Một lần, Đức Phật yêu cầu 


282 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


ngài Rahula hãy để tâm như một dòng sông đón nhận mọi thứ 
ném vào và cuốn trôi đi tất cả. Thêm nữa, Đức Phật bảo ngài 
Rahula hãy giữ tâm như ngọn lửa đón nhận mọi thứ ném vào 
và thiêu rụi tất cả. Không gi có thể được nắm giữ trong dòng 
sông hay ngọn lửa đó. Cuốn trôi đi tất cả, thiêu rụi hết tất cả... 
Cái gì còn lại? Tánh không? 


Rất khó giữ tâm như dòng sông cuốn trôi mọi thứ, hay giữ 
tâm như ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ. Cũng có nghĩa là tâm bạn 
không có chút mảy may nào từ quá khứ, hiện tại và vị lai. Cứ 
liên tục, chúng ta mải dính mắc vào những gì chúng ta trân 
quý, vào các hình ảnh chúng ta xem là đẹp, hay vào sự tán 
thưởng mà chúng ta mong đợi sau một chiến thắng. Một cách 
ý thức hay vô thức, chúng ta đều dính mắc vảo những gì đó 
hầu hết thời gian. 


Thực tế, nhiều người trong chúng ta yêu thích dính mắc vào 
điều gì đó, và yêu thích ở lại cõi luân hồi này. Bạn đã từng 
năm tay một bạn gái xinh đẹp nhiều thập niên trứơc, và bây 
giờ vẫn còn cảm thấy bản tay nàng run rây trong bàn tay của 
bạn khi kỷ niệm êm dịu trở lại... Hay, bạn mới dự một buổi 
hòa nhạc hôm qua, nghe các ca khúc bạn yêu thích, và về nhà 
với niềm vui. Rồi bạn ngồi thiền như thường lệ, và rồi ngủ 
một cách thỏai mái, hạnh phúc. Bạn có nghe một vài âm điệu 
dịu dàng vây quanh bạn sau buổi hòa nhạc, trên đường về 
nhà, khi hay trong khi dỗ giấc ngủ, hay ngay cả nhiều ngày 
sau đó? Chúng ta say nghiện vào những gì chúng ta thấy, 
nghe và nhận biết. Rất khó để giải thoát khỏi cõi ta bà này. 


Trong Kinh Trung A Hàm MA 110, Đức Phật thúc giục môn 
đệ phải thiện xảo quán tâm: "Ví như bị lửa đốt cháy đầu, cháy 
áo, nhanh chóng tìm cầu phương tiện cứu đầu, cứu áo. Cũng 


283 


NGUYÊN GIÁC 


vậy, Tỳ-kheo muốn diệt trừ pháp ác bắt thiện này phải nhanh 
chóng tìm cầu phương tiện, học tập, tính cần, chánh niệm, 
chánh trí, kham nhẫn, đừng đề bị thoái chuyền." (Bản dịch 
của Thầy Tuệ Sỹ) 


93 
THE GREAT WAY 


The Great Way 1s Iimmense and boundless, restraining 
nothing. The self-nature 1s serene, neither virtuous nor evIl. 
When a thought of cholce arIses, many faults come up 
instantly and separate cearth from the sky. Holiness and 
unholiness come from the same root. Right and wrong are not 
separate paths. Thus, sinfulness and blessedness are orIgInally 
void; the cause and effect correlation 1s ultimately unreal. 
Every human being embodies perfection and already achleves 
liberation. 


The Buddha-nature and the dharma body are Just like forms 
and shadows: they appear and disappear dependently to each 
other; they are neither one nor difference. The nose poinfs 
straight down. The eyebrows lay across your face, above your 
eyes. Yet 1t*s very hard for you to see them. 


You have to examine why the anclent masters said, “The 
three thousand dharma-gates point to one heart; countless 
profound activitles come from the original mind.” Thus you 
already complete the gates of precepts, meditaton, and 
wIsdom; Just observe yourself. 


Having a cough, uttering a throat-clear, ralsing eyebrows, 


284 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


winking an eye, grabbing something, walking around — what 
1S the essence of those actlons? And what 1s the mind through 
which you know about that essence? The mind's essence 1s 
empty and bright; so what 1s right, and what 1s not? The 
reality 1s the essence; the Buddha 1s the mind. Which essence 
1S not reality? Which mind 1s not Buddha? 


Mind 1s Buddha; Mind 1s reality. Origimally, reality 1s not 
reality; reality 1s Just mind. Originally, mind 1s not mind; 
mind 1s Just Buddha. 


Practiioners! Days and months are flying by. Life 1s not 
watting for you. Why you are eating rice and soup, and don”t 
realize the use ofbowl and spoon? Observel 


PHAP LOA (1284 - 1330) 


NOTE: Time 1s flying fast. We should practice hard to end 
the three poIsons. Watch the mind and see the mind's essence, 
even when “Having a coupgh, uftering a throat-clear, raising 
eyebrows, winking an eye, grabbing something, walking 
around...” This approach later led to koan practice, pushing 
the practitioner Into a great doubt to cut off all the thoughts 
which are concealing the mind's essence from view. 


How can we see the nature of the mind? My root master said: 
"The same way we see the river or the mirror." Watch the 
rIver: the waves arise and vanish, but the nature of water 1s 
unmoving; the waves continuously transform 1nto countless 
forms, but the wetness always encompasses all them. Look at 
the mirror: the Images appear and disappear, but the nature of 
the mirror 1s unmoving; the Images continuously transform 
Iinto countless forms, but the radiance envelops them all. Look 


285 


NGUYÊN GIÁC 


at that and feel that, with all things In front of your eyes, and 
with all feelings In your body. 


If you think that explanation 1s too abstractf, you can try 
something more concrete. Relax, breathe gently, and feel the 
breaths coming and going. Feel that. Gently feel the breaths 
coming and going. Try to see as an outsider that the body, not 
your body, 1s breathing, while the breaths are transforming 
endlessly. You would feel that the breaths become one with 
your body, and then later the breaths become one with your 
body and your mind. 


Now you feel that you are the river and all the waves; also 
you feel you are the mirror and all the reflected images. What 
remains unmoved alongside these waves and Images? 
Observe your entire body and mind become reflections 1n the 
mirror of the mind. The different reflections come and go 
endlessly; however, the reflecting mind 1s always 
imperturbable, luminous, 1mpartial, unbiased, unborn and 
undying. 


You can discern that unborn mind when you look at a flower 
and recogn1ze that the flower 1s a reflection of the mind and 
that in the seeing there 1s nobody who sees; you will discern 
that your reflecting mind seemingly becomes one with 
everything you've seen. Though you are not one with these 
reflections, you are not separafe from them. Similarly, you 
can discern that unborn mind when you hear birdsong and 
recogn1ze that the birdsong 1s a reflection of the mind and that 
in the hearing there 1s nobody who hears; you will discern 
that your reflecting mind seemingly becomes one with 
everything you've heard. 


286 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


When you see, hear and perceive, there 1s not any trace of the 
three poisons (greed, hatred, and delusion) before thoughts 
arise. Everything perceived 1n your mind 1s pure and calm 
before thoughts arise. You will understand that the reflecting 
mind 1s empty, luminous, formless and non-self:. 


ĐẠI ĐẠO 


Đại đạo rộng suốt nảo có ràng buộc, bản tánh lặng lẽ không 
thiện không ác. Bởi do chọn lựa chợt sanh nhiều lỗi, vừa 
khởi máy may đã cách xa trời đất. Phàm thánh vốn đồng một 
mối, phải quấy đâu có hai đường. Cho nên biết, tội phước 
vốn không, cứu cánh nhân quả chẳng thật. Người người sẵn 
đủ, kẻ kẻ trọn thành. 


Phật tánh Pháp thân như hình như bóng, tùy ấn tùy hiện, 
chăng tức chắng ly. Lỗ mũi duỗi thắng xuống, chân mày nằm 
ngang mặt, ở trên mắt mà không dễ gì nhìn thấy. 


Cần phải tìm xét, đâu chẳng nghe nói “Ba ngàn pháp môn 
đồng vẻ tắc vuông, hà sa diệu dụng đều ở nguồn tâm” nên 
nói: Cửa giới cửa định cửa tuệ, ông không thiếu sót, cần phải 
phản quán nơi mình. 

Phàm những tiếng ho, tiếng tăng hăng, nhướng mày chớp 
mắt, tay cầm, chân đi, ấy là tánh gì? Biết được tánh này, ấy là 
tâm gì? Tâm tánh rỗng sáng, cái nào phải, cái nảo chăng 
phải? 


Pháp tức là tánh, Phật tức là tâm. Tánh nảo chăng phải là 
pháp? Tâm nào chẳng phải là Phật? 


287 


NGUYÊN GIÁC 


Tức tâm tức Phật, tức tâm tức pháp. Pháp vốn chăng phải 
pháp, pháp tức là tâm. Tâm vốn chăng phải tâm, tâm tức là 
Phật. 


Các nhân giả! Ngày tháng dễ dàng qua, mạng người không 
chờ đợi, sao cam ăn cháo ăn cơm mà chăng rõ việc bát việc 
muỗng? Tham! 


PHÁP LOA (1284 - 1330)— Bản dịch HT Thanh Từ 


GHI NHẬN: Thời gian qua nhanh. Chúng ta hãy tinh tấn để 
diệt tam độc. Hãy nhìn vào tâm, và hãy thấy tự tánh, ngay cả 
khi đang “ho, tăng hắng, nhướng mày, chớp mắt, tay cầm, 
chân đi...” Pháp tu này sau đó dẫn tới pháp tu công án, đây 
người tu vào một niềm nghỉ lớn để quét sạch tất cả các niệm 
đang che khuất tự tánh của tâm. 


Làm sao có thể nhìn thấy bản tánh của tâm? Bồn sư của tôi 
nói: "Chỉ như khi nhìn vào dòng sông hay gương soi." Hãy 
nhìn dòng sông: các đợt sóng khởi lên và biến mất, nhưng 
tánh của nước vẫn bất động: sóng liên tục chuyển hóa thành 
vô lượng hình tướng, nhưng tánh ướt luôn luôn bao trùm tất 
cả. Hãy nhìn vào gương: ảnh hiện ra và biến đi, nhưng tánh 
của gương vẫn bất động: ảnh liên tục chuyển hóa thành vô 
lượng hình tướng, nhưng tánh sáng luôn luôn bao trùm tất cả. 
Hãy nhìn vạn pháp trứơc mắt bạn, và hãy cảm nhận như thế, 
với tất cả cảm xúc trong toàn thân của bạn. 


Nếu bạn nghĩ rằng giải thích như thế quá trừu tượng, bạn có 
thể thử nghiệm cụ thê hơn như sau. Bây giờ hãy thoải mái, 
thở dịu dàng, và hãy cảm nhận hơi thở vào và ra. Hãy cảm 
nhận như thế. Hãy dịu dàng cảm nhận hơi thở đến và đi. Hãy 
thử thấy như một người đứng ngoài nhìn vào thân, như không 


288 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


còn là thân của bạn, đang thở, trong khi hơi thở chuyển hóa 
không ngưng nghỉ. Bạn sẽ cảm nhận rằng hơi thở trở thảnh 
một với thân của bạn, và rồi hơi thở trở thành một với thân và 
tâm của bạn. 


Bây giờ bạn cảm nhận rằng bạn là dòng sông và là toàn bộ 
sóng: bạn cũng cảm nhận răng bạn là gương và là toàn bộ 
ảnh. Câu hỏi tới đây là: cái gì bất động xuyên suốt tất cả sóng 
và ảnh? Bạn sẽ thấy toàn khối thân tâm của bạn trở thành cái 
được phản chiếu trong gương tâm. Các ảnh phản chiếu tới và 
đi liên tục; tuy nhiên, tâm phản chiếu luôn luôn bất động, 
chiếu sáng, bình đẳng, không thiên lệch, bất sinh và bắt diệt. 


Bạn có thể nhận ra tâm bất sinh đó khi bạn nhìn một bông hoa 
và nhận ra rằng hoa là một ảnh chiếu trong tâm và rằng trong 
cái nhìn không có ai nhìn; bạn sẽ có thể nhận ra rằng tâm 
phản chiếu của bạn như dường là một với tất cả những gì bạn 
thấy. Trong khi bạn không phải là một với ảnh chiếu, bạn 
không phải là tách rời ảnh chiếu (không tức, không ly). 
Tương tự, bạn có thể nhận ra rằng tâm bất sinh đó khi bạn 
nghe tiếng chim hót và nhận ra tiếng chim hóa là một phản 
chiếu của tâm và rằng trong khi nghe thì không có ai nghe; 
bạn có thể nhận ra rằng tâm phản chiếu của bạn như dường 
trở thành một với tất cả những gì bạn nghe. 

Khi bạn thấy, nghe và nhận biết, không có mảy may nào của 
tam độc (tham, sân, s1) trước khi các niệm có thể khởi lên. 
Bất cứ những gì nhận biết trong tâm đều thanh tịnh và bình 
lặng trước khi các niệm có thể khởi lên. Bạn sẽ nhận ra rằng 
tâm phản chiếu thì rỗng rang, chiếu sáng, vô tướng và vô ngã. 


289 


NGUYÊN GIÁC 
94 
SONG OF THE BUDDHA MIND 


Buddha! Buddha! Buddha! Impossible to be seenl! 

Mind! Mind! Mind! Impossible to be told! 

'When the mind arises, the Buddha 1s born. 

When the Buddha 1s gone, the mind vanishes. 

There 1s never a place where the mind 1s gone while the 
Buddha remaIns. 

There 1s never a time when the Buddha 1s gone while the 
mind remaIns. 

Ifyou want to understand the mind ofthe Buddha and the 
mind of birth and death, simply walt for Maitreya and ask 
him. 


There was no mind anciently; there 1s no Buddha now. 

All unenlightened beings, holy beings, human beInøs, 
heavenly beings are Just like flashes of lightning. 

The minds nature 1s neither right nor wrong. 

The Buddha-nature 1s neither real nor unreal. 

Suddenly arising and suddenly ceasing, anclently leaving and 
ñoW coming, 

yoư've wasfed your time with thinking and discussing. 

In that way, you would bury the Vehicle of the Patriarchs 

and cause the devils to hound In the house. 


Ifyou want to find the mind, stop searching outward. 

The nature of the mind 1s naturally still and void. 

The Nirvana and the cycle of birth and death are Just 1llusory 
shackles. 

The fetters and Enlightenment are hollow opposites. 

The mind 1s Buddha; Buddha 1s the mind. 


290 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


That profound meaning has shone brightly since endless time. 
When spring comes, the spring flowers blossom naturally. 
'When autumn comes, the autumn wafter reveals deep beauty. 


Ifone removes the false thoughts and keeps the true nature, 
he 1s similar to someone who searches for the reflections but 
misses the mIrror. 

He doesn't know that reflections come from the mirror, 

and that the false actually appears from the truth. 

False thoughts are neither real nor unreal. 

That which the mirror reflects 1s neither warped nor flat. 


There 1s neither sinfulness nor blessedness. 

Don't mistake wish-fulfilling gems for the white gemstfone. 
Gems can have scratches; gemstones, defectfs. 

The minds nature 1s neither rosy nor øreen, neither gained nor 
lost. 

Seven times seven 1s forty-nine. 

The six perfections and the ten thousand conducts are waves 
on the ocean; 

The three poIsons and the nine kinds of sensations, the sun 1n 
the sky. 

Be still, be stiHL, be stll; Sink down, sink down, sink down. 
The essence of all phenomena 1s the Buddha mind. 

The Buddha mind and your mind are one. 

Such 1s, naturally, the profound meaning since endless time. 


Walk in Zen, sit in Zen, then you will see the lotus blooming 
1n the firing kiln. 

When your will becomes weak, Just strengthen 1t. 

When your place 1s peaceful and suitable, Just stay there. 

Ah ah ah! Oh oh ohl 


291 


NGUYÊN GIÁC 


Sunken or floating, bubbles on the ocean are all empty. 

All deeds are Impermanent; All phenomena are void. 

Where can you find the sacred bones of your late master? 

Be mindful, be mindful, be awake; Be awake, be mindful, be 
mindful. 

Keep four corners In contact with the ground; don't let things 
tiÌt. 

If someone here trusfs like that, he can start walking from the 
crown of Vairocana Buddha. 

Shoutl 


TUE TRUNG (1230 - 1291) 


PHẬT TÂM CA 


Phật! Phật! Phật! Không thể thấy 
Tâm! Tâm! Tâm! Không thể nói. 
Nếu khi tâm sanh là Phật sanh 

Nếu khi Phật diệt là tâm diệt. 

Diệt tâm còn Phật chuyện không đâu 
Diệt Phật còn tâm khi nào hết? 
Muốn biết Phật tâm, sanh diệt tâm 
Đợi đến sau này Di-lặc quyết. 


Xưa không tâm, nay không Phật 

Phàm, Thánh, người, trời như điện chớp. 
Tâm thể không thị cũng không phi 

Phật tánh chăng hư cũng chắng thật. 
Bỗng dưng dây, bỗng dưng dừng 

Xưa qua nay lại luống nghĩ bản. 

Đâu chỉ chôn vùi thừa Tổ tông 


292 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
Lại khiến yêu ma nhà mình lộng. 


Muốn tìm tâm, đừng tìm ngoài 
Bản thê như nhiên tự rỗng lặng. 
Niết-bản sanh tử buộc ràng suông 
Phiền não Bồ-đề đối địch rỗng. 
Tâm tức Phật, Phật tức tâm 

Diệu chỉ sáng ngời suốt cổ kim. 
Xuân đến, tự nhiên hoa xuân nở 
Thu vẻ, hiện rõ nước thu sâu. 


Bỏ vọng tâm, giữ chân tánh 

Như người tìm bóng mà quên kính. 

Đâu biết bóng có từ nơi gương 

Chẳng rõ vọng từ trong chân hiện. 

Vọng đến không thật cũng không hư 
Gương nhận không cong cũng không thẳng. 


Cũng không tội, cũng không phước 
Lâm sánh ma-ni cùng bạch ngọc. 
Ngọc có vết chừ châu có tỳ 

Tánh vốn không hồng cũng không lục. 
Cũng không được, cũng không mắt, 
Bảy lần bảy là bốn mươi chín. 

Tam độc cửu tình nhật trong không 
Lục độ vạn hạnh sóng trên biển. 
Lặng, lặng, lặng, chìm, chìm, chìm 
Cái tâm muôn pháp là tâm Phật. 
Tâm Phật lại cùng tâm ta hợp 

Lẽ ấy như nhiên suốt cô kim. 


Đi cũng thiên, ngôi cũng thiên 
Trong lò lửa rực, một hoa sen. 


293 


NGUYÊN GIÁC 


Ý khí mắt thì thêm ý khí 

Được nơi an tiện hãy an tiện. 
Chao! Chao! Chao! Ôi! Ôi! Ôi! 
Bọt trong biển cả nổi chìm rỗng. 
Các hạnh vô thường tất cả không 
Linh cốt Tiên sư chỗ nảo thấy? 
Tỉnh tỉnh thức, thức tỉnh tỉnh 
Bồn góc đạp đất chớ chinh nghiêng. 
Người nào nơi đây tin được đến 
Trên đảnh Tỳ-lô cất bước đi 

Hét! 


TUỆ TRUNG (1230 - 1291) -- Bản dịch HT Thanh Từ 


LIVING AMID DUST AND ENJOYING THE WAY 
By Tran Nhan Tong 


(NOTE: The following 1s not a poem; 1t 1s longform prose 
composed by the King Tran Nhan Tong (1258-1308), who 
founded the Truc Lam Zen school. This rhythmic prose has 
ten sections, gradually showing the Way of Truc Lam Zen. At 
the end of the prose 1s a four-line poem that summarizes hIs 
Zen teachings. The Vietnamese version used here comes from 
the works of the Zen master Thịch Thanh Tu (b. 1924), who 
has revived and popularized Truc Lam Zen In Vietnam these 
days, and whose works I am indebted to.) 


294 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
Living Amid Dust and Enjoying the Way 
FIRST SECTION 


I sit in the city, feel like a monk In mountains and forests, 
see all karma calming down, and enJoy the peaceful self- 
nafure. 

For a half day, the body and mind are fully at ease. 


The river of desire and attachment drles out; 

I don”t remember any beloved gem or precIous Jewelry. 

The sound of right and wrong becomes quIet; 

I now hear unrestricted the swallows chattering and the robins 
singing. 


Many people enJoy boating on clear rIvers; 
others, hiding In green mountains. 

Everybody sees that the cherry flowers are pInk 
and the willow trees are øreen; 

however, few realize the true color. 


The silver moon, with 1ts blue light, shines brightly all over 
the rIver of meditation. 

The sun of wisdom lights up all things -- 

the gentle willow trees, and the beautiful flowers. 


Ifyou want to fly, Just change your bones and ask for the 
medIication from detfles. 

Ifyou want longevity, Just øo to heaven where they make the 
elixIr of lIfe. 


Thouph I read the Book of Changes for pleasure, Ï treasure 
the bright nature of the mind more than all the Jewelry. 
Since I read and appreciate the Buddhist Scriptures, I cherish 


295 


NGUYÊN GIÁC 


the mind of no-thought more than all the gold. 
SECOND SECTION 


Just know that! 

Just realize the mind; There 1s no other way. 

This 1s the way to calm the mind: 

keep the bright nature of mindfulness. 

Stop the false thoughts; 

Just watch the thoughts fade away unmistakably. 

When not a thought of self and others arises in your mind, 
you will see the true appearance of the diamond mind. 
When not a thought of greed and hatred arises In your mind, 
you wIll see clearly the mind of perfect enlightenmert. 


The Pure Land 1s the pure mind. 

Don't be doubtful, don”t ask for the direction to the west. 
Amitabha 1s the bright nature of the mind. 

Thus, you don”t need to work hard to come to the Land of 
Great BlIss. 


Be mindful of your body and mind, 

tran yourself to live 1n the nature of mindfulness, 
and don't boast in any way. 

Be moral, 

fight against the Impermanence, 

and don't cling to fame and wealth. 


Eat fruits and vegetables, fear the karma of eating, and don”t 
be pIcky about foods despIte their bitter or spIcy flavor. 
Wear simple fabrics, be mindful ofthe body, 

and don”t be anxious about clothes despIte their black or 
white color. 


296 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Ifyou live happily with morality, one half of your hut wIll be 
more precIous than any heavenly palace. 

If you cherish constantly kindness and righteousness, 

three pIeces of tile from your roof are more admirable than 
any castle. 


THIRD SECTION 


If you understand the mind, 
then all misconduct becomes empty, 
and the practice has no obstacles. 


Treasure the bright nature of the mind, and don't go astray; 
Study and practice yourself, always 1n the right way. 
Buddha 1s the mind; Just ask for the response from Ma To. 
Ignore all the riches and forms; 

Just learn the behavior from Layman Bang. 


Living with the bright nature of the mind, 

I cling to nothing, 

to neither any wealth nor Canh Dieu Yen Tu Mountann. 
BeIng mindful of what I see and hear, 

I have no thoughts running, 

and don't need to sit in San Temple on Dong Mountain. 


Those who live amid the dust and practice well the way wIll 
have the best admirable merIfs. 
Those who live in forests and don”t know the way wIll have 
the misfortune of wasting time. 


You should vow to find an enlightened master and learn 
studiously from him; 
the fruit of bodhIi may become rIpe In Just one nipht. 


NGUYÊN GIÁC 


It 1S a rare opportunify to meet an enlightened practitioner; 
It takes many lifetimes to see an udumbara tree blooming. 


FOURTH SECTION 


Just believe and watch: 

If you know the one mind, all delusions will be gone. 
Affer transforming the three poIsons, 

you will realize the three bodIes. 

To cut the shackles from the six senses, 

you have to tame the six rebels. 


Ifyou want to change your bone sfructure [to become a TaoIsf 
Iimmortal], find and learn to make the sacred medicInes. 
If you ask me about the way of true emptiness, I[ will respond, 
simply do not run away from or cling to sounds and forms. 


Know the true suchness, and believe In the wIsdom; hence, 
you won”t search any more for Buddha 1n the West or East. 
Realize the true appearance, and understand the Inaction way; 
hence, you don't need to toil to ask for the Zen Classics 1n the 
South or North. 


Read the teachings from Three Baskets, 
follow the rule book of Zen garden, 

burn the five kinds of1ncense, 

no need to spend on sandalwood Incense. 


You are no different from Sakya Buddha when you cultivafe 
the mind of kindness and righteousness, and practice the way 
and the virtues. 

You are truly Maitreya Bodhisattva when you keep the 
precepts, and have no thoughfs of envy and desire. 


298 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
FIFTH SECTION 


And then you know! 

The Buddha 1s 1n the house; 

you đon't need to search afar. 

You are looking for the Buddha because you neglect the 
SOUTC€. 

When you realize the nature of awareness, 

you wIll then know that the Buddha 1s you. 


Once you understand five Zen sentences, you w1ll know how 
to relax playfully in the unbounded country. 

Once you understand three Buddhist sutras, you wIll know 
how to sit lelsurely at the border of the limitless land. 


When you practice the way and don't cling to the senses, you 
are sitting 1n the scripture school and passing through the 
patriarch gate. 

Thus, avoid the right and wrong, cling not to sounds and 
forms, and beware of turning loose while walking through 
miles of wIllow trees and paths of flowers. 


The Buddha 1s kind and compassionate; 

I vow to be near and learn from him for countless lifetimes. 
The Emperor 1s generous and tolerant; 

once you enter his royal court, you will have no past burdens. 


Though sewn or patched, the clothes and blankets still keep 
you warm over the seasons. 

Though white or brown, the cooked rice and gruel still keep 
you full or less hungry. 


Don't lock the eIght consclousnesses, or depress the eight 


NGUYÊN GIÁC 


winds -- the more oppression, the more resistance. 
Understand the three mysferIes, then expand the three 
essenfial princIples; after cutting [a piece of diamond], polish 


[il. 


The guitar originally has no sfrings; 
use 1t to play the song ofthe unborn mind. 
The flute has no holes; use 1t to play the song of peace. 


Don't pass up the root to search for the branches; 

lam very sorry that the elder Cau Chi still has one finger for 
you to cling to. 

Don't mistakenly think the mirror steals your head; I would 
laugh at Yajnadatta. 

Once you are 1n the diamond cage, 

you wIll know that the practice 1s not hard; 

then safely, you can swallow the bamboo prickles. 


SIXTH SECTION 


That”s truel 

Live with the empty mind; then, you wIll naturally enter the 
Way. 

Once the three karmas stop, your body and mind wIÏll be 
peaceful. 

Once you attain the one mind, you will understand the 
patriarch”s teachings. 


Beware that only stray Zen folks grasp the texts and dig for 
meanings, and see that only skillful monks can realize the 
principle and know how to live the way. 

Asking about the unholy and the holy? 

Inow say that the rain leaks through fabric curtains, and 


300 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


bounces away from the walls. 

Asking about the great vehicle and the small one? 

Inow say frankly and brIefly that one 1s a string to thread 
throuph the coins, and the other a rope to pull up a bucket of 
water from the well. 


Realize that the mind 1s shining bright constantly; 

hence, dont worry about when the time comes for you to 
enter the way. 

Just nurture the bright nature of the mirror continuously; 

hence, don't be disturbed by the senses and theIr obJects. 


If the gold stiH has Impuritles from the ore, 

you have to casf If nne more times, 

and forge 1t nine more times. 

Thus, all the wealth can not make a thought of desire arise 
from you, who lives happlly with simple meals, though 
vegetables or gruel. 


Those who keep all the precepts purely In mind and In 
appearance are the bodhisattvas adorning the unIverse. 
Those who serve the king loyally and theIr parents 
respectffully are the virtuous persons. 


You, the meditators, have to be selective about good friends 
for whom you are willing to die to repay theIr assistance. 
You, learners of the way, have to revere the masfers to whom 
you have no ways fo return the gratitude even 1f your bones 
are crushed and ground. 


SEVENTH SECTION 


Thus, that”s true! 


301 


NGUYÊN GIÁC 


The more you practice, the more you know that 
Buddhist teachings are very precIous. 

When 1gnorance 1s gone, 

you wIll see the mind's essence more clearly. 
When affliction disappears, 

you wIÏlÏl Iimmerse yourself1n the way and morality. 


Read the sutra Inside your heart, 

then you will see the traces of Buddha”s words. 

Study the responses from patrlarchs, 

then you wIÏll know 1f”s not hard to enter the way. 
Realize the root of mind, wash away all worldly 
circumstances, and don't let even a speck of dust remain. 
Knock the flagpole down, know and see completely, 

and don't let any affliction linger in mind. 


Kindle the flame of enlightenment, 

and burn down the forest of false views from the past. 
W¡eld the sword of wisdom, 

and sweep away all the passilons now still hovering. 
Be grateful to the Buddha, hold dear your parents, 
revere the masters, and learn the way. 

Appreciate Lord Gautama, eat no animals, 

keep the precepts, and be vegetar1an. 


To cherish hs kindness, vow to be near and learn from him 
for countless lifetimes. 

To show gratitude for being saved, prefer to die a million 
times bitterly than to live without the Dharma. 

If you uphold righteousness and live the way constantly, you 
are truly øood even 1f you have only incense and flowers for 
the offering. 


302 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Ifyour words proclaim faith but your mind 1s Immoral, you 
are truly bad even 1f you present offerings of gold and Jewels. 


EIGHTH SECTION 


Thus, that”s true! 

Practice skilfully, and never quit learning. 

Shake away the conscIousness, 

and don 't let 1t latch onto the mind. 

Be patient to watch the false thoughts fade away, and don”t 
let any of them hover around. 


Those who get drunk with power and fame are all naTve. 
Those who gather merit and wIisdom are all wIse. 


Build bridges and roads, enhance temples and shrines, adorn 
the world outside, and practice w1th the actual phenomena. 


Hunt for the mind ofJoy and detachment, nurture the mind of 
kindness and compassion, attain liberation 1n mind, and 
constantly read the sutra Inside your heart. 


Tame your mind to become a Buddha, 

and toIl to polish 1t constantly; 

Just like sifting through sand to find gold, 
you have to pick and choose so many times. 


Read the Buddha”s words, Investigate patriarchs” words, and 
practice the teachings all along. 

Revere the Buddha, cultivate yourself and avoId any error 
thoupgh as slight as a thread of silk or a strand of hatr. 


Understand all the dharma sayIngs; then, not one thought of 
fear would arise 1n your mind. 


303 


NGUYÊN GIÁC 


Guard your senses skilfully; then, the eight winds could not 
move you 


NINTH SECTION 


Thus, now I telÏ you. 

The teaching methods used by patriarchs are very different, 
but they will lead you to the same gate. 

If you talk only about the days after Ma To, then you mIss a 
previous Incident when Bodhidharma met Luong Vu De. 


'“The merit from good deeds are all empty.” Those who don”t 
understand this are all clinging to delusions and making more 
mistakes. 

Since the words “vast emptiness” and “don”t know” were 
spoken, they have been echoIng 1n the ears of1gnoranf 
p€rsons. 


Bodhidharma was born In India, died in Shaolin Temple, and 
pretended to be buried at the foot ofthe Hung Nhi Mountain. 
Some generations later, a poem was written on a wall of that 
temple, saying that the human body was the bodhi tree and 
that the mind was a luminous mIrror. 


The elder Vuong wIelded a sword and killed a cat, clearing all 
doubtful thoughts about the head monk. 

The Zen Master Tu Ho pretended to whistle to his dog to test 
the responses from younger øenerafions. 


The rice at Lu Lang Market was very expensIve; 

nobody was allowed to hagsgle. 

The walkways in Thach Dau”s monastery were so sÏIppery; 
1t was hard to come there to ask for the way. 


304 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Pha Tao took down the banners, 
trampling divine signs to save the Kitchen God. 
Cau Chi moved a finger, using the old style from hIs master. 


Lam Tes sword and BI Ma's crutch were handled freely to 
show the way for the asking monks. 

Doan”s lion and Huu”s buffalo appeared to warn the arrogant 
Buddhists. 


Lifting a fan and moving a bamboo rod were all means to see 
whether the learners had understood. 

Throwing a ball or handing a dipper was Just a means for 
dharma friends to demonstrate their understanding. 


Thuyen Tu moved a paddle, though the time had not yet come 
for the green river to take him 1n for purIfication. 

Dao Ngo swung a tablet, while the ghosts confused him with 
a strange spIrIt. 

Van Yenˆs dragon swallowed the unIverse, scaring the 
ObS€TV€TS. 

Nghia Tonˆs snake lay across the world, spreading rumors 
afar. 


The cypress 1s the mind; 

donˆt mistake that for the eastern direction. 
The boy Binh Dinh 1s fire; 

donˆt mistake that for the northern direction. 


Though Trieu Chau served tea and Thieu Duong gave cakes, 
many Zen practiftloners sfIll feel hungry. 

Despite having rice fields in Tao Khe and gardens in Thieu 
That, the monks still leave them untamed. 


305 


NGUYÊN GIÁC 


Long ago a monk became enlightened when dropping a 
bundle of firewood or when kindling a flame ofa lamp; this 
was because he had absorbed a great doubt for the truth. 
Long ago a monk got enlightenment when seeing the cherry 
flower or when hearing a pebble strike a bamboo tree; this 
was because he had calmly watched his senses for long. 


TENTH SECTION 


The patriarchs all realized the one emptiness, despIte theIr 
different personality tra1ts. 

The responses from patriarchs hide no secrets; 

It 1s just that your mind has something to cling to and get 
trapped 1m. 


The monks from Hinayana could not understand well, though 
the Buddha did not separate the perfect nirvana from an 
1llusory cItadel. 

The bodhisattvas realized the way and attained liberation, 
whether they lived In foresfs or In the city. 


W¡ild mountains and serene forests are places where the 
recluses enJoy living. 

Quiet temples and peaceful shrines are scenes where the 
practitioners go strolling. 


Those riding high horses under large sunshades would not 
win the respect from Hell Master. 

Those living 1n Jewel palaces or in golden castles would meet 
many beloved persons In hellL 


Desiring power and fame, and clinging to the sense of self 
and others are the thoughts that keep people unenlightened. 


306 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Living In the way and morality, and transforming body and 
mind are the works that make people enlightened. 


While the eyebrows are horizontal, the nose 1s vertical; 
Human faces are different but have the same structural 
prmnciple. 

While the holy watch, the unholy play with thoughts; 
The distance 1s thousands of miles away. 


Thus, listen to the following poem. 


Living amid the dust and enJoying the way, 

you should let all things take theIr course. 

When hungry, Just eat; when tired, Just sleep. 

The treasure 1s in your house; don”t search anymore. 
Face the scenes, and have no thoughts; 

then you don't need to ask for Zen. 


TRẤN NHÂN TÔNG (1258-1308) 


CƯ TRẦN LẠC ĐẠO 


Phú của Trần Nhân Tông 


(GHI CHÚ: Bài dưới đây không phải là thơ; đây là bài phú 
dài của Vua Trần Nhân Tông (1258-1308), người đã sáng lập 
dòng Thiền Trúc Lâm. Bải phú nảy có 10 phần, tuần tự chỉ ra 
đường lối của Thiền Trúc Lâm. Cuối bài phú là một bài thơ 
bốn dòng tóm tắt Thiền pháp của ngài. Bản tiếng Việt dùng 
nơi đây là từ công trình của Thiền sư Thích Thanh Từ (sinh 
năm 1924), người hồi phục và quảng bá Thiền Trúc Lâm tại 


Việt Nam hiện nay, và có những công trình mà tôi mang nợ.) 


307 


NGUYÊN GIÁC 


Cư Trần Lạc Đạo Phú 
HỘI THỨ NHẤT 


Minh ngồi thành thị; 

Nết dụng sơn lâm. 

Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính; 
Nửa ngày rồi tự tại thân tâm. 


Tham ái nguồn dừng, 

chăng còn nhớ châu yêu ngọc quý; 
Thị phi tiếng lặng, 

được dầu nghe yên thốt oanh ngâm. 


Chơi nước biếc, ân non xanh, 
nhân gian có nhiều người đắc ý: 
Biết đào hồng, hay liễu lục, 
thiên hạ năng mấy chủ tri âm. 


Nguyệt bạc vừng xanh, 

soi mọi chỗ thiền hà lai láng: 
Liễu mềm hoa tốt, 

ngất quân sinh tuệ nhật sâm lâm. 


Lo hoán cốt, ước phi thăng, 

đan thần mới phục; 

Nhắm trường sinh, về thượng giới, 
thuốc thỏ còn đam. 


Sách Dịch xem chơi, 
yêu tính sáng yêu hơn châu báu; 
Kinh nhàn đọc dấu, 


308 


THE WAY OF ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
trọng lòng rồi trọng nữa hoàng kim. 
HỘI THỨ HAI 


Biết vậy! 

Miễn được lòng TÔI; 

Chắng còn phép khác. 

Gìn tính sáng tính mới hâu an; 

Nén niềm vọng, niềm dừng chăng thác. 

Dút trừ nhân ngã, thì ra tướng thực kim cương; 
Dừng hết tham sân, mới lảu lòng màu viên giác. 


Tịnh độ là lòng trong sạch, 

chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương; 
Di Đà là tính sáng sol, 

mựa phải nhọc tìm về Cực lạc. 


Xét thân tâm, rèn tính thức, 

há rằng mong quả báo phô khoe; 
Cầm giới hạnh, địch vô thường, 
nào có sá cầu danh bán chác. 


Ăn rau ăn trái, 

nghiệp miệng chăng hiềm thuở đăng cay; 

Vận giấy vận sôi, thân căn có ngại chi đen bạc. 
Nhược chỉn vui bề đạo đức, 

nửa gian lều quý nữa thiên cung; 

Dâu hay mến thuở nhân nghì, 

ba phiến ngói yêu hơn lầu gác. 


HỘI THỨ BA 


Nêu mà côc, 


309 


NGUYÊN GIÁC 


Tội ắt đã không. 
Phép học lại thông. 


Gìn tính sáng, mựa lạc tà đạo; 

Thửa mình học, cho phải chính tông. 

Chỉn bụt là lòng, xá ướm hỏi đòi cơ Mã tổ; 
Vong tài đối sắc, ắt tìm cho phải thói Bàng công. 


Áng tư tài, tính sáng chẳng tham, 

há vì ở Cánh Diều Yên Tử ; 

Rân thanh sắc niềm dừng chăng chuyền, 
lọ chi ngôi am Sạn non Đông. 


Trân tục mà nên, phúc ây càng yêu hêt tâc 
Sơn lâm chăng côc, họa kia thực cả đô công. 


Nguyễn mong thân cận minh sư, 
quả bồ đề một đêm mà chín; 
Phúc gặp tình cờ tri thức, 

hoa ưu đàm mấy kiếp đơm bông. 


HỘI THỨ TƯ 


Tin xem: 

Miễn cốc một lòng; 

Thì rồi mọi hoặc. 

Chuyên tam độc mới chứng tam thân ; 
Đoạn lục căn, nên trừ lục tặc. 


Tìm đường hoán cốt, 

chỉn xá năng phục dược luyện đan; 
Hỏi phép chân không, 

hề chỉ lánh ngại thanh chấp sắc. 


310 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Biết chân như, tin bát nhã, 

chớ còn tìm Phật tổ Tây Đông; 
Chứng thực tướng, ngõ vô vi, 

nào nhọc hỏi kinh Thiền Nam Bắc. 


Xem Tam tạng giáo, 

ặt học đòi Thiền uyên thanh quy; 
Đốt ngũ phận hương, 

chăng tốn đến chiên đàn chiêm bặc. 


Tích nhân nghì, tu đạo đức, 

ai hay này chăng Thích Ca; 
Cầm giới hạnh, đoạn xan tham, 
chỉn thực ấy là Di Lặc. 


HỘI THỨ NĂM 


Vậy mới hay! 

Bụt ở cong nhà; 

Chăng phải tìm xa. 

Nhân khuấy bổn nên ta tìm bụt; 
Đến cốc hay chỉn bụt là ta. 


Thiên ngỏ năm câu, năm nhãng cong quê Hà hữu; 
Kinh xem ba biên, ngôi ngơi mái quôc Tân la. 


Trong đạo nghĩa, khoáng cơ quan, 
đả lọt lẫn trường kinh cửa tỏ; 
Lánh thị phi, ghê thanh sắc, 

ngại chơi bời dặm liễu đường hoa. 


Đức bụt từ bị, 
mong nhiều kiếp nguyên cho thân cận; 
Ơn Nghêu khoáng cả, 


311 


NGUYÊN GIÁC 
lọt toàn thân phô việc đã tha. 


Áo miễn chăn đầm ấm qua mùa, 
hoặc chằm hoặc xế: 

Cơm cùng cháo đói no đòi bữa, 
dâu bạc dầu thoa. 


Ngăn bát thức, 

nén bát phong, cảng đè càng bội; 
Lẫy tam huyền, 

nong tam yếu, một cất một ma. 


Cầm vốn thiếu huyễn, 

xá đàn dấu xoang vô sinh khúc; 
Địch chăng có lỗ, 

cũng bắm chơi xướng thái bình ca. 


Lẫy cội tìm cành, 

còn khá tiếc Câu Chi trưởng lão; 

Khuấy đầu chấp bóng, 

ắt kham cười Diễn Nhã Đạt Đa. 

Lọt quyền Kim cương, 

há mặt hầu thông nên nóng 

Nuốt bồng lật cứt, nào tay phải xước tượng da. 


HỘI THỨ SÁU 


Thật thế! 

Hãy xá vô tâm; 

Tự nhiên hợp đạo. 

Dừng tam nghiệp mới lặng thân tâm; 
Đạt một lòng thì thông tổ giáo. 


Nhận văn giải nghĩa, 


312 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


rạc rài nên Thiền khách bơ vơ; 

Chứng lý tri cơ, cứng cát phải nạp tăng khôn khéo. 
Han hữu lậu, han vô lậu, 

bảo cho hay: the lọt, duộc thưng; 

Hỏi Đại thừa, hỏi Tiều thừa, 

thưa thắng tắt: lòi tiền, tơ gáo. 


Nhận biết làu làu lòng vốn, 

chăng ngại bê thời tiết nhân duyên; 
Dồi cho vặc vặc tính gương, 

nảo có nhuôm căn trần huyện náo, 


Vàng chửa hết quặng, 

xá tua chín phen đúc chín phen rèn; 
Lộc chắng còn tham, 

miễn được một thì chay một thì cháo. 


Sạch giới lòng, dồi giới tướng, 

nội ngoại nên Bồ tát trang nghiêm; 
Ngay thờ chúa, thảo thờ cha, 

đi đỗ mới trượng phu trung hiểu. 


Tham thiên kén bạn, 

nát thân mình mới khá hồi ân; 
Học đạo thờ thầy, 

lọt xương óc chưa thông của báo. 


HỘI THỨ BẢY 
Vậy mới hay. 
Phép bụt trọng thay; 


Rèn mới cốc hay. 
Vô minh hết bồ đề thêm sáng: 


3413 


NGUYÊN GIÁC 
Phiền não rồi đạo đức càng say. 


Xem phỏng lòng kinh, 

lời bụt thốt đễ cho thấy dấu; 

Học đòi cơ tô, 

xá thiền không khôn chút biết nay (nơi). 
Cùng căn bản, rửa trần duyên, 

mựa đề mây hào ly đương mặt; 

Ngã thắng chàng, viên tri kiến, 

chớ cho còn họa giữa cong tay. 


Buông lửa giác ngộ, 

đốt hoại thảy rừng tà ngày trước; 

Cầm kiếm trí tuệ, 

quét cho không tính thức thuở nay. 

Vâng ơn Thánh, xót mẹ cha, thờ thầy học đạo; 
Mến đức Cô, kiêng bùi ngọt, cầm giới ăn chay. 


Cảm đức từ bi, để nhiều kiếp 
nguyễn cho thân cận; 

Đội ơn cứu độ, nát muôn thân 

thà chịu đẳng cay. 

Nghĩa hãy nhớ, đạo chăng quên, 
hương hoa cúng xem còn nên thảo; 
Miệng rằng tin, lòng lại lỗi, 

vàng ngọc thờ cũng chửa hết ngay. 


HỘI THỨ TÁM 
Chưng ấy: 
Chỉn xã tua rèn; 


Chớ nên tuyệt học. 
Lay ý thức chớ chấp chăng chăng: 


314 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 
Nén niềm vọng mựa còn xóc xóc. 


Công danh mảng đắm, 

ấy toàn là những đứa ngây thơ; 
Phúc tuệ gồm no, 

chỉn mới khá nên người thực cốc. 


Dựng cầu đò, dôi chiền tháp, 

ngoại trang nghiêm sự tướng hãy tu; 
Săn hỷ xả, nhuyễn từ bị, 

nội tự tại kinh Lòng hằng đọc. 


Rèn lòng làm bụt, chỉn xá tua một sức dôi mài; 
Đãi cát kén vàng, còn lại phải nhiêu phen lựa lọc. 


Xem kinh đọc lục, 
làm cho bằng thửa thấy thửa hay; 
Trọng bụt tu thân, dùng mựa lỗi một tơ một tóc. 


Cùng nơi ngôn cú, 

chin chăng hề một phút ngại lo; 

Rất thửa cơ quan, 

mựa còn để tăm hơi lọt lọc. 
HỘI THỨ CHÍN 

Vậy cho hay: 

Cơ quan tô giáo; 

Tuy khác nhiều đảng, 

Chăng cách mẫy gang. 

Chỉn xá nói từ sau Mã tô; 

Ắt đã quên thuở trước Tiêu Hoàng. 


Công đức toàn vô, tính chấp si càng thêm lỗi; 


315 


NGUYÊN GIÁC 
Khuếch nhiên bất thức, tai ngu mảng ắt còn vang. 


Sinh Thiên Trúc, chết Thiếu Lâm, 
chôn đối chân non Hùng Nhĩ; 
Thân bồ đề, lòng minh kính, 

bài giơ mặt vách hành lang. 


Vương lão chém mèo, 
rạt thảy lòng ngừa thủ tọa; 
Thầy hỗ khua chó, trỏ xem trí nhẹ con giàng. 


Chợ Lư Lăng gạo mắc quá ư, chăng cho mà cả; 
Sở Thạch Đầu đá trơn hết tắc, khôn đến thưa đang. 


Phá Táo cất cờ, 
đạp xuống dấu thiêng thần miếu; 
Câu Chi dời ngón, dùng đòi nếp cũ ông ang. 


Lưỡi gươm Lâm Tế, nạng Bí Ma, 
trước nạp tăng no dầu tự tại; 

Sư tử ông Đoan, trâu thầy Hựu, 

răn đàn việt hượm xá nghênh ngang. 


Giơ phiến tử, cất trúc bề, 

nghiệm kẻ học cơ quan nhẹ nhẫn; 

Xô hòn cầu, cầm mộc thược, 

bạn thiền hòa chước móc khoe khoang. 


Thuyền Tử rà chẻo, 

dòng xanh chửa cho tịnh tây; 
Đạo Ngô múa hốt, 

càn ma đường thấy quái quảng. 
Rồng Yếm Lão nuốt càn khôn, 
ta xem chỉn lệ; 


316 


THE WAY OFE ZEN IN VIETNAM - THIÊN TÔNG VIỆT NAM 


Rắn ông Tôn ngang thế giới, 
người thấy ắt dang. 


Cây bách là lòng, 

thác ra trước phải phương Thái Bạch; 
Bính định thuộc hỏa, 

lại trở sau lỗi hướng Thiên cang. 


Trà Triệu Lão, bánh Thiều Dương, 
bây thiền tử hãy còn đói khát; 
Ruộng Tào Khê vườn Thiếu Thất, 
chúng nạp tăng những để lưu hoang. 


Gieo bó củi, nây bông đèn, nhân mang mới nêt; 
Lộc đào hoa, nghe tiêng trúc, mặc vẻ mà sang. 


HỘI THỨ MƯỜI 


Tượng chúng ấy, 

Cốc một chân không; 

Dùng đòi căn khí. 

Nhân lòng ta vướng chấp khôn thông; 
Há cơ tổ nay còn thửa bí. 


Chúng Tiểu thừa cốc hay chữa đến, 
Bụt xá ngăn Bảo sở hóa thành; 
Đắng Thượng sĩ chứng thực mà nên, 
ai phẻ có sơn lâm thành thị. 

Núi hoang rừng quạnh, 

ây là nơi dật sĩ tiêu dao; 

Chiền vắng am thanh, 

chin thực cảnh đạo nhân du hý. 


317 


NGUYÊN GIÁC 


Ngựa cao tán cả, 

Diêm vương nào kê đứa nghênh ngang: 
Gác ngọc lầu vàng, 

ngục tốt thiếu chỉ người yêu quý. 


Chuộng công danh, lồng nhân ngã, 
thực ấy phảm phu; 

Say đạo đức, dời thân tâm, 

định nên thánh trí. 


mày ngang mũi dọc, 

tướng tuy lạ xem ắt bằng nhau; 
Mắt thánh lòng phàm, 

thực cách nhẫn vàn vàn thiên lý. 


Kệ răng: 


Cư trần lạc đạo thả tùy duyên 

Cơ tắc xan hề khốn tắc miên 

Gia trung hữu bảo hưu tầm mích 

Đối cảnh vô tâm mạc vẫn thiền 

(Ở đời vui đạo, hãy tùy duyên, 

Đói cứ ăn đi mệt ngủ liền. 

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, 

Đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiền.) 

TRẢN NHÂN TÔNG (1258-1308) -Bản dịch HT Thanh Từ 


THE END 


318 


ABOUT THE AUTHOR. 
VỀ TÁC GIÁ 


Nguyên Giác, pháp danh, Cư sĩ Phật giáo, sinh năm 1952 tại 
Việt Nam. Hiện đang định cư tại bang California, Hoa Kỳ. Đã 
từng cộng tác với nhiều báo, như Tập san Nghiên cứu Triết học 
(Đại học Văn Khoa, Sài Gòn), Tự Thức, Văn, Văn Học, Hợp 
Lưu, Tạp chí Thơ, Việt Báo, Tạp chí Giao Điểm, Giác Ngộ và 
nhiều báo khác. 


Các sách đã xuất bản: 

e Cậu bé và hoa mai (tập truyện ngắn) 

e Thiếu nữ trong ngôi nhà bệnh (tập truyện ngắn) 

e Vài chú giải về thiền đốn ngộ 

e Thiền tập (biên dịch) 

e Ba thiền sư (dịch từ nguyên tác của John Stevens) 

e Trần Nhân Tông, Đức Vua Sáng Tô Một Dòng Thiên (song 
ngữ) 

e The Wisdom Within, Teachings and Poetry ofthe Vietnamese 
Zen Master Tue Trung Thuong Sy (song ngữ) 

e Teachings From Ancient Vietnamese Zen Masters (song ngữ) 
® Thiên tập trong đời thường 

e Thiên Tông Qua Bờ Kia 

e Kinh Nhật Tụng Sơ Thời 

e Kinh Pháp Cú Tây Tạng 


319 


